THERAVADA (PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ) 
K. SRLDHAMMIANANDA 
Pháp Minh Trịnh Đức Vinh dịch 


SAO PHẢÁI 
LO LẮNG! 





PHỤCVỤĐỂHOÀNTOÀN, 
HOÀN TOÀNĐỂPHỤCVỤ 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


HỘILUẬT GIA VIỆTNAM 
NHÀXUẤT BẢNHỒNGĐỨC 
Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: (04) 39260024 Fax: (04) 39260031 
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 


CÔNG TYCỔ PHẨNDOANHNGHIỆPXÃ HỘISAMANTA 
16 Dương Quảng Hàm, 
Cầu Giấy, Hà Nội 
'Website: www.samanta.vn 
Công tyCP DNXH Samanaa giữ bản quyền dịch tiếng Việt và sách 
chỉ được phát hành để tặng, phát miễn phí, không bán. Quý độc giả, 
tổ chức muốn in sách để tặng, phát miễn phí xin vui lòng liên hệ qua 


email: tinhducvinh2004(@gmailcom/infosamantavngmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập : Nguyễn Thế Vinh 
Hiệu chỉnh: Lê Thị Minh Hà 
Sửa bản in: Bảo Vi 
Thiết kế bìa: Jodric LLP. 
www.jodric.com 





In 5000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm tại Xí nghiệp in FEAHASA 
774 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. 
Số ĐKNXEB:........ Số QĐXB của NXB Hồng Đức: .....Cấp ngày .......... 
In xong và nộp lưu chiểu Quý 1/2016. 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 967-9920-72-0 


Nội dưng 


Lời tri ân 
Lời giới thiệu 
Lời dẫn nhập 


PHẦN 1: LO LẮNG VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ 


30 
Chương 1: Lo lắng và sợ hãi 
Nguyên nhân của lo lắng 
Sợ hãi và mê tín 
Lo lắng ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? 


40 
Chương 2: Các vấn đề của chúng ta 
Đối diện với khó khăn 
Phát triển lòng can đảm và sự hiểu biết 
Đặt vấn đề vào đúng bối cảnh 


56 
Chương 3: Tại sao chúng ta đau khổ 
Bản chất của cuộc đời 
Hiểu sự thật của cuộc đời 
Hạnh phúc phù du 
Bức tranh cuộc sống 
Chúng ta có thể thỏa mãn tham vọng được không? 
Sự đễ chịu không phải là hạnh phúc 
Suy ngẫm về bản thân 


1a. 
Chương 4: Lạm dụng tinh thần và sức khỏe tinh thần 
Cuộc sống trong thế giới hiện đại 
Cuộc sống như cuộc chiến 
Hướng tới sức khỏe tỉnh thần 


Phần 2: LÀM SAO VƯỢT QUA LO LẮNG 


89 
Chương 5: Kiểm soát sự giận dữ 
Quý bà giàu có đánh mất danh tiếng của mình như thế nào 
Mối nguy hiểm của giận dữ 
Kiểm soát cơn giận 
Con lợn lòi đực thách thức sư tử 
Vị sư hành thiền trên [với đối tượng là] tiếng hát của cô gái 


Đụ 
Chương 6: Sự nguy hiểm của tính ích kỷ 
Nhu cầu nuôi dưỡng tình yêu thương 
và lòng bi mẫn (Từ và Bi) 


102 
Chương 7: Cách vượt qua sự ghen tị 
Nguyên nhân của ghen tị 
Sự hay biết của tâm 
Giải quyết lòng ghen tị 


108 
Chương 8: Đối diện với kẻ thù và sự chỉ trích 
Tấm gương tâm trí 
Tìm lỗi ở những người khác 
Làm gì khi bị chỉ trích 
Đừng sợ bị chỉ trích 


121 
Chương 9: Kiểm soát được tính khí thất thường 
Sự suy xét và lòng tốt 
Rải tâm Bi đến tất cả mọi người 


127 
Chương 10: Sức ép và niềm vui của việc nuôi dạy con cái 
Sức ép lên cha mẹ 
Nhận thấy tiềm năng 
Cha mẹ trong xã hội hiện đại 


140 
Chương 11: Nỗi sợ chết 
Chấp nhận cái chết 
Sinh ra và chết đi là gì 
Một cái chết bình an 
Cái chết là điều chắc chắn 


147 
Chương 12: Tại sao lại lo lắng về tương lai 
Chúng ta không cần lo lắng về tương lai của mình 
Bạn cũng không có tương lai 
Lo lắng về tương lai 
Thay đổi số phận con người 


Phần 3: THÀNH PHẦN CỦA HẠNH PHÚC 


151 
Chương 13: Cách tìm thấy hạnh phúc thực sự 
Sự tìm kiếm hạnh phúc 
Công thức cho hạnh phúc 
Hạnh phúc ở đâu? 


161 
Chương 14: Tìm thấy bình an trong xung đột 
và mâu thuẫn 
Xung đột và mâu thuẫn toàn cầu 
Thiết lập hòa bình 
Vượt lên sự dễ chịu trần tục 


171 
Chương 15: Đạo đức: sự thiêng liêng và chân giá trị 
của cuộc đời 
Người tốt ở đâu? 
Khi Socrates gặp vị thầy của mình 
Đạo đức và giới trẻ 
Là người tốt hay làm việc tốt 
Thay đổi tính cách con người thông qua tôn giáo 


180 
Chương16: Bạn tạo nên vận may và số mệnh cho mình 
Đừng đổ lỗi cho các ngôi sao 
Số mệnh của bạn nằm trong tay bạn 


Phần 4: CÁC KỸ NĂNG ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG 
HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG 


187 
Chương 17: Hi sinh vì lợi ích của người khác 
Lòng tốt cho tất cả chúng sinh 
Tinh thần của lòng nhân từ 
Người chiến thắng thực sự 
Giá trị con người 


196 
Chương18: Lời nói lịch thiệp (ái ngữ) 
Nói dối 
Hành động khôn ngoan trong những tình huống căng thẳng 
Hãy chánh niệm về suy nghĩ 
Nuôi dưỡng lời nói khéo léo 


207 
Chương19: Giá trị của tình thương yêu (tâm Từ) 
Người đàn bà giận giữ thể trả thù 
Tình thương và lòng tốt 
Nuôi dưỡng tình yêu thương 
Cha mẹ nên bày tỏ tình yêu thương thế nào đối với con cái 
Yêu thương người hàng xóm của bạn 


213 
Chương 20: Kiên trì, nhẫn nại và biết hài lòng (tri túc) 
Tính kiên nhẫn 
Sức mạnh của sự nhẫn nại 


220 
Chương 21: Thất vọng trong tình yêu 
Tan vỡ 


226 
Chương 22: Hôn nhân Hạnh phúc 
Xây dựng hôn nhân tốt đẹp 
Ứng xử khéo léo 
Tình dục trong hôn nhân 
Có một cuộc hôn nhân tốt đẹp 


233 
Chương 23: Vẻ đẹp của bạn 


237 
Chương 24: Tích lũy tài sản 
Sự mãn nguyện [tri túc: biết đủ] 
Dính mắc vào tiền bạc 
Sự đánh đồng sai lầm 
Sử dụng sự giàu có một cách đúng đắn 


241 
Chương 25: Sống hòa hợp với những người khác 
Phong tục và tập quán 
Cho phép những người khác quyền được khác biệt 


Chiến tranh 
Cách ngăn chặn chiến tranh 
Kiên nhẫn và tha thứ 
Thuật ngoại giao 


22 
Chương 26: Chúng ta có thể thay đổi bản thân 
Nuôi dưỡng đức hạnh 
Lắng nghe chăm chú và hành động khôn ngoan 
Sứ mệnh của chúng ta 


0 
Chương 27: Nhân phẩm 


Tàm và Quý (Xấu hổ và sợ hãi trước tội lỗi) 
Các đặc tính khác nhau của con người. 


Lời tri ân 


Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và cảm kích đối 
với Hòa thượng S. Dhammika ở Úc, ViJaya Samara-wickrama 
và Visakha Chiew Siew Ming vì đã giúp đỡ hiệu chỉnh cuốn 
sách này cũng như đã đưa ra những lời góp ý hữu ích mà nhờ 
đó cuốn sách có được nội dung như ngày hôm nay. 


Lời giới thiệu 


rên đời này, không có gì là miễn phí cả. Mọi thứ phải 

được trả bằng cách này hay cách khác vào lúc này 
hoặc lúc khác. Xã hội công nghiệp hiện đại đã đem lại cho 
chúng ta vô số lợi ích từ chiếc máy vi tính cho đến việc nhổ 
răng không đau, từ sữa ít chất béo cho đến phẫu thuật thẩm 
mỹ. Nhưng về khía cạnh tiêu cực, nó cũng góp phần làm cho 
xã hội của chúng ta trở nên bất an và bất toại nguyện hơn bao 
giờ hết. Các phương tiện truyền thông đại chúng cho phép 
chúng ta biết nhiều hơn về thế giới so với trước đây, nhưng 
điều này làm cho chúng ta lo lắng về các tình huống nằm 
ngoài kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng cá nhân của mình. Các 
ngành công nghiệp của chúng ta sản xuất ra hàng trăm ngàn 
sản phẩm hữu ích nhưng chúng ta lại băn khoăn liệu mình có 
ăn phải một số trong nhiều chất gây ô nhiễm mà các nhà máy 
thải ra môi trường hay không. 


Các bác sĩ nói rằng lo lắng và căng thẳng kéo dài có thể 
làm chúng ta bị ốm và vì thế, chúng ta trở nên lo lắng về chính 


sự lo lắng của mình. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên 
khi các nhà xã hội học đã mô tả thời kỳ này của chúng ta 
như thời kỳ của sự lo lắng. Để bắt kịp xu hướng chung muốn 
có những giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho các vấn đề, 
phản ứng thông thường đối với dịch bệnh lo lắng là sử dụng 
thuốc. Những loại thuốc này có thể đa dạng từ các loại rượu 
tự mua lấy cho đến các loại thuốc an thần do bác sĩ hoặc bác 
sĩ tâm thần kê đơn. Trong cả hai trường hợp, các triệu chứng 
của lo lắng đều tạm thời biến mất nhưng để lại vấn đề cốt lõi 
bên trong chưa hề được giải quyết. Tồi tệ hơn, một số người 
trở nên phụ thuộc vào các loại thuốc này. Tuy nhiên vẫn có 
giải pháp khác cho tình trạng đáng thất vọng này. 


Hòa thượng Dhammananda - tác giả của cuốn sách này - 
đã có nhiều năm kinh nghiệm nói chuyện và lắng nghe những 
người gặp rắc rối. Bằng việc sử dụng những kinh nghiệm đó, 
ngài đã viết cuốn sách này - đưa ra giải pháp thay thế cho cách 
thức giải quyết lo lắng thông thường. Theo đúng cách tiếp 
cận truyền thống của đạo Phật, Hòa thượng Dhammananda 
không trình bày một vài khái niệm mới để chúng ta tin theo 
mà yêu cầu chúng ta phải thay đổi thái độ của mình, nhìn lại 
bản thân cùng tình trạng của mình từ một góc nhìn khác và 
thực tiễn hơn. Ngài đưa ra những lời khuyên thực tế về điều 
gì nên làm- những điều thực sự đi vào bản chất của lo lắng 
và bất an để diệt trừ chúng tận gốc rễ. Bao hàm trong trí tuệ 
thực tiễn này là những viên ngọc của sự hóm hỉnh đầy tính 
nhân văn - một đặc tính nổi bật của ngài Dhammananda. Từ 
lâu ngài đã nhận ra giá trị chữa bệnh của nụ cười và trái tim 
nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ thông điệp thuyết phục nhất của Hòa 
thượng Dhammananda chính là chúng ta có thể giải thoát 


bản thân khỏi lo lắng và trở thành những con người hạnh 
phúc và rạng rỡ. Mục đích hạnh phúc nằm trong tầm tay của 
tất cả chúng ta nhưng chính chúng ta phải là người chủ động 
thực hiện. 


Kể từ lần xuất bản đầu tiên hơn 35 năm trước, cuốn 
sách “Why Worry!” (Sao phải lo lắng!) đã được tái bản nhiều 
lần và được dịch ra mười bốn ngôn ngữ khác nhau. Tác giả 
đã nhận được hàng nghìn bức thư cảm ơn từ khắp nơi trên 
thế giới. Một vài người viết thư nói rằng việc đọc cuốn sách 
“Why Worry!” đã thực sự giải thoát họ khỏi ý muốn tự tử. Đối 
với nhiều người, cuốn sách nhỏ khiêm tốn này đã trở thành 
người bạn, người hướng dẫn và nhà tư vấn. Do nhu cầu về 
cuốn sách ngày càng gia tăng nên nhu cầu bổ sung cuốn sách 
cũng tăng theo. Vì vậy, Hòa thượng Dhammananda đã giảm 
bớt thời gian từ lịch làm việc bận rộn của ngài với những bài 
giảng, việc viết sách và tư vấn để dành cho việc cập nhật và bổ 
sung nội dung cuốn sách lần này. Sự khuyên bảo chỉ tiết hơn 
nữa được đưa ra, những câu chuyện và ví dụ mới được thêm 
vào cũng như ngôn ngữ đã trở nên gần gũi hơn. Nhưng bạn 
đọc đừng lo lắng vì những lời khuyên nhủ xuất sắc cùng sự tư 
vấn quý giá vẫn được giữ nguyên vẹn. 


Hòa thượng S. Dhammika, Úc. 
Ngày 19 tháng Hai năm 2003. 


Tiểu sử 
Đại lão hòa thượng ID)hammmananda 
(1919-2006) 


1); thừa nhận và tuyên dương các công đức hoằng 
pháp của Hòa Thượng. Dhammananda tại 
Malaysia, Tăng thống Phật giáo Thái Lan, Đại lão Hòa thượng 
Amunugama Rajaguru Sri Vipassi Maha Näyaka Thera ở 
Chùa Răng Phật (Buddha Tooth Relic), đã phong ban cho 
Ngài danh hiệu “Tăng thống” (Chief Sangha Nãyaka Thera) 
của Phật giáo Malaysia vào năm 1965. 


Sau khi thiết lập ngôi Tam Bảo tại vườn Lộc Uyển, cổ 
thành Ba La Nại, Đức Thế Tôn đã gởi 60 vị Tỳ kheo A La Hán 
đến các tỉnh thành Ấn Độ để giáo hóa chúng sinh, mang ánh 
sáng của Chánh Pháp để làm an lạc cuộc đời. Trước đó, Đức 
Phật đã khuyên nhủ các đệ tử nên cống hiến cuộc đời của 
mình cho mục đích giáo hóa độ sanh: “Hãy ra đi này các Tỳ 
kheo, vì sự an lạc và hạnh phúc cho số đông, vì sự tốt đẹp cho 
đời, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Không 
nên đi hai người cùng một chỗ...(Go forth, O monks, for the 
beneft and happiness of the many, for the good o£the world, 


for the welfare and happiness of gods and men! Let not the two of 
you go the same way...). 


Hơn hai ngàn năm sau, bức thông điệp cao quý ấy vẫn 
được duy trì và thực hiện tốt đẹp bởi các đệ tử của Ngài. Trong 
các nhà truyền giáo Tích Lan (Sri Lanka) trong thế kỷ 20 này 
như Pháp sư Anagarika Dharmapala, Narada Maha Thera, 
Sayadaw Ũ Thitilla và Piyadassi Maha Thera ... Đặc biệt tại 
Malaysia, các nhà truyền giáo tiên phong có Hòa thượng A. 
Pemaratana tổ khai sơn chùa Mahindarama tỉnh Penang, Hòa 
thượng tiến sĩ Sumangala, Hòa thượng K Gunaratana Nayaka 
Thera, Hòa thượng Kim Beng, Hòa thượng Chuk Mor và Hòa 
thượng Dhammananda. Cả ba vị đầu đều đã viên tịch, nay chỉ 
còn lại Hòa thượng Dhammananda, 81 tuổi, một người vẫn 
hoạt động tích cực để chấn hưng Phật Giáo tại Malaysia và 
cũng được xem là người có công tạo dựng nền tảng cho Phật 
Giáo Nam Tông tại Malaysia [Đến nay, ngài Dhammananda 
cũng đã viên tịch năm 2006]. 

Thuở Thiếu Thời: 

Hòa thượng Dhammananda, thế danh Martin (vì sanh 
ra trong thời gian đô hộ của Thực dân Anh quốc, nên phải 
dùng tên tiếng Anh), sinh ngày 18 tháng 3 năm 1919 trong 
một gia đình trung lưu, cha là cụ ông K. A. Garmage tại làng 
Kirinde, tỉnh Matara, miền Nam nước Tích Lan (Ceylon), 
Ngài là người con trưởng trong một gia đình có 6 anh chị em. 


Ngài bắt đầu học tiểu học năm 7 tuổi tại trường làng 
Kirinde. Không giống như những làng khác ở Tích Lan, 
Kirinde chưa bề bị tác động bởi chiến dịch truyền đạo của Ky 
Tô giáo. Nhờ thế mà Phật Giáo vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến sinh hoạt của người dân và ngôi chùa của địa phương. 
Bên cạnh người mẹ mộ đạo, ngài được người cậu ruột là một 
Tăng sĩ trụ trì ngôi chùa của địa phương này giúp đỡ và hướng 
dẫn ngài học Phật. Chẳng bao lâu ý tưởng xuất gia học đạo 
phát khởi trong tâm hồn của ngài. 


Năm 12 tuổi, Ngài xuất gia làm chú tiểu (sämanera) 
với Hòa thượng K Dhammaratana Maha Thera ở chùa 
Kirinda với pháp danh là Dhammananda, (Pháp Hỷ, nghĩa 
là “người chứng nghiệm hạnh phúc qua giáo Pháp” (one who 
experiences happiness through the Dhamma). Tiếp đó Ngài 
được gởi vào trường để học Phật Pháp trong vòng 10 năm 
trước khi đăng đàn thọ Tỳ kheo giới (Bhikkhu) vào năm Ngài 
22 tuổi (1940). Hòa thượng đàn đầu trong giới đàn này là 
Trưởng Lão K. Ratanapala Maha Thera tại chùa Kotawila. 


Tu học tại Tích Lan : 


Tiếp đó ngài đã ghi danh vào học trường Dhammarama 
Pirivena và rồi Học viện Phật giáo Vidyawardhana tại thủ 
đô Colombo, niên khóa 1935-1938. Giáo sư chính thức của 
Ngài là Hòa thượng Kotawila Deepananda Nãyaka Thera. 
Năm 1938, Ngài tốt nghiệp tại trường này và tiếp tục học tại 
trường Vidyalankara Pirivena, ở Peliyagoda, là một đại học 
Phật giáo rất nổi tiếng ở Tích Lan vào thời bấy giờ. Trong bảy 
năm lưu học tại đây, ngài đã học Pali, Sanskrit, Triết học, Tam 
Tạng Kinh Điển và nhiều môn học xã hội khác để trang bị cho 
chương trình giáo dục phổ cập và hoằng dương Phật Pháp 
của ngài về sau. Ở tuổi 26, Ngài đã hoàn tất chương trình học 
tại nơi đây. 


Bảy năm được đào tạo trong môi trường Phật học và lối 
sống nghiêm khắc của Tu viện tại đây đã mang lại những hữu 
ích về sau trong sứ mạng truyền giáo của Ngài. Vị Pháp sư 
tinh thần của Ngài tại đại học này là Trưởng lão Lunupokune 
Sri Dhammananda Näyaka Thera, một bậc học giả uyên bác 
của Phật giáo Tích Lan. 

Tu học tại Ấn Độ: 

Tiếp đó, vào năm 1945, Hòa thượng Dhammananda 


được đại học Hindu, Ấn Độ cấp học bổng và Ngài đã lên 
đường du học. Bạn cùng khóa với ngài lúc ấy hiện nay còn 


Hòa thượng P. Pannananda Nãyaka Maha Thera, (đang ở 
Tích Lan); Hòa Thượng Tiến sĩ. H. Saddhatissa Maha Thera 
(ở Luân đôn); Hòa thượng Tiến sĩ U. Dhammaratana (chủ 
tịch Hội Đại Bồ Đề, Ấn) và Hòa thượng Tiến sĩ Amritananda 
Thera (Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Nepal). Sau bốn năm 
học tại đây, Hòa thượng Dhammananda đã tốt nghiệp với 
bằng cấp Cao học về Triết học Ấn Độ vào năm 1949. Một 
trong số những giáo sư nổi tiếng của Ngài tại đại học này là 
cố Tiến sĩ S. Radhakrishnan, cũng là vị tổng thống đầu tiên 
của Cộng Hòa Ấn Độ. 


Hoằng Pháp tại quê nhà: 


Sau khi tốt nghiệp, Ngài trở về Tích Lan và mở một 
Trường Phật giáo Sudharma tại Kotawila để giúp cho dân 
chúng học Phật. Ngài cũng cho phát hành một tờ báo tiếng 
Tích Lan để phổ biến giáo lý. Những lớp giáo lý, những bài 
thuyết pháp và nhiều hoạt động giáo dục khác của ngài đều 
truyền cảm hứng đẹp đẽ cho dân làng quy hướng về Chánh 
Pháp. Trong số những vị phụ giúp Ngài lúc đó có Đại đức 
K.Pemaloka và đại đức K. Hemasiri, những người về sau vẫn 
theo Ngài đến Malaysia để tiếp tục công tác truyền giáo tại 
Brickfields. 


Sứ mạng truyền giáo tại Malaysia: 


Năm 1952, Hòa thượng K. Sri Pannasara Näyaka Thera, 
Viện Trưởng Tu viện Vidyalanakara Pirivena, đã nhận một lá 
thư từ Hội Phật giáo Sasana Abhiwurdhi Wardhana, Malaysia. 
Hội này có một ngôi chùa ở Brickfields, được xem là một Hội 
Phật giáo lâu đời nhất trong cộng đồng Tích Lan tại Malaysia. 
Hội muốn thỉnh cầu một vị Tăng Malaysia để hướng dẫn đời 
sống tâm linh cho cộng đồng Tích Lan tại xứ sở này. 

Trong số 400 Tăng sĩ ở tu viện Vidyalankara Pirivena, Tỳ 
kheo Dhammananda đã được tuyển chọn để đi hoằng Pháp 


tại Malaysia. Ngài đã sẵn lòng tiếp nhận lời thỉnh cầu này 
dù Ngài rất muốn ở lại quê nhà để hoằng Pháp. Tuy nhiên, 
Ngài ý thức được rằng tại quê nhà còn nhiều vị tăng khác có 
thể làm công tác hoằng pháp, trong khi ấy tại Malaysia, nhu 
cầu chấn hưng Phật Pháp là việc khẩn thiết, vì vào thời điểm 
ấy tình hình Phật giáo tại Malaysia, dù có nhiều chùa người 
Trung Hoa, nhưng phần lớn không có giảng dạy giáo lý và tổ 
chức tu học mà chỉ nặng phần lễ nghi và cúng kiến. Do đó 
Hòa thượng Dhammananda quyết định lên đường trong một 
thời gian ngắn. Ngài đã xuống tàu thủy vào sáng ngày 2 tháng 
giêng năm 1952. Ba ngày sau, Ngài đã đến được cảng Penang, 
miền Bắc của Malaysia. 


Sự nghiệp hoằng Pháp tại Malaysia: 


Khi đến Penang, Ngài lưu trú tại chùa Mahindarama 
trước khi đón máy bay đến chùa Brickfelds ở Kuala Lumpur. 
Tháng 3 năm 1952, Ngài nhận được một lá thư của Tổng Toàn 
quyền Anh tại Malaysia, ông Gerald Templer, yêu cầu được 
gặp Ngài để tìm hiểu xem Phật Pháp có mối liên hệ nào với 
hoạt động chính trị hay không. Vì lúc bấy giờ có nhiều nguồn 
tin cho rằng sẽ có những cuộc nổi dậy chống chính quyền từ 
các cộng đồng Phật giáo người Hoa. Những ý tưởng sai lầm 
về Phật giáo của ông Toàn quyền Gerald đã được Hòa thượng 
Dhammananda đả thông và hướng dẫn ông ta trở về nghiên 
cứu Đạo Phật. Ngài nói với ông ta rằng “Đạo Phật là một tôn 
giáo từ b¡ và không bạo động vì Đức Phật hướng dẫn con người 
sống trong hòa hợp và hòa bình với chính mình và người khác” 
(Buddhism is a non-violent and compassionate religion taught 
by the Buddha to show Man to live in peace and harmony 
with oneself and others). Hòa thượng Dhammananda nhấn 
mạnh thêm rằng Đạo Phật dạy cho con người tu tập tâm linh 
và sống có đạo đức, chứ không phải một phong trào chính trị. 
Đoán chắc Hòa thượng Dhammananda không có ý đồ hoạt 
động chính trị, toàn quyền Gerald đã mời Hòa thượng giúp 


đỡ chính quyền về mặt tâm lý để trấn an quần chúng, nhất là 
cộng đồng di dân người Hoa tại Malaysia, vì chính quyền hồ 
nghi rằng cộng đồng này đang có khuynh hướng hoạt động 
chính trị chống chính quyển. 


Hòa thượng Dhammananda đã nắm lấy cơ hội ấy để mở 
rộng chương trình hoằng Pháp của Ngài trên khắp Malaysia. 
Ngài đã giúp cho Hội Phật giáo Sasana Abhiwurdhi Wardhana 
và Trung Tâm Phật giáo Selangor cũng như Hội Liên Hữu 
Phật giáo Thế giới tại Malaysia đẩy mạnh công tác truyền 
giáo. Kết quả cho thấy cộng đồng người Hoa đã quy hướng về 
với đạo Phật rất nhiều. 


Trong hai thập niên 1950 và 1960, Phật giáo Malaysia 
rất nghèo nàn ở trong hầu hết các cộng đồng. Phật giáo trong 
thời kỳ này chỉ là một vỏ bọc đầy những sinh hoạt mê tín 
dị đoan, tràn lan trên khắp Malaysia. Phần lớn người Hoa 
trí thức đều chán ngán và bỏ theo đạo Ky Tô (Thiên chúa 
giáo), vì họ nhìn thấy Ky Tô giáo có nhiều sinh hoạt tôn giáo 
tích cực, rõ ràng, hợp lý hơn do các nhà truyền giáo nước 
ngoài mang vào. Hòa thượng Dhammananda cố gắng loại bỏ 
những quan điểm sai lầm về Phật giáo trong tâm trí của quần 
chúng ở Malaysia. Ngài đã phát động một phong trào diễn 
thuyết Phật giáo rầm rộ trên toàn Malaysia, phụ tá của Ngài 
bây giờ có các vị Tỳ kheo như K Gunaratana, Chuk Mor and 
Tỳ kheo Tiến sĩ người Mỹ Sumangalo đã làm cho phong trào 
ngày càng thêm thu hút và nhiều kết quả khả quan. 

Sự phát triển của tổ chức hoằng Pháp: 

Năm1961, Hòa thượng Dhammananda đã thảo luận với 
các nhà lãnh đạo cư sĩ Phật giáo Malaysia để thành lập một 
tổ chức truyền bá lời Phật dạy để đáp ứng lại nhu cầu bức 
thiết của Malaysia. Năm 1962, Hội Truyền Bá Chánh Pháp 
(Buddhist Missionary Society, viết tắt là BMS) đã được thành 
lập tại chùa Phật giáo Brickfelds với các mục tiêu: học hỏi, 


quảng bá Phật giáo và văn hóa Phật giáo; khuyến khích và cổ 
vũ mọi người học hỏi và hành trì Phật Pháp; ¡in ấn và phát 
hành Kinh sách Phật giáo; cung cấp những pháp môn phù hợp 
để mọi người thực hành; an ủi, hướng dẫn, giúp đỡ cho mọi 
Phật tử trong các trường hợp đau bệnh hay chết chóc v.v... 


Hòa thượng Dhammananda nghĩ rằng một trong những 
phương cách để truyền bá Phật giáo là viết sách về nhiều lĩnh 
vực khác nhau để người tín đồ có thể nương theo đó mà hành 
trì trong đời sống hằng ngày. Vì thế Ngài bắt đầu viết những 
bài báo, rồi những cuốn sách nhỏ bỏ túi, nội dung của sách 
phản ảnh những thắc mắc của người Malaysia. Một trong 
những tập sách đầu tiên là hướng dẫn cách trì tụng Kinh tiếng 
Pãli của Đạo Phật sao cho tương hợp với thời khoa học và tâm 
lý học. Từ đó Ngài tiếp tục viết nhiều tác phẩm khác để đáp 
ứng cho nhu cầu học Phật của tín đồ tại Malaysia. Tính đến 
nay Ngài đã viết trên dưới 50 tác phẩm, trong số này có nhiều 
tác phẩm đặc sắc như “Người Phật Tử phải tin gì?” (What 
Buddhists believe? Vì sao tin Phật); “Làm thế nào để sống 
khỏi sợ hãi và lo lâu” (How to live without fear and worry); 
“Bạn có tin tái sinh không?” (Do you believe in Rebirth); 
“Hôn nhân hạnh phúc” (A happy married life); “Ihiển - Con 
đường duy nhất” (Meditation, the Only way); “Kho báu của 
Chánh Pháp” (Treasures of the Dhamma)..v.v... các tác phẩm 
đã nhanh chóng thu hút mọi giới Phật tử Malaysia và đến nay 
những tác phẩm này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên 
thế giới như Ấn Độ, Nam Dương, Triều Tiên, Mỹ Nam Phi, 
Bangladesh, Hòa Lan, Việt Nam..v.v.... 


Đây là lần đầu tiên nền giáo dục Phật giáo bằng tiếng 
Anh được phổ biến trong giới Phật tử ở Malaysia, trước đó 
chỉ có những Kinh sách được viết bằng tiếng Trung Quốc. Sự 
tác động mạnh này nhanh chóng ảnh hưởng đến giới thanh 
thiếu niên Malaysia. Kết quả, Hòa thượng Dhammananda đã 
nhận được hàng núi thư từ mọi giới, đặc biệt là học sinh và 
sinh viên để tìm hiểu về Phật học. 


Mặc dù không phải là một nhà Pháp sư hùng biện, nhưng 
Hòa thượng Dhammananda đã làm say đắm giới trẻ với những 
bài giảng mang tính khoa học, trong sáng và rõ ràng của Ngài. 
Điều này đã giúp cho nhiều hội đoàn thanh niên Phật tử ra đời 
trong thập niên sáu mươi. Rất nhiều thanh niên hoặc đã nghe 
giảng hoặc đã đọc sách của Ngài mà quy hướng về với Chánh 
Pháp. 


Ngoài những ảnh hưởng bên ngoài xã hội, Hòa thượng 
Dhammananda cũng có công đưa Phật giáo vào trong học 
đường Malaysia. Hòa thượng Dhammananda đã kết hợp với 
Thượng tọa tiến sĩ Sumangalo, một Tăng sĩ người Mỹ, thành 
lập một Học viện Phật giáo để làm việc với đại học Malaya, 
đại học Sains Malaysia, đại học Pertanian, Cao đẳng Kỹ thuật 
Malaysia, Viện Ngôn ngữ Malaysia, Trường Đại Học Sư Phạm 
Malaysia, Trường Cao đẳng Tunku Abdul Rahman, Trường 
Cao đẳng Quân sự Hoàng gia (Royal Military college) và gần 
đây nhất là đại học Utara Malaysia ở Kedah. Tất cả những sinh 
viên của các trường trên đều có học những giờ căn bản về giáo 
lý Phật giáo do Hòa thượng Dhammananda và nhiều Pháp sư 
khác giảng dạy. 


Để khuyến khích và cổ động tầng lớp trẻ học và làm việc 
Phật, tổ chức của Ngài đã thu nhận giới trẻ vào làm việc cho 
các cơ sở hoằng Pháp, học viện, in ấn và phát hành kinh... Đã 
có rất nhiều cư sĩ tham gia và trở thành những người lãnh 
đạo các hội đoàn cư sĩ Phật tử, nổi bật trong số hiện nay có 
các đạo hữu như Mess Tan Gin Soon, Leong Kok Hing, Ang 
Choo Hong, Charlie Chia và Victor Wee, tất cả đều được ảnh 
hưởng đến đạo đức và tác phong làm việc của Hòa thượng 
Dhammananda. 


Sự thừa nhận và tán dương về công hạnh hoằng Pháp: 


Để thừa nhận và tuyên dương các công đức hoằng pháp 
của Hòa thượng Dhammananda tại Malaysia, Tăng thống Phật 


giáo Thái Lan, Đại lão Hòa thượng Amunugama Rajaguru 
Sri Vipassi Maha Nayaka Thera ở Chùa Răng Phật (Buddha 
Tooth Relic), đã phong ban cho Ngài danh hiệu “Tăng thống” 
(Chief Sangha Nayaka Thera) của Phật giáo Malaysia vào 
năm 1965. 


Ngài cũng được cung thỉnh vào Ban chứng minh cho đại 
hội lần thứ 9 của Hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới (World 
Buddhist Followship) nhóm tại Kuala Lumpur từ ngày 13 đến 
20 tháng 4 năm 1969. Trong kỳ đại hội, Ngài cũng được tuyên 
dương là một danh tăng của Phật giáo Malaysia. 


Vào năm 1970, Hòa thượng Dhammananda khởi xướng 
và làm cố vấn tinh thần cho Hội Thanh Niên Phật Tử Malaysia 
(The Young Buddhist Association of Malaysia (ÝBAM) đây là 
một tổ chức đại diện cho tất cả các hội đoàn Phật tử trẻ tuổi 
tại Malaysia, hiện nay vẫn còn hoạt động rất mạnh. 


Từ năm 1970 đến 1975, Hòa thượng Dhammananda 
khởi đầu những chuyến đi hoằng Pháp thế giới. Trước hết ngài 
đến Anh quốc giảng tại Lancaster University, Hull Ủniversity, 
Manchester Ủniversity và Oxford Ủniversity. Sau đó Ngài đến 
Hoa Kỳ và được thỉnh giảng tại Dhamma ReaÌm Ủniversity và 
Trường Dniversity of Oriental Studies, trong dịp này Trường 
đại học Pháp giới (Dhamma Realm Ủniversity) đã phong 
tặng bằng Tiến sĩ danh dự (Honorary Doctor of Philosophy 
degree) để ghi nhận và tán thán công hạnh hoằng Pháp và 
những công trình sáng tác của ngài. Bằng cấp này cũng được 
các đại học khác phong tặng cho ngài: đại học Đông Phương 
(University of Oriental Studies) năm 1975, đại học Nalanda ở 
Pháp vào năm 1976 và đại học Benares Hindu, Ấn Độ năm 
1980, và đại học ở Sri Lanka vào năm 1991, ban tặng cấp bằng 
Tiến sĩ văn chương (D. Litt.) để thừa nhận những tác phẩm 
Phật học giá trị của Ngài đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực 
nền giáo dục tôn giáo tại Tích Lan. 


Thiết lập chương trình đào tạo tăng tài ở Malaysia: 


Vào tháng 12 năm 1976, Hòa thượng Dhammananda đã 
khởi xướng và làm giám đốc chương trình đào tạo tăng tài cho 
Phật giáo Malaysia, chương trình đã được áp dụng và thành 
công đáng kể ở khắp nơi Malaysia, ngay cả ở Singapore cũng 
làm theo mô hình này. Đến nay chương trình vẫn được duy 
trì và số thanh niên Malaysia phát tâm xuất gia gieo duyên 
ngày càng đông. 


Vào ngày 25 tháng 3 năm 1977, Hòa thượng 
Dhammananda đã thành lập Viện Phật Học Paramadhamma 
ở Tích Lan để tăng sĩ khắp nơi trên thế giới về tu học. Chương 
trình đào tạo từ ba đến năm năm, hoặc những khóa ngắn hạn 
cho những tăng sĩ hoặc cư sĩ lớn tuổi để đưa đi hoằng pháp 
ngay sau khóa học. 


Những đóng góp xã hội: 


Ngoài những hoạt động Phật sự, Hòa thượng 
Dhammananda còn có nhiều đóng góp để phát triển cộng 
đồng. Năm 1960, Ngài là một trong những vị lãnh đạo Phật 
giáo Malaysia đứng lên đề nghị chính phủ Malaysia tuyên bố 
ngày lễ Phật Đản là ngày nghỉ của toàn dân. Lời yêu cầu đã 
được chấp thuận và vẫn duy trì cho đến ngày nay. Giữa những 
năm 1960, Ngài hoạt động tích cực với Tổ chức liên tôn giáo 
Malaysia (Malaysian Inter-Religious Organisation MIRO) để 
kêu gọi các tôn giáo có mặt ở Malaysia nên sinh hoạt trong sự 
hài hòa và tương kính lẫn nhau. 


Năm 1984, Ngài là một trong những thành viên sáng 
lập của Hội đồng Tư Vấn Tôn giáo (Religious Consultative 
Council), bao gồm Phật giáo, Hồi giáo, Ky Tô giáo để giúp 
cho chính quyền có những chính sách đúng đắn đối với các 
tôn giáo. Do những hoạt động tích cực đóng góp cho xã hội 
này mà ngày 7 tháng 6 năm 1991, Hoàng đế của Malaysia đã 
phong tặng cho Ngài tước vị cao quý 'Johan Setia Mahkota”. 


Sự nghiệp trước tác: 

Ngoài những thời thuyết giảng giáo lý sâu sắc, rõ ràng và 
dễ hiểu, Hòa thượng Dhammananda còn cống hiến cho hàng 
vạn độc giả trên khắp thế giới qua những tác phẩm Phật học 
của ngài. Từ những tập sách nhỏ bỏ túi cho đến những tập 
sách dày mấy trăm trang với nội dung phổ cập cho mọi tầng 
lớp, từ học giả uyên bác cho đến học sinh 


Tại sao phải có bao dung về Tôn giáo (Why Religion tolerance?) 
Địa vị của Nữ giới trong Phật giáo (Status oFWomen in Buddhism) 
Các vấn đề của xã hội hôm nay (Human life and Problems) 
Phật giáo và những nhà Tư Tưởng Tự do 
(Buddhism and the Free Thinkers) 

Những nhân vật vĩ đại trong Phật giáo 
(Great personalities on Buddhism) 

Làm sao sống mà không sợ hãi và lo âu 
(Howto live without fear and worry) 

Phật giáo dưới con mắt của các nhà trí thức 
(Buddhism in the Eyes ofIntellectuals) 

Nguyên tắc đạo đức của Phật giáo đối với phẩm cách của con người 
(Buddhist Principles for Human Dignity). 

Kinh Pháp Cú với tranh minh họa và truyện tích 
(1he Dhammapada with illustrations and stories) 


Mục đích cuộc đời & đường lối sống. Hòa thượng Dhammananda. 
Thích Tâm Quang dịch. 


Làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật. Hòa thượng. 
Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch 


Một tôn giáo hiện đại. Hòa thượng Dhammananda. 


Thích Nguyên Tạng dịch. 


Dẫn nhập 


T Anatole France, một người có trí tuệ sẽ tổng kết về cuộc 
sống con người như sau: “Cơn ?gười sinh ra, đau khổ và 
chết.” Bên cạnh đó, một số người phi tôn giáo nói: “Con người là một 
cỗ máy nhỏ được tạo ra nhờ sự sắp xếp ngẫu nhiên của các nguyên tử 
cùng một quá trình tiến hóa tự nhiên. Đau khổ là số phận không thể 
tránh khỏi trong cuộc chiến sinh tôn của chúng ta và điều đó hoàn toàn 
không mang “ý niehid” hay Trục đích” nào khác. Cái chết là sự phân hủy 
của các nguyên tố hóa học không còn lại gì hết” 

Trong khi cả hai nhận định nêu trên khá phổ biến đối với những 
người hoài nghi, các nhà duy vật và thậm chí một số nhà tư tưởng lớn; 
thì các triết gia khác và những vị thầy tâm linh lại cố gắng khám phá ý 
nghĩa và mục đích của cuộc sống, đặc biệt về vấn đề đau khổ. 

'Theo Đức Phật, đặc tính của tất cả sự vật [Pháp] chính là nó xuất 
hiện, suy tàn và biến mất trong một tiến trình vô tận. Tất cả Pháp là 
đối tượng của sự thay đổi và mâu thuẫn không ngừng (dukkha). Tất 
cả chúng sinh đau khổ - những người tin vào thực thể hay linh hồn 
vĩnh cửu - đều gánh chịu điều này. Niềm tin này làm gia tăng mong 
ước ích kỷ - điều vốn không bao giờ được thỏa mãn - do đó, dẫn tới 
sự lo lắng và sợ hãi. 


Đức Phật đưa ra nền tảng đạo đức cho lời dạy của mình khi ngài 
tuyên bố rằng, mặc dù có đau khổ và sự tồn tại không bền vững, song 
con người có thể trải nghiệm cả hạnh phúc tuyệt đối cũng như hạnh 
phúc tạm thời qua các giác quan nếu anh ta học cách phân biệt giữa 
hành động thiện và ác. Để làm được điều này, con người trước tiên 
phải có Chánh Kiến [hiểu biết đúng đắn] - nghĩa là họ phải nhận thức 
rõ bản chất bất toại nguyện của sự tồn tại và những thỏa mãn nhục 
dục rồi mới định hướng cuộc sống của mình theo cách thức đúng đắn 
để chấm dứt sự không ổn định và bất toại nguyện đó. 


Ấn bản đầu tiên của cuốn “Wy Worry!”- “Sao phải lo lắng!” 
được xuất bản năm 1967 (10.000 bản) và từ đó, cuốn sách đã nhận 
được nhu cầu tái bản không dưới 10 lần với 5.000 ấn bản cho mỗi 
lần. Những bức thư cảm ơn và bày tỏ sự đánh giá cao dành cho cuốn 
sách không chỉ được các Phật tử hay những người theo Ấn Độ Giáo, 
Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo mà thậm chí cả những người phi tôn giáo 
gửi về từ khắp nơi trên thế giới như: Mỹ, Anh, Đức, Nam Phi và hầu 
hết các nước châu Á. Sự hấp dẫn của cuốn sách có được một phần 
nhờ vào thực tế là cách viết mộc mạc và chân phương cũng như bởi vì 
mục đích chính là để chỉ rõ sự thật của đời sống không chỉ theo quan 
điểm đạo Phật mà còn theo những quan điểm hợp lý của các tôn giáo 
và các nhà tư tưởng lớn khác. Cuốn sách được viết chủ yếu để an ủi và 
giúp con người khuây khỏa trong nhu cầu chỉ dẫn cách đối diện với sự 
phức tạp gây hoang mang của nền văn minh hiện đại. 

Một số người thậm chí đã kể việc họ thoát khỏi ý định tự tử nhờ 
đọc cuốn sách này như thế nào. Một số khác cho biết họ thường đọc 
một vài trang của cuốn sách mỗi tối để giúp bình tâm cũng như tự 
hiểu rằng có những giải pháp đơn giản và thực tiễn đối với mọi rắc 
rối của thế gian. 

Kể từ khi cuốn “Why Worry!” xuất hiện lần đầu tiên, đã có 
nhiều điều xuất hiện; nhiều sự thay đổi diễn ra. Trong những năm đó, 
tác giả đã thu nạp được những hiểu biết mới mẻ về các vấn để của con 
người nhờ đọc rất nhiều bức thư viết cho mình cũng như những cuộc 


thảo luận thành công với những người gặp khó khăn thuộc mọi tầng 
lớp trong xã hội. Vì vậy, việc phát hành ấn bản mới của cuốn sách là 
điều rất phù hợp vào thời điểm này. 

Ấn bản có chỉnh lý lần này dành cho những vấn để chung của 
mọi thời đại cũng như những vấn đề riêng của thời đại hiện nay của 
chúng ta. Tuy nhiên mục đích chính của cuốn sách vẫn là những điều 
không thay đổi, đó là: cho thấy con người có thể sống không sợ hãi và 
lo lắng như thế nào nếu như người đó có Chánh Kiến [hiểu biết đúng 
đắn]. Nội dung lần này cũng nỗ lực bàn luận về các vấn đề theo quan 
điểm thực tiễn và nhân văn. Cuối cùng, nhiều đoạn trích, giai thoại, 
danh ngôn, ngụ ngôn... được đưa vào để cho thấy những người có 
trí tuệ ở các vùng khác nhau và trong những thời đại khác nhau đã có 
quan điểm như thế nào về cách ứng xử của con người. 

Mong rằng cuốn sách này sẽ mang lại sự hứng khởi và niềm hy 
vọng cho những ai đọc nó bằng tâm hồn rộng mở. 


HT Tiến sĩ K Sri Dhamnananda 
Kuala Lumpur, Malaysia 
19 tháng Hai năm 2003 


@) 


LO LẮNG 
VÀ NGUỒN GỐC 
CỦA NÓ 


CHƯNG 1 


Lo lắng và sợ hãi 


“Để được sống kiếp con người, chúng ta phải trả giá bằng sự lo 
lắng và sợ hãi. Sự nhạy cảm dễ lo lắng là nguyên nhân cốt lõi 
cho các vấn để của chúng ta và là nguồn gốc của mọi đau khổ” 


L lắng và sợ hãi dường như là một phần tất yếu của đời sống 
on người. Bất cứ ai đang chìm trong thế gian trần tục cũng 
không thể thoát khỏi những trạng thái tinh thần không dễ chịu này. 


Tại sao con người lại lo lắng và họ lo lắng về điều gì? Những nỗi 
lo lắng của họ là do những trách nhiệm và cam kết khác nhau diễn 
ra dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn như, họ có cảm giác tự ti nặng 
nề. Họ thấy không thỏa đáng khi so sánh bản thân với những người 
khác. “Có lẽ tôi không đủ năng lực để làm nghề đó” hoặc “Tôi không 
nghĩ mình đủ thông trinh để sây ấn tượng” Họ có thể e ngại nên cư xử 
không được tự nhiên khi có mặt người khác, vì vậy họ tự nhủ: “Minh 
không niên để mọi người biết mình thực sự là ai. Nếu trình làm thế họ 
sẽ không tin tưởng hoặc xem thường tình.” Do đó, họ đối xử theo cách 
mà người khác muốn thay vì theo cách tự nhiên của họ. Điểu này 
tạo ra một sự mâu thuẫn giữa bản chất bên trong với sự thể hiện bên 


Lo lắng và sợ hãi - 31 


ngoài của chính họ và dẫn tới đau khổ. Gần như tất cả mọi thứ đều 
là đối tượng cho sự lo lắng của con người. Họ lo lắng về dáng vẻ bên 
ngoài của mình. Đàn ông lo lắng khi họ bị hói, còn phụ nữ lo lắng khi 
các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt họ, hoặc khi họ quá 
béo hay quá gầy, quá xấu hay quá đẹp, quá cao hay quá thấp,... 


Họ sợ bị những người khác phê bình, công kích hoặc bị cấp trên 
khiển trách. Họ e ngại phải trình bày ý tưởng hoặc quan điểm của 
mình trước đám đông vì sợ bị nhạo báng, nhưng lại cảm thấy giận dữ 
với bản thân mỗi khi có người trình bày ý tưởng giống như vậy và nhờ 
đó, nhận được sự tin cậy của đám đông. Họ cảm thấy mình đang bị 
cản trở bởi sự phê bình, ngay cả khi họ biết rằng sự phê bình đó là phi 
lý và không công bằng. 


Họ lo lắng về gia đình mình: “Có lẽ xét cho cùng thì mình không 
phải là người cha/ người rmẹ/ người con tốt”. Một số người chồng lo 
lắng rằng người vợ trẻ xinh đẹp của họ có thể đi với người đàn ông 
khác. Trong khi đó, những người vợ lại lo lắng rằng người chồng có 
thể rời bỏ họ và dành thời gian với các cô gái khác. Những người chưa 
kết hôn lo lắng về việc kết hôn như thế nào trong khi một số cặp đôi 
đã kết hôn lại lo lắng về sự cô đơn của mình khi họ không sinh được 
con. Cùng lúc đó, những người có nhiều con lại liên tục lo lắng về việc 
làm sao nuôi dạy chúng tốt nhất: “Có lẽ chồng/vợ tôi không còn yêu tôi 
niữa và có thể rời bỏ tôi” hay “Tồi tự hỏi liệu con cái có chăm sóc tôi khi 
về già hay không” Một số bậc cha mẹ lo lắng không cần thiết về sự an 
toàn của con cái, về việc có đủ tiền để chỉ tiêu trong gia đình, về sự an 
toàn trong ngôi nhà của họ và sức khỏe của những người thân trong 
gia đình. 

Ở nơi làm việc, họ có thể phải đối diện với những vấn đề trong 
công việc hay những khó khăn trong việc đưa ra quyết định. “Điểu gì 
sẽ xảy ra nếu quyết định của tôi là sai lâm?”, “Tồi nên bán cổ phiếu và cổ 
phân của mình bây giờ hay không?”, “Nhân viên của tôi có đáng tin cậy 
trong vấn đề tiền bạc không hay họ sẽ lửa gạt công ty trong khi tôi vắng 
mặt?” Một số người lo lắng về những thất bại có thể xảy ra, về việc 


32 - Sao phải lo lắng! 


không được thăng chức hay khi được tin cậy giao phó quá nhiều trách 
nhiệm. Một số khác lại lo lắng bởi suy nghĩ rằng các đồng nghiệp đang 
đố kị với mình. 


Nguyên nhân của lo lắng 


Trong tất cả trạng thái tỉnh thần có hại, lo lắng kinh niên là một 
trong những trạng thái nguy hiểm và gây hại cho sức khỏe nhất. Tại 
sao con người lại lo lắng? Khi phân tích sâu xa, chỉ có một câu trả lời 
duy nhất. Con người lo lắng bởi vì các khái niệm “tôi” và “của tôi” 
[ngã, ngã sở] ' hay điều mà đạo Phật gọi là “ảo tưởng bản ngẩ” 

Khi con người lần đầu tiên trầm tư về bản chất của sự tồn tại, 
đo còn thiếu hiểu biết, họ nghĩ rằng mỗi người được cấu tạo từ hai 
thành phần: thể xác và tâm hồn [thân và tâm/ sắc và danh], cả hai 
đều trường tồn và chắc thật. Điều này làm sinh khởi ý tưởng sai lầm 
về cái tôi hay bản ngã. Ý tưởng về bản ngã làm gia tăng ý tưởng về 
ngã và ngã sở [tôi và của tôi], còn điều này lại làm tăng sự tham lam 
tiền bạc, sự khao khát nhục dục, các mong muốn ích kỷ, tính tự phụ, 
kiêu ngạo cùng nhiều suy nghĩ bất thiện khác. Khái niệm “tôi” [bản 
ngã] này là nguồn gốc chính của mọi vấn đề, từ những mâu thuẫn 
cá nhân cho đến chiến tranh giữa các quốc gia. 

Từ ý tưởng “cái tôi” sinh ra niềm tin vào ý niệm sai lầm của 
thể xác vĩnh cửu - thứ cần phải được thỏa mãn. Nó dẫn tới sự cực 
đoan trong việc thỏa mãn các khao khát, ham muốn của thể xác. Sự 
lo lắng của việc không đáp ứng được nhu cầu và mong ước để có 
sự thỏa mãn đầy đủ mang đến lo lắng và bất an cho con người. Do 
đó, lo lắng chính là một trạng thái tiêu cực của tâm sinh khởi từ việc 
dính mắc vào sự dễ chịu trần tục. Càng dính mắc nhiều vào sự vật, 
mối lo lắng đánh mất nó càng lớn hơn. 


Trong cuốn sách này, các chú thích đểtrong ngoặc vuông [ ] là chú thích của 
người dịch (ND) hoặc người biên tập (NBT) hoặc các trích đoạn dịch Kinh, sách từ 
các nguồn khác nhất là trích đoạn dịch Kinh Pháp Cú của HT Thích Minh Châu. 


Lo lắng và sợ hãi - 33 


Tương tự như vậy, con người trở nên bất an khi sở hữu hay 
liên quan tới điều được xem là không ưa thích. Chính sự dính mắc 
vào cảm giác dễ chịu và ghét bỏ cảm giác khó chịu này làm gia tăng 
sự lo lắng. 

Sự lo lắng và đau khổ mà một người trải qua chính là mối quan 
hệ tương hỗ giữa mong muốn ích kỷ của người đó với những điểu 
kiện luôn thay đổi của thế gian. Không hiểu biết sự thật này là nguyên 
nhân của nhiều đau khổ. Nhưng một người đã huấn luyện tâm để 
nhận ra bản chất thật của đời sống cùng các đặc tính của nó lại có thể 
vượt qua được đau khổ. Người khôn ngoan sẽ nhận ra rằng, việc phải 
xa lìa các trải nghiệm dễ chịu hay những người mình yêu mến là điều 
không thể tránh khỏi. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù là khi 
mới bắt đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối của cuộc đời. Điều chắc 
chắn duy nhất trên thế giới hay thay đổi này là mọi thứ sẽ phải đi đến 
hồi kết của mình. Sự thực duy nhất là sự thay đổi. Vì vậy, những ai 
nghĩ rằng mình không thể thiếu vắng được hoặc mình phải có mặt để 
thấy công việc được tiến hành, nên suy nghĩ về điều sẽ xảy ra khi họ 
không còn hiện hữu nữa. Bởi vì những người như họ sẽ được nhớ tới 
nhưng sự vắng mặt của họ sẽ được thay thế chỉ trong thời gian ngắn. 
Tuy nhiên, vì không ai là không thể thiếu vắng trên thế gian này, nên 
thế giới vẫn sẽ tiếp tục như thường lệ. Nếu đã thế, tại sao con người 
phải lo lắng nhiều tới vậy, những nỗi lo sợ được nuôi dưỡng bởi sự 
tưởng tượng này chỉ phá hoại sức khỏe và cuối cùng rút ngắn thời 
gian của hành trình cuộc đời! 

Sự xa cách khỏi những gì chúng ta dính mắc cũng mang lại đau 
khổ. Con người cảm thấy mất mát, chán nản, thối chí và tuyệt vọng 
khiai đó hay điều gì đó đáng yêu bị mất đi bởi một lý do nào đó. Đây là 
một tiến trình tự nhiên, là sự vận hành của quy luật Vô thường [không 
trường tồn, luôn thay đổi]. Con người trải nghiệm đau khổ bất cứ khi 
nào họ bị những người họ yêu mến từ chối. Nhưng đôi khi, thay vì rút 
ra bài học để giải quyết tình huống này bằng cách cho phép thời gian 
hàn gắn vết thương lòng, họ lại trở nên tê liệt với sự thất vọng, trầm tư 


34 - Sao phải lo lắng! 


về những điều đã qua trong tâm, rồi tìm kiếm những phương cách để 
vá víu trái tìm đã tan vỡ của mình. Một số người thậm chí còn thể hiện 
sự giận dữ và thất vọng của mình qua những hành vi bạo lực. 


Sợ hãi và tê tín 

Danh sách những con người lo lắng hàng ngày có thể dài vô tận. 
Nhưng lo lắng không phải vấn đề duy nhất của chúng ta. Nó còn một 
người anh em song sinh là sợ hãi. Cả hai trở thành đặc trưng cho sự 
tồn tại của con người. Chúng là những điều ẩn nấp trong các góc tối 
của tâm. Giống như lo lắng, chúng ta cũng có nhiều nỗi sợ hãi: sợ vì 
không an toàn, sợ kẻ thù, sợ đói, sợ ốm, sợ mất đi tài sản và của cải, sợ 
tuổi già, sợ chết và thậm chí, sợ kiếp sống tiếp theo. 

Chúng ta không chỉ lo lắng và sợ hãi mỗi khi có điều gì đó sai 
lầm, mà đôi lúc chúng ta còn lo lắng ngay cả khi mọi sự đang diễn 
ra êm đẹp! Chúng ta gợi lên nhận thức mơ hồ về sự sợ hãi trong tâm 
rằng bỗng nhiên tai họa nào đó có thể xảy đến và hạnh phúc mình 
đang hưởng có thể chuyển thành đau khổ. Mặc dù một số người nói 
rằng không có tin gì tức là tin tốt, nhưng họ vẫn có thể lo lắng khi 
không có tin tức gì. Họ lấp đầy cuộc sống của mình bằng những nỗi 
sợ hãi và lo lắng vô căn cứ như vậy. Những đau khổ đáng thương này 
xảy ra với tất cả mọi người. Sự thật là không ai thoát khỏi điều này 
ngoại trừ các bậc Thánh hoặc những người đã thanh tịnh tâm. 

Nhưng còn có một loại sợ hãi khác lén lút trong tâm con người. 
Đó là sự sợ hãi các lực lượng không kiểm soát được của tự nhiên hoặc 
của những điều chưa biết. Sự sợ hãi này theo sát con người qua các 
thời kỳ khi họ phải học cách đương đầu với những động vật hoang 
đã và bảo vệ mình khỏi sự tấn công của các bộ lạc khác. Vào thời kỳ 
hoang đại kéo dài đó, trong sự nỗ lực không ngừng để đương đầu với 
các lực lượng của tự nhiên cũng như để hiểu được sự vận hành của 


Lo lắng và sợ hãi - 35 


chúng, những mầm mống của mê tín đã được gieo trồng. Và chính 
sự mê tín làm gia tăng vô minh cùng sợ hãi này vẫn tiếp tục tồn tại, rồi 
được truyền qua các thế hệ cho tới tận ngày nay. 

Sợ hãi là một phản ứng cảm xúc mãnh liệt với các đặc tính: sự cố 
gắng thoát khỏi tình huống đã tạo ra nó và sự thay đổi sinh lý như tái 
mặt, rùng mình, tim đập nhanh, khô môi, v.v... Theo nhà tâm lý học 
John Broadus Watson: “Sợ hãi là một trong ba phản ứng cảm xúc sỉ trê. 
Hai cẩm xúc còn lại là yêu thương và giận đ”`Watson cho rằng sợ hãi 
xuất hiện ngay từ khi mới đẻ do thiếu sự chăm sóc và do tiếng động bất 
ngờ. Ông tin rằng, ngay cả đứa trẻ còn ăm ngửa cũng cần phải nhận 
được sự yêu mến và dỗ dành. Tình mẫu tử có thể làm giảm sự căng 
thẳng gây ra từ nỗi bất an bẩm sinh. Một số người cho rằng, những nỗi 
sợ hãi ở trẻ sơ sinh có thể liên quan tới những nỗi sợ hãi ở kiếp trước của 
trẻ. Chúng được mang theo [qua kiếp này] và vẫn còn sống động, chưa 
phai mờ trong tâm trẻ. Những ảo ảnh liên quan đến sự sợ hãi từ kiếp 
trước thỉnh thoảng vẫn hiện về ở trẻ hết lần này đến lần khác trong suốt 
thời kỳ còn ấm ngửa. 

Khi đối diện với các lực lượng nằm ngoài tầm hiểu biết gây ra lo 
sợ, người nguyên thủy và muông thú sẽ có những phản ứng rõ ràng 
khác nhau. Con thú có thể tự thích ứng theo bản năng hoặc phản ứng 
lại bằng cách tấn công để tự vệ. Trong khi đó, người nguyên thủy khi bị 
vây quanh bởi những con thú hoang mạnh hơn mình, hoặc khi phải 
đương đầu với các năng lượng tự nhiên như mưa, gió, sắm, chớp hay 
các thiên tai khác như động đất, núi lửa hoặc dịch bệnh, sẽ phủ phục 
mình xuống đất trước mọi tai họa, cầu xin sự bảo vệ từ những lực lượng 
chưa từng được biết tới. Nhưng về sau, những người tiền sử đã sử dụng 
một liên minh vững chắc để đảm bảo chiến thắng trước các lực lượng 
này - sự láu cá bản năng của họ. Từ nhận thức ban đầu về một lực lượng 
bên ngoài mà họ nghĩ có thể nhân nhượng được thông qua cầu nguyện, 
cũng như để thỏa mãn ý muốn của chính mình, người tiền sử đã phát 
triển nghi lễ và thờ cúng, đồng thời họ cũng đã biến các năng lượng 
thiên nhiên thành những vị thần khi thực hiện nghi lễ cầu nguyện và 


36 - Sao phải lo lắng! 


đâng cúng lễ vật nhằm xoa dịu chúng. Các năng lượng tốt trở thành các 
Ývị thân” tốt, được tâng bốc và cầu nguyện trong khi các năng lượng thù 
địch trở thành các “vị thân” ác và bị lảng tránh. 

Sợ hãi đến với những ai không thể hiểu được quy luật cơ bản của 
tự nhiên. Dù là nguồn gốc hay động cơ thì sợ hãi cũng là sự khởi đầu cho 
những niềm tin mê muội (mê tín). Ý niệm về việc gánh chịu cơn thịnh 
nộ của Đấng Sáng Tạo được thấm nhuần trong tâm các tín đồ của nhiều 
tôn giáo dựa trên khái niệm Thượng Đế là người tạo ra vạn vật. Vậy nên, 
một số hệ thống tôn giáo và nghi lễ thờ cúng có nền tảng dựa trên sự sợ 
hãi bản năng về những điều chưa biết. Và cũng chính từ nền tảng đó nên 
nỗi sợ hãi do các tôn giáo tạo ra là hình thức sợ hãi tồi tệ nhất bởi vì nó 
giam hãm và lường gạt tâm trí. Sự sợ hãi làm gia tăng mê tín — điều phát 
triển mạnh trong đám mây mù của vô minh. 

Con người mong muốn sự an toàn cho bản thân và những người 
họ yêu mến trong một thế giới không ngừng thay đổi - nơi không thể có 
giải pháp vĩnh cửu nào cho các vấn đề. Khi một người nghĩ rằng mình đã 
giải quyết được một vấn đề cụ thể thì các điều kiện của hoàn cảnh tại thời 
điểm đó sẽ thay đổi và một loạt vấn đề khác lại nảy sinh, khiến họ bị rối 
tung và mất phương hướng y như trước. Họ trở nên lo lắng hệt như đứa 
trẻ xây lâu đài cát trên bờ biển và lo sợ mọi đợt sóng võ vào bờ. 


Trong sự ham muốn an toàn và sợ hãi cái chết này, con người trở 
thành nạn nhân của mêtín. Và khi bị vây quanh bởi những điều huyền bí 
của vũ trụ, họ đã phát triển niềm tin vào chính những điều mình sợ hãi. 
Vô minh và sợ hãi những điều không biết đã tạo ra những niềm tin tôn 
giáo ban đầu, còn sự vận hành của vũ trụ được giải thích dưới hình thức 
các vị thần siêu nhiên quyền năng - những người được tin rằng nắm giữ 
mọi điều xảy ra. Mặc dù khoa học đã xua tan nhiều chuyện hoang đường 
kiểu như vậy và mở mang kiến thức của con người hiện đại, song nhiều 
điều mê tín được kế thừa từ quá khứ vẫn tồn tại, còn chúng ta lại chưa hề 
giải phóng bản thân khỏi bị ràng buộc vào những điều đó. Mêtín làm suy 


Lo lắng và sợ hãi - 37 


yếu và nô dịch tâm. Những ý niệm, niềm tin và sự thực hành mê tín trở 
thành thâm căn cố đếkhông chỉ đối với những người không có học thức 
mà kỳ lạ thay, còn ở cả những người có học vấn tốt. 

Đôi khi,ở mức độ cực đoan, sợ hãi có thểsinh khởi do sự dính mắc 
hay liên quan tới các đối tượng hoặc hoàn cảnh cụ thể - những điểu vốn 
đĩ thường vô hại. Những trường hợp như vậy được gọi là sự ám ảnh, 
ví dụ như sợ bóng tối, sợ không gian kín, sợ không gian mở, sợ độ cao, 
Sợ con vật, sợ ma, sợ trộm, sợ kẻ thù, sợ bùa ngải, hay những nỗi sợ hãi 
tưởng tượng bị tấn công hoặc bị giết chết bởi ai đó núp trong bóng tối. 

Đối với những người còn mê tín, Đức Phật nói: “Bất cứ ở đâu sự 
sợ hãi sinh khởi, nó chỉ sinh khởi ở người gu, không sinh khởi ở người trí” 


Lo lắng ảnh hưởng đến chúngta như thếnào? 

Bác sĩ Alexis Carrel đã nói: “Kí ghen tị, thù hận và sợ hãi trở thành 
thói quen, chúng có thể tạo ra bệnh tật thực sựQuan điểm yhọccho rằng 
các loại bệnh như: tiểu đường, huyết áp cao, loét dạ dày, bệnh ngoài da 
và hen suyễn là do sự tích lũy của lo lắng và băn khoăn, nếu không nói 
đó thực sự l nguyên nhân chính. Suy nghĩ có thể tạo ra các rối loạn chức 
năng giống như việc chúng ta có xu hướng bị thu hút vào điều mình 
mong ước trong cuộc đời. Các bác sĩ nhận thấy rằng, bệnh nhân có xu 
hướng lành bệnh phù hợp theo mong muốn riêng của họ hơn là những 
chẩn đoán được đưa ra. Những doanh nhân nào không biết cách giải 
quyết các tình huống căng thẳng và lo lắng thường chết sớm. Những 
người vẫn giữ được điểm tĩnh và sự bình an nội tâm, bất chấp tình trạng 
lộn xôn bên ngoài của đời sống trần tục, sẽ tránh được các rối loạn chức 
năng và thần kinh. 

Kinh nghiệm đã cho thấy lo lắng có thể là nguyên nhân gây ra các 
vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm thần. Lo lắng làm cơ thể tàn tạ nhanh 
hơn tuổi tác. Đành rằng lo lắng, sợ hãi và bất an ở mức độ nào đó là lẽ 


38 - Sao phải lo lắng! 


tự nhiên và thậm chí, có thể là cần thiết cho sự tồn tại, nhưng khi không 
được kiểm soát, sự sợ hãi không ngừng và lo lắng kéo dài sẽ tàn phá cơthể 
con người. lất cả yếu tố này đều góp phân vào việc làm suy yếu những 
chức năng thông thường của cơ thể chúng ta. 


Theo quan điểm y học, khi điều trị hầu hết những rối loạn chức 
năng, cần chú ý cẩn thận tới trạng thái tỉnh thần của người bệnh. Các 
nhà tâm lý học đã nhận thấy lo lắng không những không giải quyết 
được vấn đề mà ngược lại, còn khiến bệnh nặng hơn và điều này tiếp 
tục gây ra sự phá hủy nghiêm trọng hơn về tinh thân cùng thể chất 
của người bệnh. Thêm vào đó, một người lúc nào cũng lo lắng sẽ tạo 
ra bầu không khí không lành mạnh trong gia đình, nơi làm việc và xã 
hội nói chung. Thông qua các hành động bất hợp lý bắt nguồn từ sự 
lo lắng và bất an cá nhân, người đó sẽ phá vỡ sự bình an và hạnh phúc 
của cả những người xung quanh. 


Giống như lo lắng, sợ hãi cũng có thể gây ra sự tổn hại cho bản 
thân và những người khác. Sự sợ hãi kinh niên khiến cho con người 
liên tục trong trạng thái căng thẳng tinh thần và phiền não. Sợ hãi 
ngày càng tiêu hủy dần đời sống và làm suy yếu tâm. Sợ hãi là một 
năng lực bi quan đầy uy lực làm u ám tương lai. Nếu ai đó đang nuôi 
dưỡng một loại sợ hãi nào, thì cách suy nghĩ của anh ta hoặc cô ta sẽ 
bị ảnh hưởng. Trạng thái tinh thân bất thiện này có thể làm xói mòn 
nhân cách và khiến cho người hay sợ hãi đó trở thành [vật vờ như] 


một con ma. 


Sự sợ hãi có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta tới mức nó đã được 
mô tả chính xác như một kẻ thù tinh quái của loài người. Sợ hãi đã trở 
thành một trạng thái tinh thần thường có của hàng triệu người. Đa số 
những người đang đắm mình trong vô minh thường sống trong nỗi 
khiếp sợ triển miên, phải luồn cúi và bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi thần 
thánh, ma quỷ, các nam thần và nữ thần.... 


Lo lắng và sợ hãi - 39 


Thậm chí, khi không có sự chuẩn bị để vượt qua mối đe dọa, sợ 
hãi có thể chuyển thành hoảng loạn trong các trường hợp bị khủng 
hoảng bất ngờ. Mặc dù, ở mức độ cụ thể nào đó, sợ hãi có thể được 
coi là bình thường hoặc cần thiết cho sự tồn tại, nhưng nếu được phép 
phát triển không kiểm soát, sợ hãi sẽ chuyển thành hoảng loạn - một 
sự sợ hãi phi lý mãnh liệt. Sự hoảng loạn có thể dẫn tới mọi kết quả 
thảm khốc không chỉ với riêng người đó mà còn với cả những người 
xung quanh. Cách tránh hoảng loạn là tự chuẩn bị trước (bằng cách 
tìm hiểu tâm vận hành như thế nào) để xem một mối bận tâm quá 
mức đối với bản thân dẫn tới hành vi phi lý ra sao. 


Tôi không bị xúc động bởi cái chết của vợ mình. 

Trang Tử là một triết gia Trung Quốc. Khi vợ mất, ông ngồi bên 
ngoài đánh trống và hát. Bạn bè nhìn thấy điều này lấy làm lạ và hỏi vì 
sao ông không bị xúc động bởi cái chết của vợ. Irang Tử trả lời: “Ihực 
ra, tôi chấp nhận số phận của bà ấy bởi vì giờ đây bà ấy đã thoát khỏi sự 
lo toan sinh kế đây đau khổ. Bà ấy vừa sang một kiếp sống mới.” 


CHƯƠNG 2 


Các tắc rối của chúng ta 


“Tình huống khó khăn nào cũng có thể được giải quyết theo 
hai cách: Chúng ta có thể làm điều gì đó để thay đổi nó, hoặc 
đối diện với nó. 

Nếu chúng ta có thể làm điều gì đó, tại sao phải lo lắng và mất 
tinh thần - chỉ cần thay đổi nó mà thôi. Còn nếu chúng ta 
không thể làm gì được nữa, tại sao lại phải lo lắng và mất tỉnh 
thần [vì đẳng nào nó cũng xảy ra]? 

Mọi việc không thể trở nên tốt hơn bằng cách giận dữ và lo 
lắng. Hãy cố gắng củng cố tâm vững mạnh để đương đầu với 
khó khăn” 


Shantideva 


_ sống là một hành trình liên tục gặp rắc rối. Chừng nào 
còn sống trên thế gian này, mọi rắc rối và khó khăn vẫn 
luôn là một phần kinh nghiệm sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta 
có thể thấy mình may mắn với thành đạt, danh tiếng, sự tán dương 


Các rắc rối của chúng ta- 41 


hoặc hạnh phúc, song cũng nhiều lúc chúng ta lại phải đương đầu 
với những hoàn cảnh bất lợi của thất bại, ô danh, xấu hổ hay đau 
khổ. Cuộc sống đu đưa như quả lắc. Có lúc, nó đu về hướng các 
điều kiện thuận lợi mà chúng ta nồng nhiệt đón nhận, lúc khác, nó 
lại đu về hướng những điều kiện bất lợi mà chúng ta liều lĩnh tìm 
cách lảng tránh. 

Thay vì tìm hiểu các điều kiện của thế gian, nhận thức rõ chúng 
thực sự là øì, con người đôi khi thường hay phóng đại các vấn đề của 
mình. Điều này giống như câu nói “việc bé xé ra tơ. Khi con người 
mất đi ai đó hay thứ gì mình yêu thích, họ cảm thấy mình sẽ không 
bao giờ có thể hạnh phúc trở lại. Khi họ bị những người không quan 
tâm đến nhu cầu của họ quấy rây, họ cảm thấy như chưa bao giờ họ 
bị đối xử khác nghiệt tới vậy. Và họ mang theo nỗi đau này trong 
tâm, dính mắc vào sự đau khổ không cần thiết để rồi tiếp tục khổ 
đau với những suy nghĩ đó. Tốt hơn hết, hãy buông xả những suy 
nghĩ như vậy và nhận ra rằng tất cả những thứ có điều kiện [do 
duyên sinh: sinh khởi do nhân duyên] một ngày nào đó cũng sẽ tới 
hồi kết, cho nên các điều kiện bất lợi mà họ đang trải nghiệm rồi sẽ 
qua đi, cũng như các trạng thái dễ chịu rồi sẽ thay đổi và nhường chỗ 
cho sự khó chịu. 


Chúng ta nên hiểu rằng, có cách để thoát khỏi những đau khổ 
và khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trên cuộc đời này. Không ai 
bị kết tội chịu đau khổ vĩnh viễn, trừ phi anh ta hoặc cô ta chấp nhận 
điều đó. Quan trọng là cần nhận ra rằng mọi hiện tượng có điều 
kiện - kể cả đau khổ và mọi khó khăn - đều sinh khởi theo nhân 
duyên và không øì có thể sinh khởi từ các nguyên nhân độc lập. Khi 
đã giác ngộ được điều này, chúng ta có thể đi đến tận cùng của hết 
thảy mọi hình thức đau khổ bằng cách khám phá ra nguyên nhân 
cốt lõi cho các rắc rối của mình. 


42 - Sao phải lo lắng! 


Đối diện với khó khăn 

“Hạnh phúc không phải là những øì bạn có, mà là những gì 
bạn làm.” 

Chúng ta không nên mất tinh thần khi đối diện với khó khăn, 
thay vào đó hãy hành xử một cách khôn ngoan để vượt qua chúng. 

Không một người phàm tục nào có thể hoàn toàn thoát khỏi các 
khó khăn. Do đó, để biểu thị được sự khác biệt giữa người trí và kẻ ngu 
không phải ở việc một người trải qua nhiều khó khăn tới đâu, mà chính 
là cách hành xử của người đó trước những khó khăn đang gặp phải. 

Vợ của Socrates nổi tiếng là nóng tính. Bà luôn phê phán ông 
gay gắt và hầu như ngày nào bà cũng đay nghiến ông. Một ngày, khi 
bà đã nói xong những gì cần nói, Socrates đã khen ngợi lời nói của 
bà rằng so với những lần trước, hôm nay bà đã có sự tiến bộ trong 
ngữ điệu và cách diễn đạt. 

Điều này cho thấy một người trí nên đối diện với sự chỉ trích 
cay nghiệt theo cách hài hước như thế nào. 

Nhà học giả Nehru từng nói: “Chứng ta phải ương đầu với khó 
khăn và cố gắng giải quyết chúng. Dĩ nhiên, chúng ta phải đương đầu 
với chúng trên niển tảng tỉnh thân vững tmạnh, mà không phải chạy 
trốn khỏi chúng nhân danh chủ nghĩa duy tâm." 

Còn nữ sĩ Ella Wilcox đưa ra quan điểm của bà bằng cách mỉm 
cười với cách ứng xử trước khó khăn của con người. 

“Dễ dàng thôi thấy sướng vui thanh thản 

Khi dòng đời nhẹ trôi như một bài ca 

Nhưng đáng khen là nở được nụ cười, 

Khi mọi thứ rối bời trong trắc trở” 


? Bản dịch của Thích Ca Thiền Viện và Kỳ Viên Tự (trích từ bản dịch 
cuốn “Living this liíe fully “ - “Sống viên mãn kiếp này”) - ND. 


Các rắc rối của chúng ta- 43 


Trái tim luôn luôn gặp thử thách 

Trên cuộc đời đây chông gai này 

Do ốó nụ cười đáng ca ngợi 

Khi nó nở trên những giọt nước mắt” 

Nhà thơ Dr. Rabindranath Tagore đã giải thích về cách vượt 
qua khó khăn mà không hề sợ hãi hay lo lắng trong lời cầu nguyện 
của mình: 

“Tôi không cầu nguyện để có chỗ ấn náu tránh khỏi hiểm nguy, 

Mà là để không sợ hãi khi đương đầu với chúng. 

Tời không cầu nguyện để tránh không có đau đón nào, 

Mà là để có trái tim ôm trọn lấy niềm đau đón ñó. 

Tôi không khao khát được an toàn trong sợ hãi và bất an, 

Mà ly vọng có kiên nhẫn để đạt được tự do của mình.” 

Khi một vài điều không dễ chịu diễn ra, ví dụ như thứ yêu thích 
của chúng ta bị mất đi hoặc bỗng nhiên bị đổ vỡ, thường có hai cách 
phản ứng trước sự mất mát hay thiệt hại đó. Chúng ta có thể ủ ê nghĩ 
về điều đó bằng cách đổ lỗi cho bản thân hoặc cho người khác. Hoặc 
chúng ta có thể nhún vai bỏ qua bằng cách nói: “Mới chuyện đã qua 
rối. Thật tôi tệ khi đánh tất nó, nhưng tại sao chúng ta lại cho phép việc 
chịu đựng sự rất mát và thiệt hại này làm trình khổ sở?” Việc lần tìm 
ra nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ và mất mát đó, để tránh điều tương 
tự sẽ xảy ra trong tương lai, trở nên hữu ích hơn là ca thán. Chúng ta 
cũng có thể nghĩ về cách bù đắp cho sự mất mát đó, hoặc cách ngăn 
ngừa bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh từ đó. Và nếu sự mất mát đó 
không thực sự quan trọng với những người khác, thì thậm chí chúng 
ta có thể bát đầu làm việc khác để tâm mình không còn vướng bận 
vào nó nữa, bởi vì những điều này xảy ra theo bản chất của những việc 
do duyên sinh. Vì vậy, nếu một điều không may xảy ra và vượt quá sự 


44 - Sao phải lo lắng! 


kiểm soát của chúng ta, chúng ta phải can đảm đương đầu với nó dựa 
trên sự hiểu biết về bản chất của cuộc sống. 


Nói một cách khác, hãy chấp nhận cách suy nghĩ tích cực khi 
đương đầu với các rắc rối, thay vì chìm trong những tình trạng tiêu 
cực. Bởi nếu bất hạnh sinh khởi do cách suy nghĩ tiêu cực của tâm thì 
đó thực sự là tại hành động hoặc mưu cầu của chính chúng ta. 


Cho nên, “Thôi đừng tiếc rẻ cơn gà quạ tha. Hay như người 
Malaysia có câu ngạn ngữ: 'Jafuh tangea, đitimpa tangođ” hàm ý rằng, 
dù chúng ta có đau đầu than khóc chỉ càng cực thân mà không lấy lại 
được cái mình đã làm mất. 

Còn theo Đức Phật, “1âm dẫn đâu các pháp (các trạng thái tâm). 
Tầm là chủ, tâm tạo nên các pháp”” Đức Phật cũng dạy rằng, những nỗi 
buồn của chúng ta là do các hành động của chính chúng ta và sinh khởi 
từ sự vô minh của chính chúng ta. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy cách 
tự giải thoát khỏi buồn phiền cũng như hành động để có hạnh phúc. 
Không ai có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hay đau khổ ngoại trừ tự 
bản thân chúng ta. 


Phát triển lòng can âm và sự hiểu biết 

Tất cả năng lực tiêu cực [phiền não] đều có thể bị tiêu diệt tận 
gốc rễ nhờ sự hành thiển hay trau dồi tâm linh đúng đắn đã được Đức 
Phật thuyết giảng, bởi vì tâm không tu tập là nguyên nhân chính của 
phiền não và các rắc rối. Đức Phật nói rằng tâm rất khó nắm bắt, tỉnh 
tế vô cùng và hay suy nghĩ lan man tùy thích. Những người có trí tuệ 
sẽ bảo vệ tốt tâm bởi vì họ biết rằng một tâm được bảo vệ có ích cho 
hạnh phúc. 


Thông thường, con người hay đổ lỗi cho người khác về những 
lo lắng của mình, nhất là khi họ không tìm ra giải pháp. Trong những 
trường hợp như vậy, họ sẽ tìm một con tốt thí: mộtai đó có thểbị đổ lỗi 


3 Kinh Pháp Cú 1,2, phẩm Song Yếu - ND. 


Các rắc rối của chúng ta- 45 


về các rắc rối và bị trút xuống đầu mọi lời phàn nàn. Hãyxem một minh 
chứng thường thấy trong các gia đình châu Á. Khi đứa trẻ bị đau bắt 
đầu khóc, để dỗ cho nó nín, người mẹ giả vờ đánh một người khác chỉ 
để cho đứa trẻ thấy rằng người này phải chịu trách nhiệm về việc đã làm 
cho nó khóc. Đứa trẻ hài lòng thấy sự trả thù đã được thực hiện nên nó 
ngừng khóc và bát đầu mỉm cười. Điều này chỉ củng cố ý niệm trả thù có 
thểmang lại sự thỏa mãn nhưng đó là cách giáo dục sai lầm và tiêu cực. 

Thừa nhận thiếu sót của mình luôn là điều khó khăn, trong khi đổ 
lỗi cho người khác lại là điều dễ dàng. Trên thực tế, một số người thậm 
chí còn thích đổ lỗi cho người khác nhưng đó là một thái độ sai lầm. 

Khi đối diện với một tình huống tồi tệ, chúng ta không nên bực 
bội hay giận dữ với những người khác. Chúng ta nên làm hết khả 
năng của mình một cách bình tĩnh và nhẫn nại để giải quyết vấn đề 
của riêng mình. Vậy nên thật tuyệt vời khi nhớ được rằng, trong khi 
những người khác có thể gây ra sự lộn xộn nhằm tạo điều kiện cho lo 
lắng sinh khởi trong chúng ta, thì không ai có thể tạo nổi lo lắng trong 
tâm chúng ta nếu chúng ta biết cách bảo vệ tốt bản thân. 


Đức Phật nói: “Kẻ thủ tôi tệ nhất của cơn không thể làm hại con 
nhiều bằng chính tâm không được bảo vệ của con. Nhưng một khi tâm 
được bảo vệ tốt, thì không ai có thể giúp đổ con được nhiều như tâm 
này, ieay cả cha, tệ hay những người thân yêu khác của con.” 


[Kinh Pháp Cú, đoạn số 42, 43, bản dịch của Hòa Thượng Thích 
Minh Châu: 

42. “Kẻ thù hại kẻ thù, 

Oan gia hại oan gia, 

Không bằng tâm hướng tà, 

Gây ác cho tự thân. 

43. “Điểu mẹ, cha, bà con 


Không có thể làm được, 


46 - Sao phải lo lắng! 


Tâm hướng chánh làm được, 
Làm được tốt đẹp hơn. ] 


Lời khuyên nhủ trong bài thơ sau có thể giúp chúng ta can đảm 
đương đầu với các rắc rối cũng như không còn giữ trong tâm mình 
sự oán giận nào. 


Hãy tin vào bản thân trình 

Rudyard Kipling 
Nếu bạn giữ bình tĩnh, trong khi tất cả những người xung quanh 
Đang mất bình tĩnh và đỗ lỗi lên bạn; 
Nếu bạn có thểtin tưởng vào bản thân mình trong khi những 
neười khác nghi ngờ bạn, 
Nhưng cũng thừa nhận sự nghỉ ngờ của mình; 
Nếu bạn có thể chờ đợi và không mộệt tỏi với sự chờ đợi này, 
Nếu người khác nói dối bạn và bạn không đáp lại bằng sự dối trá 
Nếu người khác giận đí với bạn và bạn không đáp lại bằng sự 
giận dữ. 
Đừng quá xinh đẹp hay nói quá khôn ngoan; 
Nếu bạn có thểrnở ước và không coi những giấc rmơ là vị thấy 
của mình. 
Nếu bạn có thể suy nehĩ và không coi suy rịehf là mục đích 
của mình; 
Nếu bạn có thể chạm trán với chiến thắng và tai họa 
Và đối xử với cả hai kẻ tạo danh này như nhau; 
Nếu bạn có thể đưa cho người khác tất cả chiến thẳng của mình 


Các rắc rối của chúng ta- 47 


Và gặp rủi ro nễu người đó chơi trò sấp ngửa |lá rất lá trái] 

Rồi thất bại và bắt đầu lại tử đẩu, 

Mà không núói ta lời nào về mất mát của mình, 

Nếu bạn có thể chịu đựng lắng nghe các sự thật mà mình đã nói 
Bị những kẻ bất lương bẻ cong để đánh lùn những người ngu ngốc, 
Hay nhìn thấy những gì bạn tạo ra trong cuộc đời tình bị đổ vỡ, 
Và tạm ngừng để xây dựng lại chúng từ những vật liệu cũ nát; 
Nếu bạn có thểép buộc trái tim, hệ thân kinh và cơ bắp của mình 
Để đáp ứng sự thay đổi của chúng sau những gì đã xảy ra 

Và vẫn tiếp tục khi không còn øì trong bạn 

Ngoại trừ ý chí vẫn nói với chúng: “Tlấy tiếp tục!” 

Nếu bạn có thểnói với đám đông và giữ đức hạnh của mình, 
Hay äi cùng các vị vua và không đánh tất sự giao tiếp thông thường; 
Nếu không kẻ thù hay người bạn thân nào có thể làm tổn 
thương bạn, 

Và tất cả mợi người quan tâm đến bạn nhường không ai quá nhiễu; 
Nếu bạn có thểsử dụng tốt từng phút không bao giờ quay lại 

Lúc nào cũng có đủ sáu tưi giây 

Trái đất này và mọi thứ trên đó là của bạn 

Và, hơn nữa, bạn sẽ trở thành người đàn ông con trai của tôi. 


f 
Rudyard Kipling 
“Tfyou keep your head, while all abouf you 
Afe losing theirs and blarming ï† on you; 


48 - Sao phải lo lắng! 


you can trust yourselƒ and others doubf you, 

But take allowances for their doubting foo; 

ƒyou can wait and not be tired by waifing, 

Cr being lied about and not deal in lies, 

Cr bcing hafed and not give way to hafinge. 

Nữr y€f look too good, nor taÏlk foo wise; 

Tƒyơu can dream and not take drearns 0ur †asfef. 
Tƒyơu can think and not make thoughf your aim; 
Tƒyơu can meet with triunph and disasler 

And treat those two imposfers just the sae; 

ƒyou can make one heap oƒalÏ your winnings 
Andrisk ï† in one turn of pitch-and-foss, 

And lose and start again at the beginning, 

And not breathe a word abouf your los; 

Tƒyơu can bear to hear the truth you have spoken 
Tiwisted by knaves to take a trap Jor ƒools, 

Or see the things you eive your life to broken, 
Andstop to build them up again with worn-ouf tools; 
Tƒyoơu can force your heart and nerve and sinews 

1o serve their turn long dfler they are done, 

And so hold on when there is nofhing ïn you 
Except the will which says to them, “Tlold on!” 

you can taÌk with crowds and keep your virtue, 
Cr walk with kings and not lose the comnon touch; 


Tƒneither ƒoes or loving friends can hurf you 


Các rắc rối của chúng ta- 49 


And all men counf fo you, buf none foo rtuch; 
you can fllÏ the unƒorgiving trinule 
With sixfy seconds worth oƒ distance run, 


Yours is the earth and everything thaf ïn it 
And, what is more, you Ì] be a tan, ty son!” 


Khi đối diện với sự sợ hãi, chúng ta cần rất can đảm để nhận ra 
nguồn gốc thật sự của điều đó và cần nhiều can đảm hơn nữa để chấp 
nhận sự thật sau khi đã tìm ra nó. Chúng ta bị những øì mình sợ hãi lôi 
kéo và những điều đó chỉ biến mất khi chúng ta đương đầu với chúng. 
Như vậy, điều quan trọng trước hết chính là việc chuyển được nỗi sợ 
hãi đó thành sự đương đầu công khai và thẳng thắn. Khi đó, chúng ta 
đã vượt qua được nửa chặng đường chinh phục nỗi sợ hãi. 


Khi đối diện với lo lắng, chúng ta không nên mang một bộ mặt 
u tối ra trước những người khác quanh mình. Không cần thêm rắc 
rối của người khác thì mỗi người cũng đều đã có đủ rắc rối của riêng 
mình rồi. Nếu muốn, chúng ta có thể tâm sự hoặc nói chuyện với 
người nào đó mà có thể thực sự giúp đỡ chúng ta, nhưng thật vô nghĩa 
khi thêm vào đau buồn cho người không thể [làm điều đó]. 


Chúng ta có sự can đảm và sức mạnh để vẫn nở nụ cười khi 
đương đầu với khó khăn hay không? Điều này hẳn không khó nếu 
chúng ta thực sự giảm thiểu được tính ích kỷ vốn làm cho chúng ta 
tin rằng chỉ riêng mình cần sự thoải mái. Thêm vào đó, chúng ta cũng 
nên kể tới những may mắn của mình hơn là những thiếu sót. Hãy 
luôn ghi nhớ câu nói này của Helen Keller': “Tôi đã oán trách rằng 
mình không có giày cho đến khi tôi gặp một người không có chân.” Khi 
suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ nhận thấy rằng có nhiều người ở trong 

*Helen Keller (27/6/1880 - 1/6/1968) là nhà văn, nhà hoạt động chính 


trị và giảng viên người Mỹ. Bà là người mù và điếc đầu tiên nhận được bằng 
Thạc sỹ Nghệ thuật. 


50 - Sao phải lo lắng! 


tình cảnh thậm chí còn tồi tệ hơn mình và dựa vào sự hiểu biết này, các 
rắc rối của chúng ta có thể được giảm bớt. Nghĩ về những người khác 
thay vì ủ ê suy nghĩ về các rắc rối của riêng mình cũng là một cách để 
trở nên hạnh phúc. Những người đang bận rộn làm cho người khác 
hạnh phúc sẽ không có thời gian nghĩ về những nhu cầu ích kỷ của 
bản thân. 

Khi một sinh viên hỏi: “Lểu thuốc tốt nhất để chữa sợ hãi là øì?”, 
một nhà giải phẫu nổi tiếng người Anh đã trả lời: “T1ãy cố gắng làm 
điều gì đó cho người khác.” Người sinh viên đã rất ngạc nhiên và thỉnh 
cầu nhà giải phẫu giải thích chỉ tiết hơn. Và người thây đã trả lời rằng: 
“Bạn không thể có đồng thời hai tư tưởng đối lập nhau trong tâm tại 
cùng một thời điểm. Tư tưởng này sẽ gạt bỏ tư tưởng kia. Chẳng hạn, 
riếu tâm bạn hoàn toàn bị choán bởi nong muốn không vị kỷ để giúp đổ 
người khác, bạn không thể nào nuôi dưỡng được sự sợ hãi trong lúc đó” 
Đức Phật cũng đã nêu ra quan niệm không thểxuất hiện cùng lúc suy 
nghĩ thiện và suy nghĩbất thiện này trong lời dạy của mình. Bằng cách 
không ngừng phát triển trạng thái tâm thiện, chúng ta có thể không 
còn chỗ trống cho phiển não hay lo sợ bén rễ. Thêm vào đó, chúng ta 
còn có thể nuôi dưỡng được cảm xúc ấm áp của việc làm điều hữu ích 
cho người khác. 

Một giai đoạn quan trọng trong việc kiểm soát tâm chính là rèn 
luyện về hành động và lời nói [thân và khẩu]. Năm giác quan là mắt, 
tai, mũi, lưỡi và thân mang tới cho chúng sinh thông tin tri giác từ môi 
trường bên ngoài. Mắt nhìn thấy đối tượng tạo nên nhận thức. Tương 
tự như vậy, tai lắng nghe âm thanh và mũi ngửi mùi cũng tạo nên 
nhận thức. Từ những thông tin tri giác của việc nhìn, nghe, ngửi, nếm 
và xúc chạm này, tâm phân biệt điều này là dễ chịu, khó chịu và trung 
tính [lạc, khổ và xả]. Thêm vào đó, thông tin tri giác cũng ra lệnh cho 
cơ thể nên làm øì để phản ứng lại những dấu hiệu giống nhau. Hầu hết 
mọi người phản ứng lại các đối tượng giác quan của mình mà không 
suy ngẫm, họ thường phát triển sự dính mắc vào những đối tượng dễ 


Các rắc rối của chúng ta- 5 1 


chịu và ghét bỏ những đối tượng khó chịu. Chỉ có rất ít người đã huấn 
luyện tâm mới không bị những phản ứng có điều kiện này kiểm soát. 

Do đó, con người phải học cách quan sát những suy nghĩ của 
mình để có sự kiểm soát tốt hơn về hành động và lời nói. Suy nghĩ 
có thể được phân loại thành thiện và bất thiện. Các suy nghĩ thiện 
là những ý nghĩ góp phần vào sự phát triển của một tính cách tích 
cực, thái độ đúng đắn và hành vi tốt đẹp. Những suy nghĩ như vậy 
đều tốt cho lợi ích và hạnh phúc của loài người [lợi mình, lợi người]. 
Mặt khác, những ý nghĩ phá hoại sự phát triển của một cá nhân tích 
cực cũng như góp phần vào sự phương hại loài người [hại mình, hại 
người] là những suy nghĩ bất thiện. 

Con người nên học cách nhận biết bản chất của suy nghĩ khi 
chúng sinh khởi tại mỗi giây phút, phân biệt được suy nghĩ thiện với 
suy nghĩ bất thiện. Một khi một người đã phát triển được khả năng 
quan sát suy nghĩ, anh ta hoặc cô ta đã có một sự tiến bộ đáng kể trong 
việc nuôi dưỡng những suy nghĩ thiện. Nếu những suy nghĩ là bất 
thiện, thì cần nỗ lực đúng đắn [chánh tinh tấn] để loại bỏ chúng, đồng 
thời ngăn cản những suy nghĩ bất thiện như vậy tiếp tục sinh khởi 
về sau. Nếu những suy nghĩ là thiện, thì cần nỗ lực đúng đắn để vun 
trồng và nuôi dưỡng chúng. Nói một cách khác, thông qua sự nuôi 
dưỡng khả năng nhận biết [tỉnh giác] các suy nghĩ, một người có thể 
học cách kiểm soát tâm mình thay vì phản ứng lại những xung động 
tri giác được nuôi dưỡng bởi các giác quan. 

Tiến trình thanh lọc tâm và rèn luyện thân mang lại hạnh phúc. 
Mọi người đều muốn sống hạnh phúc và chúng ta vẫn nghe nói rằng, 
hạnh phúc là quyền cơ bản của con người. Để đạt được hạnh phúc, 
điều có thể đạt được trên thế gian này, chúng ta nên thực hành tiến 
trình tự thanh lọc bản thân mà Đức Phật đã đưa ra: 


1. Nhận ra và loại bỏ tất cả suy nghĩ bất thiện đã sinh khởi. 
2.. Nhận ra và loại bỏ tất cả suy nghĩ bất thiện ngay khi chúng 
sinh khởi. 


52 - Sao phải lo lắng! 


3. Nhận ra và nuôi dưỡng các suy nghĩ thiện khi chúng đã 
sinh khởi bằng cách đưa chúng vào thực hành hằng ngày; 
4.. Vun trồng các suy nghĩ thiện chưa được sinh khởi. 


Bốn lời huấn thị này có thể được thực hiện dễ dàng trong đời 
sống hằng ngày của chúng ta. Đây là một trong những cách mà mọi 
người có thể tuân theo để duy trì tâm trí lành mạnh. Mặc dù nhiều 
người có thể chọn không theo cách này mà thích đi theo tiếng gọi 
của tham ái và ác cảm [tham và sân] của mình hơn, nhưng nếu thực 
sự mong muốn có hạnh phúc, chúng ta không nên làm như vậy. Sẽ 
không bao giờ là quá muộn để bắt đầu phát triển sự tự nhận thức và 
rèn luyện, cũng như nuôi dưỡng tâm thiện, tích cực và sáng tạo. Bất cứ 
thời điểm nào cũng là lúc thuận lợi để bắt đầu, nhưng tốt nhất là nên 
bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta không nên tìm lý do trì hoãn sự thực 
hành này bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được những thảm họa 
tồi tệ hơn nào có thể đến vào giây phút kế tiếp. 


Đặt vấn để vào đúng bối cảnh 

Đôi lúc, khi phải đối diện với một vấn đề nghiêm trọng, chúng 
ta cảm thấy thất vọng với gánh nặng và tầm quan trọng bề ngoài của 
nó. Những khi như vậy, tốt nhất chúng ta nên đi bách bộ vào buổi tối 
và ngắm nhìn bầu trời với vô số các vì sao. Trong khoảng không vũ 
trụ, mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta chỉ xuất hiện như một vì 
sao giữa vô vàn vì sao. Vậy nếu mặt trời bỗng nhiên biến mất khỏi 
bầu trời, liệu chúng ta có thể phát hiện ra sự vắng mặt của nó trên đó 
không? 

Thế giới của chúng ta chỉ là một đốm nhỏ trong vũ trụ. Chuyện 
gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biến mất khỏi thế giới, nó có trở nên quan 
trọng trong vũ trụ mênh mông này không? Tất nhiên những người 
thân yêu và bạn bè sẽ nhớ đến chúng ta một thời gian, nhưng ngoài 
họ ra, có thể chẳng còn ai nhớ đến chúng ta nữa. Và nếu so sánh với 


Các rắc rối của chúng ta- 53 


bản thân mình, các vấn đề của chúng ta còn nhỏ bé hơn bao nhiêu 
nữa? Khi chúng ta ngắm nhìn cái bao la của vũ trụ tương phản với 
đốm bé xíu là mặt trời, còn đốm bé xíu hơn nữa mà chúng ta vẫn gọi 
là thế giới, thì những rắc rối của chúng ta xuất hiện vô cùng nhỏ bé 
trong sự so sánh này. 

Nếu có thể nhìn nhận những rắc rối của mình trong bối cảnh này, 
chúng ta sẽ hiểu được Chánh Kiến [hiểu biết đúng đắn] - bước đi đầu 
tiên của Bát Chánh Đạo” - hay sự hiểu biết sự vật đúng như nó thật sự 
là. Điều này đồng nghĩa rằng có một nhận thức quân bình về các giá trị 
bằng cách không nghĩ rằng chúng ta quan trọng hơn những gì chúng ta 
thực sự là. Và nếu chúng ta có thể phát triển quan điểm này, chúng ta sẽ 
biết những øì trong cuộc đời là có hay không có giá trị cũng như các rắc 
rối của chúng ta đến hay đi thực sự đều không quan trọng. Chúng ta hãy 
cùng suy ngẫm chốc lát vềý nghĩa của lời dạy đáng giá này trong đạo Hồi: 

“Sức mạnh của tôi là niêm tin 

Bạn bè của tôi là nỗi buôn 

Vũ khí của tôi là kiến thức 

Trang phục của tôi là kiên nhẫn và đức hạnh” 

Nhà tiên tri Mohammad 

Mọi tắc rối sẽ sớm trôi qua. Điều khiến chúng ta khóc òa lên ngày 
hôm nay sẽ sớm bị quên lãng vào ngày mai. Bạn có thể vẫn nhớ rằng 
mình đã khóc, nhưng không thể nhớ được hoàn cảnh đích xác đã gây 
nên điều đó. Khi xem xét kỹ cuộc sống, chúng ta mới thấy mình lãng 
phí quá nhiều trí lực lúc thao thức đêm thâu, ngẫm nghĩ về những điều 
đã làm mình lo lắng cả ngày. Chúng ta nuôi dưỡng sự oán giận đối với 
người khác và giữ mãi những suy nghĩ này trong tâm. Nhưng như vậy 
là không đúng vì trong khi chúng ta có thể rơi vào giận dữ bởi điều đó 


“Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


54 - Sao phải lo lắng! 


lúc này thì qua thời gian sau, với những rắc rối khác sinh khởi và gây sức 
ép, chúng ta lại bắt đầu tự hỏi ban đầu mình tức giận đến thế là do đâu. 
Nếu suy nghĩ về những oán giận trong quá khứ, chúng ta sẽ ngạc 
nhiên thấy chính mình đã không ngừng cố tình trở nên bất hạnh 
trong khi thực tế chúng ta có thể chấm dứt sự bất hạnh đó bằng cách 
làm hoặc nghĩ về điều khác. 

Bất kể các rắc rối của chúng ta là gì, dù chúng xuất hiện gây căng 
thẳng ra sao, thì thời gian cũng sẽ hàn gắn vết thương của chúng ta. 
Nhưng bên cạnh việc để mọi thứ cho thời gian giải quyết, chắc chắn 
phải có điều gì đó chúng ta có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn 
thương ngay từ đầu. Chúng ta có thể duy trì sự an bình trong tâm 
bằng cách không cho phép người khác hay các khó khăn rút hết năng 
lượng của mình bởi vì chính chúng ta, không phải ai khác, là người 
tạo ra hạnh phúc của bản thân. 

Chúng ta có được kiến thức học thuật mà thiếu mất kinh nghiệm 
cá nhân. Khi được trang bị bằng kiến thức này, một số người trẻ tuổi 
nghĩ rằng họ có thể giải quyết hết mọi vấn đề của thế giới. Khoa học 
có thể cung cấp cho chúng ta tất cả phương tiện vật chất để giải quyết 
những rắc rối của mình, nhưng lại không thể giúp chúng ta giải quyết 
các vấn đề tỉnh thần của bản thân. Vậy nên, không øì có thể thay thế 
được những bậc hiển triết có trải nghiệm về thế giới này. Hãy suy 
ngẫm câu nói: “Ki 18 tuổi, tôi nghĩ cha mình thật ngốc. Giờ đây, khi 28 
tuổi, tôi neạc nhiên thấy một neười đàn ông có thể học được nhiều nhưi 
thế nào trong 10 năm!” mà thấy không phải người cha, chính người 
con đã học hỏi để thấy mọi điều theo cách chín chắn hơn. 

Chuyện kể rằng nhiều năm trước, một vị vua đã đưa cho người 
thợ kim hoàn của mình một cục vàng và yêu cầu người thợ làm một 
chiếc nhẫn có thể xóa đi mọi rắc rối cùng lo âu của nhà vua. Một năm 


Các rắc rối của chúng ta- 55 


sau, người thợ kim hoàn quay trở lại và dâng lên đức vua một dải vàng 
mỏng. Thực sự rất thất vọng, nhà vua đã kêu lên: “C4 gì thếnày? Trẫm 
đã đưa cho khanh cả một cục vàng lớn để làm một chiếc nhẫn thần có 
thể giải quyết trợi vấn đề của trẫm và đây là tất cả những gì khanh 
đưa lại cho trẫm sao?” Rồi nhà vua hét quân lính: “Hãy bắt lấy hắn!” 
Nhưng trước khi bị những người lính lôi đi, người thợ kim hoàn đã 
bình tĩnh nói: “Tâu bệ hạ, người hãy đọc dòng chứ khắc bên trong” Nhà 
vua đọc dòng chữ được khắc, đơn giản chỉ một câu: “Mọi chuyện rồi 
sẽ qua đi” Như vậy, dù các rắc rối có nghiêm trọng đến đâu, rồi chúng 
cũng sẽ qua đi. Còn chúng ta được an ủi khi biết rằng hạnh phúc hay 
khổ đau cũng đều không tồn tại vĩnh viễn. Chúng đều sẽ qua đi. 


CHƯƠNG 3 


Tại sao chúng ta ẵau khổ 


“Nguyên nhân của đau khổ chính là mong muốn ích kỷ, sự 
mâu thuẫn giữa những mong muốn với khả năng của bản thân 
và sự mất quân bình trong tinh thần” 


- Đức Phật 


ông ai có nhận thức và sự quan tâm sâu sắc đến đau khổ của 

ân loại như Đức Phật. Nghiên cứu về cuộc đời và sự tìm kiếm 

nguyên nhân cùng giải pháp cho đau khổ phổ quát của ngài thật hữu ích 

bởi vì nhờ đó, chúng ta cũng có thể theo chân ngài và giải quyết bất kỳ vấn 
đềøì mình gặp phải. 

Khi còn là thái tử, Siddhartta đã có một cuộc sống ngập trong sự 
tráng lệ, vương giả và an toàn ở cung điện của mình. Ngài không biết đến 
sự khó chịu mà chỉ có sự dễ chịu và xa hoa. Ngày cũng như đêm, ngài được 
giải trí với những cô gái cùng người hầu xinh đẹp bên các nhạc công tài hoa 


Tại sao chúng ta đau khổ- 57 


và vũ công lôi cuốn. Ngài có tất cả mọi thứ mà mộtcon người mong muốn 
sự dễ chịu và khoái cảm trên thế giới này mơ ước, song ngài chỉ cảm thấy sự 
trống rỗng và vô nghĩa trong cuộc sống vương øiả của mình. 

Trong vài lần hiếm hoi đi ra ngoài cung điện, Siddhartta đã nhìn 
thấy bốnhình ảnh vốn là những điều có thểbình thường đối với chúng 
ta nhưng lại có sự ảnh hưởng sâu sắc đối với ngài. Ngài nhìn thấy một 
người già, một người ốm, một người chết và một nhà tu hành. Cả bốn 
hình ảnh này đã để lại cho ngài một ấn tượng sâu đậm. Trong tia sáng 
nhận thức sau khi chứng kiến ba hình ảnh đầu tiên, ngài trở nên sửng 
sốt trước bản chất của đau khổ thế gian mà loài người phải gánh chịu. 
Nó nhắc nhở ngài rằng, tuổi già, bệnh tật và cuối cùng là cái chết là 
chung cho cả loài người và rằng, một ngày nào đó ngài cũng sẽ phải 
đối diện với số phận này. Ngài nhận thức rằng, không có gì trong cuộc 
đời là trường tồn, vĩnh cửu và rằng, thay đổi là nguyên nhân gây ra 
đau khổ của chúng ta. 

Tuy nhiên hình ảnh của người khất sĩ tu hành đã cho ngài hy 
vọng giải thoát. Nó truyền cảm hứng và can đảm cho ngài từ bỏ địa 
vị và hạnh phúc thế tục để tìm kiếm Chân lý giúp xóa đi đau khổ của 
nhân loại. 

Một đêm, ngài đã khước từ của cải vật chất và ra đi tìm kiếm câu 
trả lời cho những vấn đề phổ quát của sự tồn tại. Đó là cái đêm ngài 
đã lặng lẽ rời khỏi lâu đài. Trong sáu năm trời, ngài hầu như không 
biết phải đi đâu hay nghỉ ngơi ở đâu. Ngài không có người phục vụ 
và không có các bữa ăn đúng nghĩa, ngoại trừ những øì người ta cho 
ngài. Ngài ăn trong bình bát như một người ăn xin bình thường. Đã 
quen sống xa hoa, ngài gần như nôn mửa khi lần đầu tiên nhìn thấy 
trong bình bát mớ hổ lốn đồ ăn tổi tàn mà những người nghèo khổ đã 
dâng cho mình. Nhưng ngài chịu đựng tất cả: đồ ăn tồi tàn, ánh mặt 
trời thiêu đốt, mưa như trút nước và những đêm lạnh giá trong rừng 
rậm, rồi lang thang đôi chân trần từ nơi này đến nơi khác, từ vị thầy 
này đến vị thây khác để tìm kiếm Chân lý. 

Cuối cùng, sáu năm sau, ngài đã giác ngộ Chân lý trong khi ngồi 
dưới cây Bồ để. Trong quá trình tìm kiếm của mình, ngài dân hình 


58 - Sao phải lo lắng! 


dung được toàn bộ phạm vi rộng lớn những trải nghiệm của con 
người. Ngài không những đã biết được sự bất toại nguyện trong đời 
sống xa hoa dư thừa của mình, mà còn biết rằng trí tuệ và tự do cũng 
không thể đạt được qua việc hành xác như một số vị tu khổ hạnh đã 
thực hiện. Ngài đã cố gắng học hỏi từ những vị thầy tốt nhất, những 
người đã nhiệt tình hướng dẫn ngài, song họ cũng không thể đưa 
ra được những lời giải đáp mà ngài đang tìm kiếm. Ngài nhận thấy 
những vị thầy này vẫn còn thiếu sót bởi vì chân lý họ tuyên bố được 
dựa trên ý niệm một Đấng Sáng Tạo chịu trách nhiệm về hạnh phúc 
và đau khổ của con người. 


Nhận thấy rằng mình phải thoát khỏi lối suy nghĩ đã được thừa 
nhận này và phải tìm kiếm Chân lý nhờ vào sự nỗ lực của riêng mình, 
Ngài từ bỏ sự tu khổ hạnh và đi theo con đường Trung Đạo - tránh 
những cực đoan của sự chiều theo dục lạc và sự tự hành hạ bản thân. 
Với lòng kiên nhẫn và quyết tâm không lay chuyển, ngài đã chứng đắc 
Phật quả nhờ những nỗ lực bền bỉ của chính bản thân. 


Đức Phật nhận thấy rằng đau khổ - vốn do ham muốn tạo ra — 
có thể được chấm dứt bằng cách đi theo Bát Chánh Đạo. Thông qua 
con đường này, đau khổ có thể hoàn toàn chấm dứt. Ngài khám phá 
ra rằng, đau khổ và hạnh phúc được tạo nên bởi bản thân con người, 
do sự vận hành của tâm tạo nên nhận thức sai lầm về cái Tôi vĩnh cửu, 
một “cái Tôi” lâu dài gây ra sự sinh khởi của ham muốn. Do đó, đau 
khổ chỉ có thểbị xóa bỏ bởi nỗ lực của bản thân, bằng cách chỉ ra rằng 
cái Tôi đó là ảo tưởng [không có thật]. Hoàn toàn hiểu rõ bản chất của 
cuộc sống, Đức Phật đã dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời 
ngài để truyền dạy những øì ngài đã khám phá ra cho tất cả những ai 
muốn lắng nghe ngài nói về những hiểu biết của ngài. 


Bản chất của cuộc đời 

Khi giác ngộ được sự thật, Đức Phật thấy đau khổ là đau khổ 
và hạnh phúc là hạnh phúc. Đây là điều mà một tâm chưa giác ngộ 
không thấy. Thông thường, hầu hết mọi người không thích phải đối 
diện với sự thật của cuộc đời. Họ tự ru ngủ bản thân trong nhận thức 


Tại sao chúng ta đau khổ- 59 


sai lầm về sự an toàn bằng cách tưởng tượng và nằm mộng giữa ban 
ngày, nhầm lẫn các tập hợp [ngũ uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức] 
luôn thay đổi là cái tôi thực sự, thả mổi bắt bóng. Nhiều người không 
bao giờ thấy, biết hay thậm chí quan tâm đến việc khám phá sự thật 
của cuộc đời. Họ thích sống cuộc đời tê liệt với những thỏa mãn 
thoáng qua trong thế giới mà mình được sinh ra. 

Nếu phân tích trạng thái thực của loài người, chúng ta thấy rõ 
rằng trạng thái này được biểu thị bởi sự bất toại nguyện từ đầu đến 
cuối. Trong khắp vũ trụ này, mọi chúng sinh, con người hay các loài 
khác, đều đang tham gia vào cuộc chiến sinh tồn không hồi kết để 
tổn tại trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm ra nơi trú ẩn vĩnh cửu ở 
một thế giới liên tục thay đổi, không bao giờ ngừng lại dù chỉ giây lát. 
Những giây phút ngắn ngủi của hạnh phúc đều phải kết thúc với sự 
tấn công của bệnh tật, tuổi già và cái chết. 

Goethe - nhà thơ, nhà soạn kịch và triết gia vĩ đại người Đức — 
đã có lần nói rằng, nếu có thể cộng dồn được tất cả những giây phút 
thực sự hạnh phúc mà ông có trong suốt cuộc đời mình, chúng chỉ 
kéo dài không quá hai tuần lễ. 

Chừng nào thế gian này vẫn còn như vậy, dù cho chúng ta có thể 
lên kế hoạch và tổ chức xã hội cũng như điều chỉnh những mối quan 
hệ của mình khéo léo đến đâu, thì ngay cả những người giỏi nhất 
trong chúng ta cũng không thể thoát khỏi đau khổ. Dù cho có nhờ 
vận may hiếm hoi, chúng ta xoay xở tránh được những điều khó chịu 
thông thường của cuộc đời, chúng ta vẫn không thể giải thoát bản 
thân khỏi cái chết. Thân thể của chúng ta mang trong nó mầm mống 
của sự tan rã ngay từ khi chúng ta được sinh ra. Cái chết là sự tự nhiên 
đối với thế giới bao gồm cả các hiện tượng của chúng ta. Nhưng do 
dính mắc một cách tuyệt vọng vào cuộc sống, nên ý nghĩ về cái chết 
đối với những người vô minh trở thành điều không thể chịu đựng nổi. 
Họ là những người bị dính mắc trong mạng lưới tổn tại trên thế gian 
và bị thu hút tâm trí vào sự vui thú của cuộc sống phù du mà họ nhầm 
tưởng rằng nó có thể kéo dài mãi mãi. 


60 - Sao phải lo lắng! 


Sự nguy hiểm của việc từ chối đối diện với thực tế và chấp nhận 
những sự thật của cuộc đời, như tuổi già và cái chết, làm cho con 
người về lâu dài sẽ đau khổ hơn, mà không phải giúp giảm bớt đau 
khổ. Việc suy ngẫm về sự chắc chắn sẽ xảy ra của cái chết, cùng với 
thái độ tâm đúng đắn, xa lánh những mối bận tâm không lành mạnh, 
đem lại cho con người lòng can đảm để duy trì sự thanh thản và điểm 
tnh trong những giai đoạn khó khăn và vào lúc chết. Khi nhà Phật 
học nổi tiếng Francis Story sắp chết vì căn bệnh ung thư xương, các 
bác sĩ đưa cho ông thuốc giảm đau. Nhưng vào lúc gần chết, ông từ 
chối và nói: “Những người Phật tử chúng tôi luôn luôn nới và viết về việc 
hiểu đau khổ nhưng neay khi trải nghiệm nó chúng tôi lại muốn thoát 
khỏi nó. Do đó, hãy để ôi trải nghiệm đau khổ nhưi vậy tôi có cơ hội hiểu 
được bản chất thật của nó” 

Bất toại nguyện theo sau chúng ta như hình với bóng trên đường 
đời. Suốt thời thơ ấu, chúng ta phải gánh trên vai các yêu cầu của trách 
nhiệm. Trong giai đoạn trưởng thành, chúng ta phấn đấu không 
ngừng để nuôi sống bản thân và những người trong gia đình. Những 
năm cuối đời mang lại ốm đau, yếu đuối, sự phụ thuộc, nỗi cô đơn, đau 
khổ và cuối cùng là cái chết. Đó chính là số phận của tất cả loài người. 

Thật ngu ngốc khi hy vọng sự an toàn và hạnh phúc vĩnh cửu 
trong khi con người chỉ tạm trú trong thế giới dễ thay đổi không ngừng 
này. Con người làm việc chăm chỉ và chịu đựng nhiều đau khổ cốt có 
một chút thỏa mãn. Nhưng nếu họ muốn có hạnh phúc vĩnh cửu, họ 
sẽ phải từ bỏ những thỏa mãn thoáng qua. Còn nếu muốn chấm dứt 
đau khổ, chúng ta phải nhổ tận gốc thói ích kỷ của bản thân và nuôi 
dưỡng sự hiểu biết cùng sự tri túc [biết đủ: sự hài lòng với những øì 
mình có]. 


Hiểu sự thật của cuộc đời 
Những ai chưa từng nghiên cứu cẩn thận lời dạy của Đức Phật 
không thể hiểu ý nghĩa của lời tuyên bố rằng sự tổn tại tạo ra đau khổ. 


Tại sao chúng ta đau khổ- 61 


Hãy suy ngẫm về điều này: mọi sinh vật sống trên trái đất đều săn con 
vật khác làm mồi ăn hoặc bản thân lại là mồi ăn của con vật khác. Mọi 
sinh vật đều săn bắt hoặc bị săn bắt bởi con vật khác. Chúng ta gọi điều 
này là “chuỗi thức ăn Ngay cả những sinh vật ăn cỏ vô hại cũng sống 
trong sợ hãi bởi vì chúng là nạn nhân của các loài vật khác và của loài 
người. Không chúng sinh nào có thể thoát khỏi cuộc chiến sinh tồn 
vĩnh cửu này - điều tạo ra đau khổ, sợ chết và bất an trong cuộc đời. 

Thời khắc thay đổi trong cuộc đời Đức Phật diễn ra khi ngài vẫn 
còn là một hoàng tử. Một hôm, ngài nhìn thấy một con ếch đang nuốt 
những con kiến và sau đó nó bị một con rắn ăn thịt. Một lúc sau, một 
con chim ưng xà xuống và cắp con rắn đi. Vị hoàng tử suy ngẫm về 
hiện tượng này và nhận thấy mọi sự tồn tại đều đau khổ bởi vì những 
sinh vật này cố gắng thoát khỏi [sự săn bắt của] những sinh vật khác. 
Song đồng thời, những loài đang cố trốn thoát đó lại săn bắt những 
loài khác nữa để sinh tồn. 1hật khó hiểu nổi tại sao tất cả sinh vật vô 
tội này phải chịu đau khổ nếu như tất cả đều được tạo ra bởi một 
Đấng Sáng Tạo quyền uy và bi mẫn - người thương yêu trìu mến mọi 
sinh linh của mình. Làm sao một Đấng Sáng Tạo như vậy có thể cho 
phép các sinh vật mà mình tạo ra ăn thịt lẫn nhau và sống trong sự 
sợ hãi triển miên được? Trong một bài thuyết pháp, Đức Phật nêu rõ: 
“Những ai có mắt có thể thấy cảnh tượng kinh tởm này; tại sao Phạm 
Thiên (Đấng Sáng Tạo) lại có quyên sắp đặt mọi thú? Nếu quyên lực của 
Ngài lớn tới tức vô hạn thì tại sao bàn tay của Ngài lại hiếm khi trở ra 
để ban phúc? Tại sao tất cả sinh vật của Ngài phải gánh chịu đau khổ? 
Tại sao Ngài không trao hạnh phúc cho tất cả? Tại sao sự lường eạt, dối 
trá và vô minh lại thịnh hành? Ta nghĩ lãng Phạm Thiên (Brahma) của 
các vị là một trong những người bất công nhất - người đã tạo ra thế gian 
này chỉ để che chắn cho điều sai trái.” 

Trong một thế giới được đặc trưng bởi sự bất toại nguyện, Đức 
Phật không đưa ra một sự giới thiệu giả tạo nào về sự ổn định trong 
các hoàn cảnh và sự vật vốn bản chất không bền vững. Một số người 
không hiểu điều này gọi Ngài là người bi quan. Những người theo chủ 
nghĩa lạc quan này không khác øì đứa trẻ xây lâu đài cát trên bãi biển 


62 - Sao phải lo lắng! 


và xem bất cứ dự đoán nào về sự sụp đổ của nó do sóng biển là sự bị 
quan. Nhưng Đức Phật đưa ra một điều tốt đẹp hơn gấp bội lần sự ổn 
định mà con người tìm kiếm ngu ngốc theo những hiện tượng thế 
gian không bền vững này. Ngài trao cho họ một phương pháp đạt tới 
sự bình yên vĩnh cữu - Niết bàn (Nibbana) - nơi bình an và ổn định 
vĩnh cửu. 

Theo đạo Phật, các hoàn cảnh thế gian là vô thường và bất toại 
nguyện. Cơn sóng bất mãn hiện tại mà con người đang bị dính mắc 
vào chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết về bản chất phù du của cuộc sống 
trần gian. Đa phần chúng ta không biết gì về bản chất này. Mà cho 
dù có biết, chúng ta vẫn thường thất bại trong việc áp dụng nó vào 
cuộc sống hằng ngày của mình. Trong sự vô minh của mình, chúng 
ta đổ lỗi cho chính phủ, xã hội hay tất cả mọi người trừ đúng bản thân 
mình. Là người có văn hóa (ở đây chữ “văn hóa” nghĩa là có tâm được 
huấn luyện), chúng ta phải biết rằng chính thói vị kỷ và vô minh của 
chúng ta mới là thủ phạm. Chính sự ích kỷ, tự kiêu, sân hận (giận dữ) 
và vô minh của chúng ta che giấu không cho chúng ta nhận ra sự thật 
về bản thân và hoàn cảnh của mình. Những phiển não này xuất hiện 
thật đến mức làm tê liệt khả năng giác ngộ Chân lý của chúng ta. 

Chúng ta không thích sự thật bởi vì đôi khi nó phiền phức, 
không dễ chịu, hoặc nó không ủng hộ cho tham muốn của chúng ta. 
Không có lời huấn thị nào trên thế giới này quan trọng hơn, mang ý 
nghĩa sâu sắc hơn lời của Shakespeare trong Hamlet: “Hãy trung thực 
với chính mình.ˆNói cách khác, hãy chân thật với lương tâm mình. Dù 
chúng ta có chấp nhận Chân lý (rằng lòng tham gây ra đau khổ) hay 
không, điều đó không làm và không thể thay đổi những nguyên lý 
cơ bản của vũ trụ. Chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa đúng và 
sai, nhưng do sự vô minh và ngu ngốc của mình, chúng ta hợp lý hóa 
hoặc đưa ra hàng ngàn lý do biện hộ cho sự thất bại của việc không 
nhận thức được sự khác biệt này. Với trí thông minh của mình, chúng 
ta có thể hợp lý hóa cho bất kỳ hành động sai lầm nào mình đã phạm 
phải, nhưng phân tích cho tới cùng, tốt hơn nên nói thẳng nói thật. 


Tại sao chúng ta đau khổ- 63 


Chúng ta phải giống như nhà phẫu thuật giỏi - người có thể xác định 
gốc rễ của sự phát triển ung thư và cắt bỏ nó. Phẫu thuật này sẽ gây 
đau đớn, nhưng một khi bộ phận bị bệnh được cắt bỏ, cơ hội chúng ta 
có được sức khỏe tốt được nâng cao hơn nhiều. 


Hạnh phúc phù du 

Cuộc sống là bất toại nguyện bởi vì nó vô thường. Triết gia Pháp 
- Henri Bergson nói: “Tổn tại tức là thay đổi, thay đổi là để trưởng 
thành; trưởng thành là tiếp tục tạo ra chính mình không bao giờ dừng 
lại” Do đó, những người đang đau khổ và thất vọng, tìm kiếm sự sáng 
tỏ và lời hướng dẫn không nên đặt niềm hy vọng của mình vào hạnh 
phúc của một cuộc đời mà các yếu tố của nó nằm trong dòng thay đổi 
liên tục như cát chảy ở cửa sông. 

Khi một người có đời sống hạnh phúc, anh ta hoặc cô ta sẽ muốn 
dòng thời gian đứng lại. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì thời gian 
không ngừng thay đổi mọi thứ. Dòng chảy không ngừng này của thời 
gian là một đặc tính hiển nhiên của cuộc sống đến mức chúng ta đồng 
ý và chấp nhận một cách sai lầm rằng nó là trường tồn [thường hằng] 
và chắc thật. Irong sự biến chuyển không ngừng này, tất cả mọi thứ 
chúng ta biết được sinh ra, lớn lên, suy tàn rồi hoại diệt (chết) và chúng 
ta sẽ trải qua quá trình này cùng với chúng. Không có ai là ngoại lệ, 
ngay cả với thử thách cuối cùng của vô thường: cái Chết. 

Đức Phật nói: “Cuộc sống thật bấp bênh, nhưng cái chết là 
chắc chắn.” 


Quy luật vô thường chạm bàn tay tàn nhẫn của nó lên tất cả 
đối tượng của sự sống. 


- _ Tất cả tuổi trẻ đều kết thúc bằng tuổi già. 

- _ Tất cả sức khỏe đều kết thúc trong bệnh tật. 

- _ Tất cả sức mạnh đều kết thúc trong sự bất lực. 
- _ Tất cả vẻ đẹp đêu kết thúc trong sự xấu xí. 


- _ Tất cả sự sống đều kết thúc trong cái chết. 


64 - Sao phải lo lắng! 


Không gì có thể dừng lại quá trình này. Cái chết đi theo sau sự 
sinh, giống như đêm đi theo sau ngày. Quá trình thay đổi này chung 
cho tất cả - dù là người giàu hay người nghèo, người trẻ hay người già. 
Nhưng dường như một số người trong chúng ta cố lãng quên điều này, 
sống và giả bộ như thể mình là bất tử. 

Nếu nhìn kỹ cuộc sống một cách khách quan, chúng ta có thể 
thấy nó liên tục thay đổi và biến chuyển giữa những mối quan hệ như 
thế nào. Chúng ta sẽ nhận ra nó dao động giữa thịnh và suy, thành công 
và thất bại, được và mất, [được] tôn trọng và [bị] coi thường, ca ngợi và 
dèm pha ra sao. Tâm khách quan giúp chúng ta nhìn rõ ràng hơn mình 
phản ứng với hạnh phúc và đau khổ, vui sướng và chán chường, thỏa 
mãn và thất vọng, hy vọng và sợ hãi như thế nào. Khi quan sát một cách 
vô tư, chúng ta sẽ phát triển được tâm xả và sự bình an. 


Những cơn sóng cảm xúc hùng mạnh này đưa chúng ta lên, 
nhưng không lâu sau, khi ở trên đầu ngọn sóng, chúng ta lại bị hất ngã 
xuống và khó tìm được nơi nghỉ tạm trước khi bị một đợt sóng mới 
đưa lên. Làm sao chúng ta có thể mong đợi có một chỗ trú chân trên 
đầu ngọn sóng giữa những con sóng nhấp nhô này? Chúng ta sẽ dựng 
nên căn nhà vĩnh cửu của cuộc đời ở đâu giữa đại dương không bao 
giờ tĩnh lặng của sự tồn tại, nếu không phải trên hòn đảo của tâm xả - 
nơi bảo vệ chúng ta khỏi mọi bão tố? Hòn đảo của tâm xả và sự bình an 
này phát triển trong tâm sau khi chúng ta đã trải qua nhiều thất vọng, 
rổi cuối cùng trở nên khôn ngoan hơn nhiều và từ bỏ mọi kiểu nắm 
giữ. Đây chính là hòn đảo duy nhất mang lại sự ổn định và bình an 
trước bệnh tật, sự cô đơn và cái chết. 


Bức tranh cuộc sống 

Ngay cả niềm vui thích tột cùng của chúng ta cũng là nền tảng 
của sự bất toại nguyện. Nếu cố tìm hiểu bản chất thật của sự tồn tại, 
chúng ta phải công nhận sự thật này cho dù có thích điều đó hay 
không. Điều này mới đầu có thể không dễ chịu, nhưng nếu chúng 


Tại sao chúng ta đau khổ- 65 


ta từ bỏ sự nỗ lực vì không muốn chịu đựng sự khó chịu ban đầu đó, 
chúng ta sẽ không thể đi xa hơn được trong hành trình tìm kiếm Chân 
lý. Chúng ta sẽ bị bịt mắt bởi Vô Minh (May3). 

Thật không thể dễ dàng chấp nhận cách giải thích này về thế giới 
~ nơi nhiều lúc đường như vẫn tốt đẹp. Nhưng nếu suy xét kỹ, chúng ta 
thấy rằng ngay cả trong vẻ đẹp của mùa xuân, vẫn có nhiều sự chết chóc 
và đau khổ hơn từ những bệnh nan y. Chúng ta trải nghiệm những thất 
vọng, chán nản, buồn bã và đau khổ dưới nhiều hình thái khác nhau. 
Không mộtai, dù sinh ra ở địa vị cao hay thấp, thoát khỏi quy luật không 
lay chuyển này. 

Dần dân, khi đã trưởng thành theo năm tháng và trải nghiệm, trừ 
phi cố tình mù quáng, chúng ta sẽ thấy cách giải thích thế giới như một 
dòng chảy hay thay đổi này trở nên rõ ràng hơn. Nhìn sâu hơn vào dưới 
bề mặt của cuộc sống, chúng ta có thể học hỏi và thu được lợi ích từ các 
sự kiện trong cuộc sống của những người chúng ta quen biết. Chúng ta 
thấy, ngay cả một cái kết có hậu tới đâu cũng có thể từ một khởi đầu đau 
buồn, hay chỉ một chút thiếu thận trọng hoặc hơi yếu đuối là có thể hủy 
hoại cả cuộc đời một con người như thế nào. 

Do đó, sự không ổn định ở mọi thứ là điều chắc chắn. Và việc hiểu 
được điều này có thể an ủi những suy nghĩ băn khoăn của chúng ta. 

“Ngày qua ngày thếgiới vẫn đang quay tròn 

Từ buổi hông hoang tới khi suy tàn 

Giống như những bong bóng ở trên sông 

Lóng lánh, vỡ tung được cuốn trôi đi” 

Shelley 

Hành giả kiêm nhà thơ Tây Tạng Milarepa đã vẽ nên bức tranh 
đơn giản nhưng sâu sắc này về cuộc sống con người. 

“Tuổi trẻ giống như bông hoa rùa hạ 

Đỗng nhiên héo tàn. 


Tuổi già giống như ngọn lửa cháy lan rộng 


66 - Sao phải lo lắng! 


Trên cánh đồng - bỗng nhiên, bám theo sót giày của bạn. 

Đức Phật đã từng nói: “Sinh và Tử 

Giống như mặt trời mọc và lặn 

Thoát đến, thoát đi” 

Ốm đau như con chim nhỏ 

Bị thương bởi súng cao su. 

Bạn đâu biết, sức khỏe và sự mạnh tmẽ 

Sẽ từ bỏ bạn vào lúc nào? 

Cái chết giống như ngọn đèn cạn dâu 

(Sau ánh sáng lung linh cuối cùng của nó) 

Thế gian này là vô thường; 

Tồi đảm bảo với bạn rằng không có gì là không thể thay đổi được. 
Ngay cả nghiệp vốn nhưi ngọn thác tà tôi không thấy được đỉnh 
bao giờ, 

Một người ác nhưi một cái cây độc 

Nếu bạn đựa vào nó, bạn sẽ bị tổn thưởng. 

Sự phạm giới giống như những hạt đậu thui chột vì sương giá — 
giống nhưi mö thối, chúng hủy hoại mọi thứ. 

Các hành giả giống như những người nông dân làm việc trên 
cánh đông. 

Luật Nhân Quả giống như bánh xe luân hồi — bất kỳ ai phạm luật 
sẽ chị tốn thất lớn lao. 

Luân hồi giống như gai độc đâm vào da thịt - nếu không được lôi ra 
Chất độc sẽ nhanh phái tán. 


Tại sao chúng ta đau khổ- 67 


Cái chết đến như bóng mát của cây khi mmặt trời lặn 
Nó lướt nhanh và không ai có thể dừng nó lại. 

Khi thời gian tới, 

Điểu gì có thể giúp bạn ngoại trừ Giáo Pháp? 


Mặc dù Giáo Pháp do Đấng Thù thắng tìm ra, 
Nưưng tất ít người khao khát nó. 

Nhiều người bối rối 

Trước những đau khổ của Luân hồi 

Trong sự sinh ra bất hạnh này 

Họ cố gắng giành giật bằng cướp bóc và trộm cắp. 
Khi dang khỏe tạnh và cường tráng 

Bạn không bao giờ nghĩ tới bệnh tật. 

Nhưng nó thình lình ập xuống 

Nhanh như một tia chóp. 


Khi dính mắc vào những thứ trần tục 
Bạn không bao giờ nghĩ cái chết đang tới 
Nó đến nhanh như tiếng sét 

Rên vang quanh đâu bạn. 

Ốm đau, tuổi già và cái chết 

Bao giờ xuất hiện cùng nhau 

Giống như đôi tay áp quanh miệng bạn 
Phải chăng bạn không sợ đau khổ 


68 - Sao phải lo lắng! 


Mà bạn đã trải qua trong quá khứ? 
Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy nhiều dau khổ 


Nếu bất hạnh tấn công bạn. 


Sự thống khổ của cuộc đời xuất hiện liên tục kế tiếp nhau 
Giống như những con sóng biển vỗ không ngừng 

Một con sóng mới trôi qua, trước khi 

Một cơn sóng khác vừa ập tới. 

Chữừng nào bạn còn chưa giải thoái, 

Đau khổ và hạnh phúc còn đến và đi thật ngẫu nhiên 


Như những người qua đường - ngẫu nhiên trên phố. 


Sự dễ chịu chỉ là nhất thời, 

Giống như đang tắm nắng; 

Sự nhất thời cũng như cơn bão tuyết, 
Âp tới mà không hề báo trước. 

Khi nhó những điều này 

Tại sao không thực hành Pháp?” 


Chúng ta có thể thỏa mãn tham vợng được không? 


Chẳng có gì ngạc nhiên khi ngày nay, trong xã hội vẫn được gọi 
là tiên tiến của chúng ta, bị chỉ phối bởi sự ham danh lợi, sân hận, nghi 
ngờ và sợ hãi, cùng số lượng lớn ngày càng tăng những người cảm 
thấy cô đơn, chán chường, ghen tị và thù hận; mà không có khả năng 
thấy bất cứ ý nghĩa nào trong cuộc sống. Tuổi trẻ ngày nay chứng tỏ 


Tại sao chúng ta đau khổ- 69 


sự bất lực thấy được ý nghĩa trong cuộc sống này theo nhiều cách khác 
nhau, từ phạm tội tới lạm dụng ma túy và các hình thức hành xử khó 
gần gũi với nhau khác. 

Kẻ thù của loài người là thói ham muốn ích kỷ. Vì điều đó mà tất 
cả tai họa đến với chúng sinh. Con người luôn thèm khát sự dễ chịu, 
giàu có và của cải. Họ bị mê hoặc với ý niệm rằng hạnh phúc nằm 
trong sự thỏa mãn những khao khát của mình. Niềm tin như vậy đặc 
biệt thịnh hành ở một xã hội trọng vật chất như xã hội của chúng ta. 
Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng mọi sự dễ chịu đều là tai họa 
và phải được phòng tránh. Là những sinh vật có tri giác, sự thỏa mãn 
của giác quan là lẽ tự nhiên, thậm chí là cần thiết cho hạnh phúc của 
chúng ta. Nhưng là những con người khôn ngoan, chúng ta phải không 
được trở thành nô lệ do lòng tham muốn được dễ chịu. Chúng ta phải 
làm việc để phát triển sự tri túc và mãn nguyện [biết đủ và hài lòng với 
những øì mình có]. Trong khi sự thỏa mãn một số nhu cầu và mong 
muốn của bản thân, những điều vốn không gây hại cho người khác, 
mang lại một số hình thái hạnh phúc tạm thời cho chúng ta, chúng ta 
không nên bị dẫn vào suy nghĩ rằng sự thỏa mãn giác quan là nguồn 
gốc duy nhất của hạnh phúc hoặc tạo nên hình thái cao nhất của hạnh 
phúc. Một người tán thành cách suy nghĩ như vậy sẽ có một cuộc đời 
không mãn nguyện, giống như một đứa trẻ đuổi bắt cầu vồng. 

Có những điều mang lại cho chúng ta niềm vui thích, vì vậy 
chúng ta cố gắng nắm lấy và làm chúng tăng lên. Song cũng có những 
điều khác mang đến cho chúng ta sự khó chịu cho nên chúng ta cố 
gắng lảng tránh hoặc loại bỏ chúng. Trừ phi chúng ta có thể nắm vững 
hay kiểm soát được những ảnh hưởng của ham muốn và ghét bỏ 
[tham và sân] này, nếu không chúng sẽ lái chúng ta đi từ trải nghiệm 
bất hạnh này tới trải nghiệm bất hạnh khác. Ham muốn và ghét bỏ có 
tác dụng cùng nhau, tại thời điểm này là ghét bỏ, tại thời điểm khác là 
ham muốn. 

Khi sự đói khát sinh khởi, khi đó xuất hiện cảm giác khó 
chịu. Rồi sau đó xuất hiện ham muốn làm giảm bớt sự khó chịu 


70 - Sao phải lo lắng! 


kia. Tất cả mong muốn của chúng ta đều giống như vậy. Chúng 
bắt nguồn từ một vài sự khó chịu hay cảm giác thiếu thốn điều gì 
đó. Để rồi chúng ta tìm kiếm những điều mình nghĩ rằng có thể 
bù đắp sự thiếu thốn này và nếu chúng ta không có được điều đó, 
cảm giác thiếu thốn lại tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta 
thành công trong việc có được điều mình muốn, tức ham muốn 
hay sự đói khát được thỏa mãn, thì sự dễ chịu tồn tại ít nhất chỉ 
trong một khoảng thời gian. Sự dễ chịu đó giống như một người 
gãi ngứa để có cảm giác bớt ngứa tạm thời. Nhưng bởi quy luật của 
vô thường nên cảm giác thỏa mãn giảm xuống và một ham muốn 
mới lại sinh khởi, đòi hỏi được thỏa mãn. 

Do đó, sự thỏa mãn và các ham muốn mới săn đuổi nhau trong 
một chuỗi vô tận, giống như những con sóng biển. Có một trạng thái 
dễ chịu trước khi chúng ta thỏa mãn một ham muốn. Nhưng rồi 
trạng thái dễ chịu đó biến mất và chúng ta mơ hồ cảm thấy thất vọng 
cũng như bị lừa dối bởi vì những øì chúng ta trải nghiệm không bao 
giờ hoàn toàn như những gì chúng ta mong đợi. Và như vậy, những 
mong muốn cùng trạng thái đễ chịu mới lại được tạo ra. Sự sinh khởi 
liên tục và việc tìm kiếm cách thỏa mãn các ham muốn này là nền 
tảng tạo nên cuộc sống trần tục của con người, đồng thời mang lại cho 
mỗi người một cảm giác thất vọng không ngừng. 

Một số người dành cả cuộc đời để tích lũy của cải vật chất song 
không lượng tích lũy nào có thể khiến họ hài lòng. Ham muốn có 
được nhiều hơn nữa là động lực của cả cuộc đời họ. Khi thất bại trong 
việc có được điều mình theo đuổi, họ trở nên thất vọng. Nhưng thậm 
chí, sau khi giành được những thứ họ đã làm việc một cách liều lĩnh 
để có, họ cũng chuyển sang sự thất vọng như trước đây. Đối tượng mơ 
ước của họ xuất hiện kém tuyệt vời hơn, kém hấp dẫn hoặc đáng mơ 
ước hơn so với những øì họ từng nghĩ trước đây. Giờ đây, ham muốn 
cùng mong ước của họ đã cao lên vài nấc và họ không thấy thỏa mãn 
với thành quả mới của mình. Họ không ngừng bị lôi kéo bởi ý niệm 
rằng “cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia bờ rào Những người như vậy 


Tại sao chúng ta đau khổ- 71 


không bao giờ hạnh phúc và mãn nguyện [tri túc]. Trên thực tế, họ 
càng có nhiều, ham muốn của họ càng lớn hơn. Người ta nói rằng 
những nhu cầu của người ngu như thức ăn, quần áo và nơi ở có thể 
được thỏa mãn, nhưng các ham muốn của họ thì không. 


Sự dễ chịu không phải là hạnh phúc 

Nhiều người có ý nghĩ sai lầm rằng họ có thể giải quyết tất cả mọi 
vấn đề bằng tiền. Tuy nhiên sự phát triển quá mức giàu có trở thành 
nguồn gốc của lo lắng mà không phải của hạnh phúc. Mặc dù tiền bạc 
thật hữu ích cho con người để có một cuộc sống tiện nghi trong xã 
hội hiện đại, nhưng không phải lúc nào tiền bạc cũng giải quyết được 
vấn đề, trái lại, còn tạo thêm các vấn đề mới. Do đó, điểu quan trọng 
về phía chúng ta là hãy để mọi thứ cũng như cuộc đời mình ở đúng 
vị trí của chúng. Vì vậy, khi chúng ta nhận ra giá trị chân thực và bản 
chất của mọi việc cũng như giảm bớt lòng tham muốn về sự thỏa mãn 
giác quan, chúng ta sẽ có thêm nhiều bình an sinh khởi từ sự giản dị 
và tri túc. 

Để thỏa mãn lòng ham muốn và sự ghét bỏ của mình, con 
người tạo ra nhiều vấn đề cho chính mình và những người khác. Các 
quốc gia tiến hành chiến tranh cũng vì lý do này. Họ hy vọng đánh 
bại và xâm chiếm đất đai của những quốc gia khác. Các trận đánh 
cùng chiến tranh nổ ra và những câu chuyện về nỗi đau khổ vô vàn 
đã được ghi lại trong lịch sử thế giới. Nhưng loài người, bị vướng vào 
thế giới trần tục, sẽ không quá dễ dàng có được trí tuệ. Họ chịu đựng 
quá nhiều đau khổ và đối mặt với nhiều hiểm nguy, nhưng vẫn chưa 
thức tỉnh trước thực tại. Họ giống như con lạc đà thích ăn bụi cây gai. 
Càng ăn nhiều gai, máu từ miệng lạc đà càng chảy ra nhiều. Song lạc 
đà vẫn tiếp tục ăn cây gai và sẽ không từ bỏ chúng. Hoặc, một ví dụ 
khác, sự dễ chịu trần tục mà con người trải nghiệm cũng giống như 
việc ăn một củ khoai nóng. 

Đức Phật dạy rằng, tất cả đau khổ của chúng ta sinh khởi từ ham 
muốn những kiểu sự việc sai lầm: nhiều tiền hơn cho sự đam mê cá 


72 - Sao phải lo lắng! 


nhân, nhiều quyền lực hơn đối với những người khác và ấp ủ ý tưởng 
được sống vĩnh cửu sau khi chết. Ham muốn những điểu này khiến 
con người không hài lòng với cuộc sống, nhất là khi họ chỉ nghĩ về lợi 
ích của riêng mình và không đếm xỉa tới hạnh phúc của những người 
khác. Khi không đạt được những gì mình muốn, họ trở nên bất an và 
khó chịu. Song cùng lúc, khi đạt được điều mình khao khát và mong 
cầu, họ lại thấy thất vọng và chán chường bởi vì sợ đánh mất nó, hay 
bởi vì điều họ ham muốn không còn hấp dẫn chút nào nữa. 


Tất cả đau khổ tỉnh thần của chúng ta đều do các ham muốn 
ích kỷ gây ra. Hãy suy nghĩ về điểu này. Đau khổ được tạo ra từ lòng 
ham muốn trở thành những øì khác với chúng ta đang là [chúng ta 
trong thời điểm hiện nay], hoặc là để có điều mà chúng ta không có 
và không muốn điều chúng ta đang có. Nếu suy nghĩ thật thấu đáo về 
điều này, chúng ta sẽ không phủ nhận sự thật rằng thủ phạm chính 
trong việc thiếu khả năng hưởng thụ hạnh phúc của chúng ta lại chính 
là ham muốn hoặc tham lam. 


Sợ hãi chính là ham muốn lảng tránh; tham lam chính là ham 
muốn sở hữu; ghen tị chính là ham muốn rằng người khác không 
được có; sự sầu khổ chính là ham muốn có được điều gì hoặc ai đó. 
Tất cả cảm xúc tiêu cực của chúng ta có thể được thấy là một dạng 
thực hiện của ham muốn - sợi dây trói buộc chúng ta. Cách duy nhất 
để tránh sự bất an này là giảm thiểu hoặc loại bỏ nguyên nhân của nó 
- sự ham muốn. Điều này có thể khó thực hiện, nhưng không phải là 
không thể. Mỗi khi một người vượt qua sự bất an, anh ta hoặc cô ta đạt 
tới trạng thái của bình an hay mãn nguyện [tri túc]. 


Đức Phật nói: “Những niểm vui từ sự dễ chịu trên thế gian, cũng 
như trên các cối trời, đều không bằng một phần mười sáu của niềm vui 
sinh khởi tử việc thoát khỏi ham tmuốn.` 

Đây là một câu nói khác để cho bạn suy ngẫm: 

“Buốn phiên là người có đây gánh nặng, 

Và hạnh phúc là người bỏ gánh nặng đó xuống, 


Tại sao chúng ta đau khổ- 73 


Một khi đã buông bỏ gánh nặng của mình xuống, 
Người ấó sẽ từn cách để không phải mang gánh nặng nào nữa: 


Đau khổ - cái giá chúng ta phải trả cho sự tồn tại của mình - là 
do ham muốn đem lại. Như kết quả của ham muốn, chúng ta thực 
hiện những hành động để lại các ấn tượng hoặc các hạt giống trong 
tâm. Sau đó, trong kiếp sống này hoặc kiếp sống sau, các hạt giống từ 
những hành động của chúng ta sẽ trổ quả như những sự đáp trả lại. 
Nói cách khác, những ham muốn ích kỷ tạo ra các nghiệp sẽ sinh khởi 
để đáp trả lại. Các hành động quá khứ của chúng ta, được kết hợp với 
những yếu tố khác, gây ra các trạng thái tốt và xấu mà chúng ta trải 
nghiệm ngày nay. 


Suy ngẫm về bản thân 

Có bốn cách mà theo đó chúng ta cố gắng để đạt được mục đích 
của cuộc đời: 

1. Mức độ vật chất hoặc thể chất - sự giàu có về vật chất hoặc 
thể chất. 

2. Mức độ cảm xúc - thích và không thích hoặc cảm giác dễ 
chịu và khó chịu. 

3. Mức độ trí óc - nghiên cứu và lập luận. 

4. Mức độ tỉnh thần - hiểu biết cảm thông, đặt nền tảng trên sự 
công bằng, thanh tịnh và đối xử không thiên vị. 

Mức độ cuối cùng là phương pháp thực tiễn và có thể tin cậy 
được - nó không bao giờ tạo ra sự thất vọng. 

Khi từng trải hơn trong cuộc đời, con người học cách trở nên 
khôn ngoan hơn theo thời gian và tích lũy trí tuệ sinh ra từ kinh 
nghiệm. Họ nhận ra rằng, lòng tham là nguyên nhân làm gia tăng 
đau khổ và liều thuốc chữa đau khổ không nằm ở việc nguyện cầu 


74 - Sao phải lo lắng! 


Thượng đế giúp đỡ mà bằng cách tìm ra nguồn gốc của sự nô lệ ngay 
bên trong bản thân. 


Con người với bản chất trần tục trải qua quá nhiều ưu phiển và 
bất hạnh. Khi còn trẻ, họ cố gắng lấp đầy cuộc sống hằng ngày bằng 
niềm vui. Nhưng tháng năm qua đi và họ trở nên già nua trước khi 
họ nhận thấy điều này. Họ đau đớn nhận ra rằng, trong khi cơ thể đã 
trở nên không còn phù hợp như một công cụ để thỏa mãn, tâm hồn 
vẫn còn trẻ trung với những ham muốn của nó. Những người này có 
lòng tham lớn lên cùng tuổi tác: họ càng già, lòng tham của họ càng 
mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp này, đau khổ của họ sẽ lớn lên một 
cách tương xứng. 


Một lý do cho sự thất bại trong việc kiểm soát lòng ham muốn 
chính là tính kiêu ngạo của chúng ta. Dưới ý thức sai lầm của lòng 
kiêu ngạo, con người đi khắp nơi, phạm phải những hành động sai 
trái và từ chối nhận thức sự thực hiển nhiên. Do đó, chúng ta nên 
tránh việc duy trì lòng kiêu ngạo về tuổi trẻ khi còn ít tuổi; kiêu ngạo về 
sức khỏe khi đang khỏe mạnh, cũng như kiêu ngạo về cuộc đời trong 
lúc đang thành công. 

Một số người, không cân nhắc về địa vị thực sự của mình, nghĩ 
rằng họ cao hơn tất cả những người khác. Họ quá ngạo mạn đến mức 
phát triển sự đánh giá quá mức về bản thân. Điều này có thể trở nên 
nguy hiểm bởi vì “Lòng kiêu ngạo luôn đi trước sự thất bại: 


Cơn bọ kiêu ngạo trong đống phân bò 

Có một con bọ bò trên đống phân bò. Nó chui vào trong và thích 
thú với những øì nhìn thấy. Nó mời bạn bè cùng tới và xây dựng một 
“thành phổ” trong đó. Sau vài ngày làm việc hối hả, lũ bọ xây dựng 
được một thành phố hùng vĩtrong đống phân và cảm thấy rất tự hào về 
thành quả của mình, chúng quyết định bầu con bọ đầu tiên làm vua. Giờ 
đây, để bày tỏ lòng tôn kính đối với vị “vua” mới, lũ bọ tổ chức một cuộc 
điễu hành lớn trong “thành phổ của chúng. Trong khi sự kiện ấn tượng 
này đang diễn ra, một con voi đi ngang qua và nhìn thấy đống phân bò, 


Tại sao chúng ta đau khổ- 75 


nó nhấc chân lên để tránh giẫm vào đó. Vua bọ nhìn thấy con voi và giận 
đữ hét lên với con thú khổng lồ: “Này! Ngươi không có sự kính trọng với 
hoàng đế sao? Ngươi không biết nhấc chân trên cái đâu tôn kính của ta là 
thô lỗ hay sao? Hãy xin tha tội nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi” Con voi 
nhìn xuống và nói: “Ta ngài vô cùng tôn kính, tôi xin cúi đâu khẩn cẩu 
sự tha thứ của ngài Sau khi nói thế, con vơi quỳ xuống đống phân bò và 
đè nát vị vua, thành phố, các công dân và cả lòng kiêu ngạo trong hành 
động bày tỏ lòng tôn kính này. 

Cũng như vậy, chúng ta xây dựng những đế chế nhỏ và tạo dựng 
bản thân như những người quan trọng, chỉ để bị đè bẹp thành những 
điều không quan trọng trước sự hiện diện của sự vĩ đại thật sự. 

Thái tử Siddhartta, vượt qua ba loại kiêu mạn khi ngài thấy bốn 
dấu hiệu. Khi ngài thấy người già, lòng kiêu ngạo về tuổi trẻ rời bỏ ngài. 
Khi ngài thấy người ốm, lòng kiêu ngạo về sức khỏe rời bỏ ngài. Khi ngài 
thấy người chết, lòng kiêu ngạo về đời sống rời bỏ ngài. Nếu loại bỏ ba 
loại kiêu ngạo này khỏi tâm mình, chúng ta sẽ không bị sốc và bất an khi 
đối diện với các trạng thái này. Suy ngẫm về những điều sau thật hữu ích: 

-_ Thế nào ta cũng sẽ già; ta không thể nào thoát khỏi tuổi gìà. 

- _ Thếnàotacũng sẽ bệnh; ta không thể nào thoát khỏi bệnh tật. 

- _ Thếnàotacũng sẽ chết, ta không thể nào thoát khỏi cái chết. 

- __ lấtcả những øì gần gũi và đáng yêu đối với ta cũng sẽ phải thay 
đổi và xa lì. 

-__ Ta là kết quả của nghiệp thuộc riêng mình; bất kỳ điều gì ta đã 
làm, dù tốt hay xấu, ta sẽ phải thừa hưởng chúng. 

Có một sự thật trong xã hội hiện đại, đó là tuổi trẻ được xem như 
điều đáng mơ ước nhất, trong khi tuổi già ngày càng đến gần lại bị tránh 
xa bằng mọi giá. Do đó, chúng ta sẽ đi tới bất kỳ nơi nào để tỏ ra mình 
trẻ trung ngay cả khi cơ thể đang bước vào thời kỳ già nua. Một số người 
thậm chí còn nói dối về tuổi tác nếu điều đó tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào 
trước sự thật rằng, không ai duy trì vĩnh viễn được tuổi trẻ. 


76 - Sao phải lo lắng! 


Tuổi của một phụ nữ trẻ 


Một ngôi sao điện ảnh có lần được đưa ra trước tòa sơ thẩm vì đã 
lái xe sau khi uống rượu và khi được hỏi mình bao nhiêu tuổi, cô đã trả 
lời: “30 tuổi” 

Vài năm sau, ngôi sao điện ảnh này lại xuất hiện trước tòa vì một vi 
phạm tương tự và lần này cô ta nói mình “30 ổï” Lần này cô vẫn gặp 
vị quan tòa đã từng xử cô mấy năm trước và ông ta còn nhớ cô: “Sao lại 
thế được?” ông găng hỏi: “Năm năm trước cô nói trình 30 tuổi và bây giờ 
cô vẫn nói mình 30 tuổi” Không hề lúng túng, cựu nữ nghệ sĩ toan về già 
chớp chớp đôi mắt với hàng mi giả và giải thích: “Thưa ngài, tôi được bảo 
nhiều lần rằng không bao giờ thay đổi lời khai của tình trước tòa. Tồi đã 
nói với ông rằng mình 30 tuổi và tôi sẽ không bao giờ thay đổi lời nói của 
mình” 

Với tất cả những người đàn ông và phụ nữ mong muốn sống hạnh 
phúc cũng như tạo dựng những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời mà 
không phải nói dối như ngôi sao điện ảnh trên, việc tự biết mình là yếu tố 
quan trọng nhất. Bước đi đầu tiên để biết bản chất của tâm là kiểm soát 
tâm qua sự phát triển tỉnh thần có hệ thống hoặc Thiền. Văn hóa tỉnh 
thần rất hữu ích cho trí tuệ, nó có thể soi sáng cuộc đời con người. Giống 
như ngọn đuốc, Thiền soi sáng con đường quanh co trong cuộc đời và 
cho phép con người phân biệt được điều tốt với điều xấu, điểu đúng với 
điều sai, cũng như nhận ra ánh sáng rõ ràng của trí tuệ và đi theo con 
đường đúng [Chánh Đạo]. Do đó, Thiển trở nên cần thiết để dọn sạch 
tâm và loại bỏ bản thân khỏi những ước vọng sai lầm. 

'Thiển nên được thực hành dưới sự hướng dẫn cẩn thận của một 
vị Thầy nhiều kinh nghiệm, nếu không nó có thể sẽ tạo nhiều ảnh 
hưởng nghiêm trọng lên tính cách. Không có sự hướng dẫn thích 
hợp, thành công bước đầu có thể bị xem như đạt được mục đích cuối 
cùng và chúng ta có thể có các ý tưởng phóng đại về sự phát triển tâm 
linh của mình. Ngay cả những hành giả nhiều kinh nghiệm cũng có 
thể ngu ngốc nghĩ rằng họ đã có những thành tựu tâm linh mà thực 
ra họ chưa hề đạt được. 


Tại sao chúng ta đau khổ- 77 


Sự vô tỉnh của hành giả. 

Một lần, một vị sư đã phát triển việc hành thiền của mình đến 
độ nhập định (absorption: jhäna). Vị sư đã có thể biến sự sáng tạo tỉnh 
thân của mình thành một hình ảnh cụ thể khiến cho những người 
khác có thể nhìn thấy được. Do đó, ông nghĩ rằng mình đã đạt tới 
trạng thái Hoàn hảo và trở thành một vị Thánh (Arahant: A la hán). 

Vị sư đó có một người đệ tử hành thiền đến trình độ trở thành 
mộtvị Thánh. Khi người đệ tử đạt tới trình độ này, ông nhận ra vị thây 
của mình không thể phát triển xa hơn nữa vì tính kiêu ngạo [tự cho 
mình là một bậc Thánh trong khi chưa đạt tới trình độ này]. Nhưng 
vấn đề là làm sao để vị thầy của ông nhận ra sự thật này. 

Một ngày, người đệ tử đến gặp vị thầy và hỏi liệu ông ta có phải 
là một vị Thánh hay không. Người thây trả lời: “Tết nhiên rồi, thây là 
một vị Thánh. Thây có thể chứng tinh điều đó. Bằng năng lực của tâm 
mình, Thây có thể tạo ra bất kỳ thứ gì con muốn.” 


“Thây hãy tạo ra một con voi ẩi”, người đệ tử đề nghị. Một con 
voi lớn xuất hiện trước họ. “Giờ thầy hãy làm cho nó tấn công Thấy, 
người đệ tử nói tiếp. Vị thây làm cho con voi tấn công mình. Ngay khi 
con voi bắt đầu chạy đến, vị Thầy hoảng sợ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và 
cố gắng chạy. 

Thấy vậy, người đệ tử liên nói: “Xi Thấy chờ đã. Nếu Thây là một 
vị Thánh, Thây không thể sợ hãi, tại sao Thây lại bỏ chạy?” Chỉ đến khi 
đó vị Thầy mới nhận ra rằng mình chưa đạt được Thánh quả. 

Cơthể vật lý của chúng ta đa số thọ chưa đây một thế kỷ và trải qua 
sự thay đổi theo từng giây phút một. Những cảm xúc của chúng ta như 
một dòng suối về các cảm thọ và hình ảnh; tâm ta như một dòng suối 
về những suy nghĩ. Các đặc tính của chúng ta thay đổi theo năm tháng. 
Trong mối liên hệ phức tạp của thân và tâm này, không có điều gì vĩnh 
cửu có thể được xem là một cái tôi (bản ngã) bất biến cả. 


78 - Sao phải lo lắng! 


Việc đạt đến sự trưởng thành tâm linh nhận ra bản chất thật sự 
của cuộc sống là một tiến trình chậm chạp đòi hỏi một thời gian phát 
triển lâu dài. Những người chưa trưởng thành vềtâm linh sẽ từ chối việc 
hiểu rằng cuộc đời này chắc chắn là đau khổ, trong khi đó một người 
trưởng thành về tâm linh sẽ nhận thấy sự thật này. 

Phải thừa nhận rằng, vì sự thuận tiện trong đời sống hằng ngày 
của mình, chúng ta vẫn trò chuyện bằng những thuật ngữ quy ước và sử 
dụng các cụm từ như: “bản thân tôi” hay “bản thân bạn: Nó giống như 
việc chúng ta nói mặt trời đang mọc, mặc dù tất cả chúng ta đếu biết 
rằng trên thực tế đó là trái đất đang tự quay trên trục của mình trong khi 
xoay quanh mặt trời. 


Giả sử có một cái hố sâu khoảng 100 feet (30,48 m) và có một lớp 
than đang cháy đỏ dưới đáy. Sau đó chúng ta hạ xuống một cái thang và 
yêu cầu một số người xuống đó, lần lượt từng người một. Những ai mới 
bắt đầu đi xuống sẽ không phàn nàn về sự nóng cho đến khi họ đi tới độ 
sâu 30 đến 40 feet (9— 12 m). Sau40 đến 50 feet (12 — 15 m), họ cảm thấy 
một sức nóng nào đó. Và khi họ xuống sâu hơn từ 70 đến 80 feet (21 — 
24m), dần tới chỗ than đang cháy, họ cảm nhận thấy cảm giác bị nung 
nóng. Tương tự như vậy, những người trẻ không cảm thấy đau khổ mặc 
dù Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ. Nhưng đây là một ví dụ hay để 
giải thích rằng khi càng có thêm nhiều kinh nghiệm, chúng ta sẽ thấy sự 
thật về đau khổ và việc không tránh khỏi cái chết một cách rõ ràng hơn. 


CHƯƠNG 4 
Lạm dụng tinh thân 
và sức khóc tỉnh thân 


“Làm điều tốt có thể khó nhưng làm người tốt còn khó hơn. 
Song duy trì thái độ tinh thần tốt và giúp đỡ những người 
khác dù phải đối mặt với sự buộc tội, chỉ trích và cản trở là 
khó nhất” 


§-~ người đang phải chịu gánh nặng rất lớn của các điểu kiện 
ống vật chất ngày nay. Họ đã bị sa sút thảm hại tới mức không 
chịu nổi cái chết khác thường của những căn bệnh giết người. Về tinh 
thần, họ căng thẳng đến nỗi quên mất cách thư giãn và không thểcó được 
giấc ngủ ngon nếu thiếu sự hỗ trợ của thuốc an thần. Kiểu hành vi kỳ lạ 
này trở nên rõ ràng theo tỷ lệ các trường hợp ly dị và nhiều vấn đề xã hội 
khác như trẻ em không được chăm sóc và phạm tội vị thành niên. 

Từ “mar7 [đàn ông hay con người trong tiếng Anh] được cho là bắt 
nguồn từ từ “manas”trong tiếng Sanskrit có nghĩa làtâm. Loài người được 
tạo thành không chỉ có cơ thể, mà còn cả tâm nữa. Có tâm, con người có 
khả năng suy nghĩ bởi vì suy nghĩ là một chức năng đặc biệt của tâm. 


80 - Sao phải lo lắng! 


Thông qua tâm, không phải cơ thể, các giá trị nhân văn có thể được 
hiểu, để cao và tuân theo. Nếu một người không sử dụng tâm để suy 
nghĩ thấu tình đạt lý, anh ta hoặc cô ta không đáng thuộc về loài người. 
Krishnamurti - triết gia Ấn Độ - nói rằng, những ai không suy nghĩ mà 
luôn vay mượn ý nghĩ của người khác là những kẻ thứ cấp. 

Bạn được sinh ra ở thế gian này để làm những điều tốt, không 
phải để tiêu phí cuộc đời vào lười biếng và trở thành gánh nặng của xã 
hội. Vì vậy, hãy luôn nghĩ về việc trở thành người tốt và có trí tuệ hơn. 
Bằng không, bạn sử dụng sai đặc quyền của địa vị cao quý này [địa vị 
con người], điều bạn có được nhờ công đức của mình. 


Giữa tất cả vô số chúng sinh trong vũ trụ này, con người đã vươn 
tới mức cao nhất trên con dốc khó khăn hướng tới đỉnh của sự tổn tại 
hoàn hảo. Chúng ta đã gần đến và chỉ cần một vài chặng nữa là có thể 
lên tới đỉnh cao này. Nhưng cho dù không thể bước vào chặng cuối 
cùng và đạt tới đỉnh cao đó trong kiếp sống này, chúng ta vẫn có thể 
đi trên một lộ trình thẳng tiến thật an toàn, một lộ trình sẽ đưa chúng 
ta tới nơi mà không gặp rủi ro rơi xuống những cõi thấp hơn. Chặng 
cuối cùng này tuy khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, chúng ta có thể 
đảm bảo rằng mình đã đạt tới giai đoạn không còn sự thụt lùi trở lại. 


Do đó, nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta là đảm bảo cho 
chúng ta không bị rơi xuống thấp hơn mức tổn tại hiện nay của mình. 
Vì mục đích này, chúng ta phải cố gắng hiểu được quá trình cuộc đời 
và nhận thức rõ rằng mỗi người trong chúng ta chính là người chèo 
lái sự nghiệp riêng của mình. Chúng ta phải lái cuộc đời mình thoát 
khỏi các cõi thấp, bằng cách đi theo tấm bản đồ của Pháp (Dhamma). 


Cuộc sống trong thế giới hiện đại 

Cuộc sống có vẻ như thế nào đối với nhiều người sống một 
cuộc đời buồn tẻ? Một chuỗi những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. 
Trong khoảng một phần tư thế kỷ, họ làm việc để có được các phương 
tiện sống, trong một phần tư tiếp theo họ phấn đấu giữa những nỗi 


Lạm dụng tỉnh thần và sức khỏe tỉnh thần- 81 


lo lắng liên miên để tích lũy tài sản và tiển bạc; rồi trong một phần tư 
tiếp theo, họ tiến đến cái chết mà không bao giờ biết chính xác tại sao 
mình đã sống. 

Nhiều người đã quá bận tâm với việc kiếm sống đến mức họ không 
có thời gian để sống. Họ cố gắng duy trì vẻ bề ngoài của mình nhưng lại 
sao lãng sự phát triển nội tâm. Mù quáng bởi trí khôn của mình, họ nhận 
lầm điều giả dối là sự thật. Họ làm việc chăm chỉ - thậm chí chiến đấu 
một mất một còn - vì giàu sang, quyền lực và địa vị, nghĩ rằng mình có 
thể “thành công” nếu đạt được những phần thưởng này của cuộc đời. 
Một nhà thơ đã cố nói với chúng ta về việc chúng ta sử dụng cuộc đời 
mình như thế nào: 

“Chúng ta sống, làm việc và mơ rộng. 
Mỗi người có một kế hoạch nhỏ của trình, 
Đôi khi chúng ta cười, 

Đôi khi chúng ta khóc, 

Và cứ thế thời gian dân trôi” 


Còn tất nhiên chúng ta biết những lời này từ một ca khúc nổi tiếng: 

“Làm việc mười sáu tiếng đồng hồ 

Và bạn có được điều gì? 

Mỗi ngày bạn già thêm và 

Chìm sâu hơn trong nợ nẫn.” 

Mộttrong những chứng bệnh lớn nhất ở thế giới hiện đại là có quá 
nhiều hoạt động. Hoạt động, hoạt động nữa và hoạt động mãi là đời sống 
hiện đại từ khi chào đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Được dẫn dắt bởi 
phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta tin rằng càng xông vào 
sự điên cuồng của hoạt động, chúng ta càng hạnh phúc hơn. Không, sự 
hoạt động không ngừng chỉ làm tê liệt chúng ta trước thực tại khắc nghiệt 


82 - Sao phải lo lắng! 


của đau khổ. Ngay cả khi thiếu hoạt động thể chất, tâm của chúng ta vẫn 
đang hoạt động điên cuồng với những đối thoại bên trong. Thậm 
chí, hiếm khi chúng ta dành ra được năm phút tĩnh lặng để thư giãn 
mỗi ngày. 

Ngày nay chúng ta có thể di chuyển bằng tốc độ âm thanh trên 
các máy bay siêu thanh. Trên mặt đất, chúng ta có thể đi lại với tốc 
độ khó tin trên “tàu điện cao tốc” và lướt trên mặt biển với tàu chạy 
nhờ đệm khí. Xu hướng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của con 
người là làm được nhiều hơn với thời gian ngắn hơn. Chúng ta vội vã 
ở khắp nơi vì đời sống hiện đại tạo ra những nhu cầu lớn cho chúng 
ta. Chúng ta tranh thủ ăn và làm thật gấp để gia nhập vào cuộc cạnh 
tranh khốc liệt của đời sống hằng ngày. Chúng ta gieo mình xuống 
giường và trằn trọc suốt đêm. Nhưng ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, 
chuông báo thức kêu lên và chúng ta bắt đầu sang một ngày khác. 
Người Mã-lai (Malaysia) có câu nói mô tả hành động vô nghĩa này 
khá đúng: “Seperfi arjing kerja ekor”, nghĩa là giống như chú chó đuổi 
theo cái đuôi của mình. Trong thời gian quá lâu, con người hiện đại đã 
lạm dụng cả cơ thể và tâm trí mình. Hệ thần kinh loài người không thể 
chịu nổi nhịp độ chúng ta sống ngày nay. Do đó, sẽ chỉ là vấn để thời 
gian trước khi hệ thần kinh trở thành vô dụng. Nhưng đó không phải 
là cách dành cho chúng ta để sống suốt hàng triệu năm qua. Chúng ta 
cần cân bằng giữa hoạt động và tĩnh lặng. Tự nhiên không bao giờ vội 
vã và chúng ta cũng nên như vậy. 

Con người hiện đại bận rộn trong giờ làm việc đến mức đôi khi 
trong lúc ngủ họ nói mê và thậm chí bị mộng du! Nhịp độ hối hả 
này trong cuộc sống hiện đại giống như tiếng ồn không ngớt của máy 
móc. Việc lãng phí năng lực thần kinh và sự tiêu mòn nguồn lực tỉnh 
thân làm suy yếu cả thân và tâm. 

Chúng ta dường như bị vướng vào mọi kiểu suy nghĩ, quan 
điểm và ý thức hệ, cả hấp dẫn lẫn ngu ngốc. Chúng ta bị ảnh hưởng 
lớn bởi phương tiện truyền thông đại chúng như tivi, rạp chiếu phim, 
báo và tạp chí, những thứ định hình cách nghĩ, mong ước và lối sống 


Lạm dụng tỉnh thần và sức khỏe tỉnh thần- 83 


của chúng ta. Bản năng giới tính của loài người bị khai thác trên các 
phương tiện truyền thông để thuyết phục chúng ta mua sắm, thậm chí 
cả những thứ chúng ta không cần tới. Âm nhạc, khiêu vũ và các hình 
thức giải trí khác được phát minh ra để thư giãn ngày nay đã trở thành 
những chất gây nghiện, tạo ra nhiều hưng phấn và bất an trong tâm, 
đồng thời gây kích động thú tính. Cuối cùng, chúng ta trở nên hoang 
mang và quay lưng lại với con đường của sự chân thực cùng hiểu biết 
để đi theo con đường dễ dãi hơn của sự buông thả và nhục dục. 


Cuộc sống như cuộc chiến 


Tự thế gian này là một chiến trường khổng lồ. Ở mọi nơi đều có 
giao chiến, bạo lực và đổ máu. Sự tồn tại được đặc trưng bởi sự tranh 
đấu không ngừng: các phân tử đấu tranh với phân tử, các nguyên tử 
đấu tranh với nguyên tử, các electron đấu tranh với electron, đàn ông 
đấu tranh với đàn ông, phụ nữ đấu tranh với phụ nữ, con người đấu 
tranh với loài vật, loài vật đấu tranh với con người, thân thánh đấu 
tranh với loài người, loài người đấu tranh với thần thánh, con người 
đấu tranh với tự nhiên và tự nhiên đấu tranh với con người. Trong cơ 
thể một con người cũng có sự thay đổi và tranh đấu liên tục. 

Tôi tệ hơn cả thế giới tự nhiên, tự tâm cũng là một đấu trường 
lớn, nơi đang diễn ra nhiều trận đánh. Mọi sự việc bất ngờ dù nhỏ đều 
khuấy động sự quân bình của tâm. Tâm trở nên hạnh phúc quá mức 
khi đứa con được sinh ra. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, tâm trở nên 
đau khổ khi đứa trẻ bị ốm đau, gặp tai nạn hay thậm chí mắc bệnh 
vặt. lâm dao động giữa hai thái cực hạnh phúc và đau khổ bởi vì nó 
không được huấn luyện để thấy bản chất thật của cuộc sống. Vì lý do 
đó, con người thông thường sẽ luôn trải nghiệm đau khổ, sợ hãi, bất 
an và những thỏa mãn tâm lý nhỏ nhặt khác trong thế giới của sự thay 
đổi không ngừng này. Nhưng một người khi đã huấn luyện tâm bằng 
thiển và thấy bản chất của mọi sự đúng như chúng là vậy, người đó sẽ 
không còn dính mắc vào hoặc bị ràng buộc bởi thế gian. Kết quả là 
người đó được giải thoát khỏi đau khổ và sự bất toàn của thế giới này. 


84 - Sao phải lo lắng! 


Cuộc sống là một cuộc chiến vĩnh cửu trên hai mặt trận: hướng 
ngoại và hướng nội. Cách hướng ngoại là sự thiên về trí óc và tính hợp 
lý. Nếu sức mạnh của mặt trận thứ nhất này bị suy kiệt, chúng ta sẽ rút 
về mặt trận thứ hai của cảm xúc và tư duy tỉnh thần rồi tìm cách chiến 
đấu lại từ đây. Khi mặt trận thứ hai cũng bị mất, chúng ta sẽ rút vào 
bên trong mình chữa trị vết thương một thời gian, rồi chỉ để vùng lên 
lần nữa và chiến đấu vào một ngày khác trong tương lai. Tuy nhiên, 
khi chúng ta hoàn toàn bị kiệt sức và rút vào bên trong mình, sống 
trong giận dữ, thất vọng, mong ước và ý nghĩ kỳ quặc cả một thời gian 
dài, thì sự minh mẫn và tự chủ có thể bị ảnh hưởng. 

Một tâm không kiểm soát sẽ bị chi phối bởi những tư tưởng bất 
thiện của sự ích kỷ, lòng tham lam cũng như bị dính mắc vào danh 
tiếng, thành đạt và của cải. Nếu những chiều hướng này không được 
kiểm tra, tâm sẽ quay trở lại gian nhà của quý, thay đổi con người 
thành những quái vật sẵn sàng giết hại bất cứ ai và phá hủy bất kỳ thứ 
gì theo cách của chúng. 

Vì lợi ích của sự thành đạt và thỏa mãn vật chất, chúng ta không 
lắng nghe tiếng nói của tự nhiên. Chúng ta muốn quá nhiều trên đời 
và vì thế chúng ta “kiệt sức” Chúng ta được tạo ra để tin rằng “thành 
công” nghĩa là có thể làm được mọi thứ và là người “giỏi nhất” trong 
tất cả các hoạt động. Tất nhiên đây là điều không thể có được theo quy 
luật tự nhiên. Các hoạt động tỉnh thân của chúng ta quá bận tâm với 
hạnh phúc trong tương lai đến mức chúng ta phớt lờ các nhu cầu của 
cơ thể và lãng quên tầm quan trọng của khoảnh khác hiện tại. Việc 
không thể đạt được những điều quan trọng nhất này của chúng ta là 
một trong những nguyên nhân chính của mọi thất vọng, bất mãn, sợ 
hãi và bất an của chúng ta. 


Vậy kết quả của tất cả hoạt động tinh thần và thể chất không 
kiểm soát liên miên này là øì? Lo lắng và căng thẳng tự biểu thị chúng 
thành những lo âu và đau ốm tinh thần, thường được biết là “những 
cảm xúc giết người: Những cảm xúc tiêu cực của sợ hãi, lo lắng, bất 
an, ghen tị, v.v... không chỉ gây ra đau khổ cho chính người có cảm 
xúc đó mà còn cho cả những người xung quanh. 


Lạm dụng tỉnh thần và sức khỏe tỉnh thần- 85 


Ở nhiều nước phát triển người ta thấy rằng, trung bình cứ mười 
người thì có hai người đang đau khổ dưới một số hình thức của bệnh 
tâm thần hoặc cần điều trị tâm thần cho một kiểu loạn thần kinh nào 
đó. Ngày càng nhiều bệnh viện và tổ chức y tế chữa bệnh tâm thần 
được xây dựng. Có quá nhiều người rất cần được giúp đỡ nhưng lại 
không nhận được bất kỳ sự điều trị nào. Sự gia tăng tội phạm - điểu 
đôi khi được coi là bệnh tinh thần trong xã hội - đã đến mức đáng 
báo động. Một trong những kết quả nghiên cứu quan trọng và có ảnh 
hưởng rộng của Freud là sự thừa nhận rằng, “tội phạm và những kẻ 
buộc phải phạm pháp là bệnh nhân tâm thân nên cân có nhiều sự hiếu 
biết và điều trị hơn là trừng phạt đểbáo thù:” Thái độ giác ngộ trước vấn 
đề này là nền tảng cho tất cả cải cách xã hội tiến bộ và mở ra cánh cửa 
cho sự phục hổi [nhân cách] thay vì trả thù và trừng phạt. 

Có những hệ phương pháp hoặc kỹ xảo phổ biến cụ thể trong 
liệu pháp chữa bệnh tâm thần để điều trị cho những người bị mất cân 
bằng tâm lý. Trước hết, mục đích là làm lộ diện các trạng thái tỉnh thân 
đã bị chôn vùi trong thời gian dài. Bác sĩ tâm thân khuyến khích bệnh 
nhân nói chuyện và thổ lộ những suy nghĩ được ngụy trang cẩn thận 
vốn đã bị che giấu trong thời gian dài kể cả với chính bản thân người 
bệnh. Bác sĩ tâm thần kiềm chế có chủ đích việc bảo người bệnh phải 
làm gì, thay vào đó bác sĩ cố gắng đưa người bệnh tới trạng thái tỉnh 
thức tỉnh thần nơi họ có thể tự thấy những thái độ sai lầm của tâm 
mình. Do đó, bằng cách này, một bác sĩ tâm thần giỏi sẽ cố tiết lộ bí 
mật cho bệnh nhân biết thủ phạm tạo ra bệnh tật trong mọi trường 
hợp không phải ai khác mà chính là người bệnh. Sự vạch trần này 
mang tới một cái nhìn thấu đáo vào bản chất bị che giấu của vấn đề 
cũng như cách thức giải quyết nó ra sao. 

Cách tiếp cận này tương tự với phương pháp “hãy tự mình làm” 
của Đức Phật, nhằm mục đích giúp chúng ta giác ngộ được bản chất 
thật của cuộc sống, của chính bản thân và các vấn đề của chúng ta. 
Bằng cách tuân theo phương pháp này từng bước một, chúng ta sẽ 
tiến tới giác ngộ rằng những vấn đề lớn lao trên thế gian này được gây 


86 - Sao phải lo lắng! 


ra bởi sự vô minh và tham lam của chính chúng ta. Đồng thời, chúng 
ta cũng thực hành cách giảm thiểu các phiển não tỉnh thần và nhổ rễ 
những nguyên nhân sâu xa thuộc các vấn đề của mình; nhờ đó, cho 
phép chúng ta trải nghiệm sự trưởng thành tâm linh và được hoàn 
toàn giải thoát khỏi những đau khổ và hoàn cảnh của thế gian. 


Hướng tới sức khỏe tỉnh thân 

Các cảm xúc và năng lực tinh thần tiêu cực đang trở nên dữ 
đội không được kiểm tra bên trong chúng ta phải được kiểm soát và 
giảm thiểu tới mức có thể quản lý được. Trong hoàn cảnh này, sự thư 
giãn, cả về thể chất và tỉnh thần, là điều cần thiết, không phải là điểu 
xa xỉ. Chúng ta nên giảm thiểu hoặc rút ngắn tất cả hoạt động không 
cần thiết, dậy sớm để có thêm thời gian nấu ăn và trò chuyện với gia 
đình, cũng như tạo thói quen dành thời gian một mình cho một số 
hoạt động hữu ích như đọc sách, suy ngẫm và thư giãn cơ thể hoặc 
tâm trí. 

Tất cả bệnh tật của con người đều do sự thiếu khả năng vượt 
qua những dòng chảy cuộc đời. Không ai có thể vượt biển trên một 
chiếc thuyền buồm bằng cách chống lại gió; thay vào đó, người thủy 
thủ phải lái con thuyền đi theo gió. Mọi dòng đời đều luôn chảy theo 
một hướng. Chúng sẽ không bao giờ thay đổi hướng đi của mình để 
phù hợp với người thủy thủ, cũng giống như mặt trời không bao giờ 
thay đổi hướng của nó. Chúng ta phải điều chỉnh bản thân theo dòng 
đời để thấy hoàn toàn hòa hợp với bản thân và môi trường của mình. 
Pháp hay Luật Vũ trụ được Đức Phật dạy giải thích rõ ràng bản chất 
và sự vận hành của dòng đời này. 

Pháp được Đức Phật dạy là quy luật vĩnh cửu của vũ trụ. Ai 
tuân thủ luật này sẽ sống hạnh phúc trên thế gian trong kiếp này và cả 
kiếp sau. Trách nhiệm của mỗi con người là sử dụng tâm đúng cách. 
Tâm con người nên được hướng tới việc tạo ra một thế giới hòa bình, 
công bằng và chính đáng. Nếu tâm được phép rong chơi tùy hứng, 


Lạm dụng tỉnh thần và sức khỏe tình thần- 87 


nó sẽ trở nên không có kỷ luật, lệch lạc và suy đổi. Hầu hết những đau 
khổ trên thế gian này là do tâm ngang bướng, lệch lạc và suy đổi gây 
ra. Người không có bình an sẽ không thể bình an với những người 
khác. Như Đức Phật nói: “Người nào rơi vào trong xoáy nước sẽ không 
thể giúp người khác thoát ra khỏi xoáy nước đó” 

'1hù hận là một thái độ không lành mạnh làm gia tăng thêm tắm 
tối [vô minh] và ngăn cản sự hiểu biết đúng đắn. Thù hận hạn chế còn 
tình thương rộng mở; thù hận bóp nghẹt còn tình thương mang lại 
tự do. Thù hận mang tới sự ăn năn, hối hận; tình thương mang lại sự 
bình an. Thù hận kích động tâm, tình thương mang lại sự an bình và 
tính lặng. Thù hận gây chia rẽ, tình thương mang lại sự đoàn kết. Thù 
hận gây chai cứng, tình thương làm mềm dịu. Thù hận gây trở ngại, 
tình thương giúp đỡ. Với sự hiểu biết về giá trị của tình thương, con 
người phải xóa đi thù hận. 

Con người cầu nguyện cho hòa bình, nhưng không thể có hòa 
bình trên thế gian chừng nào mâu thuẫn bên trong cá nhân còn chưa 
được giải quyết. Và để thực hiện điều này, chúng ta cần nhanh chóng 
huấn luyện tâm. Bạn có thể hỏi: “Chúng ta có thể làm điều đó như thế 
nào?” Mặc dù đây là một câu hỏi hợp lý, nhưng câu hỏi quan trọng 
hơn là: “Chứng ta có muốn làm điều đó không?” Nếu câu trả lời rõ ràng 
là “Có; kèm với sự cam kết, thì một người có thể phát triển kỹ năng để 
huấn luyện tâm mình. 

Nguyên tắc cơ bản của Tâm là: 

“Bạn thấy điểu øì, bạn cảm nhận điều đó, 

Bạn cảm nhận điều gì, bạn nehf tới điều đó 

Bạn nghĩ tới điều gì, bạn sẽ muốn điều đó, 


Bạn muốn điều 9ì, bạn sẽ làm điều đó.” 


kR) 


CÁCH VƯỢT QUA 
LO LẮNG TRONG 
HIỆN TẠI 


CHƯƠNG 5 
Kiểm soát sự giận dữ 


“Người giận dữ mở miệng ra và nhắm mắt lại. ” 


œ bà giàu có đánh mất danh tiếng của trình như thế nào 
Đây là một câu chuyện cổ từ thời Đức Phật: Một góa 
phụ quý tộc giàu có nổi tiếng trong xã hội thượng lưu về sự thể hiện 
lòng nhân từ của mình. Bà có một người hầu gái trung thành và chăm 
chỉ. Một ngày, do tò mò, cô hầu gái quyết định kiểm tra bà chủ của 
mình xem liệu bản chất bà chủ thực sự có tốt không hay đó chỉ là sự giả 
bộ vì mục đích phô trương trong xã hội thượng lưu may mắn của bà. 
Sáng hôm sau, người hầu gái ngủ đến gần trưa mới dậy và bà chủ 
khiển trách cô vì ngủ dậy muộn. Ngày hôm sau nữa cũng vậy, cô hầu 
gái tiếp tục ngủ dậy muộn. Bà chủ, trong cơn thịnh nộ chửi rủa cô hầu 
gái, đã lấy gậy đánh và làm cô bị thương. Tìn tức về vụ xô xát này đến 
tai những người hàng xóm và bà quả phụ giàu có không chỉ đánh mất 
danh tiếng của mình mà cả người hầu gái trung thành nữa. 
Tương tự trong xã hội hiện đại ngày nay, con người tốt bụng và 
khiêm tốn khi những điều kiện xung quanh tốt đẹp và dễ chịu. Khi 


90 - Sao phải lo lắng! 


các điều kiện thay đổi và trở nên khó chịu, con người sẽ cho thấy bản 
chất thật của mình đồng thời trở nên cáu kỉnh và giận dữ. Hãy nhớ câu 
nói: “Khi người khác tốt đẹp, chúng ta cũng có thể ốt đẹp. Khi những người 
khác xấu xa, chúng ta cũng dễ dàng trổ nên xấu xa” Giận đữ là một cảm 
xúc khó chịu và tiêu cực. lất cả mọi người đều giận dữ theo cách này hay 
cách khác trong cuộc sống hằng ngày của mình. Đó là một cảm xúc tiêu 
cực nằm ngủ im lm bên trong chúng ta, chờ đợi cơ hội để bùng lên và 
nắm quyển kiểm soát đời sống của chúng ta. 

Giận dữ có thể được so sánh với tia sáng lóe lên làm chúng ta không 
nhìn thấy gì trong chốc lát và khiến chúng ta hành động một cách phi lý. 
Cơn giận không kiểm soát có thể gây ra cho chúng ta một sự hủy hoại 
lớn cả về thể chất và cảm xúc. Song, cũng như bất cứ cảm xúc nào khác 
của con người, giận dữ có thể được đặt dưới sự kiểm soát. 


Mỗi nguy hiểm của giận dữ 

Theo tự nhiên, một số sinh vật không thể nhìn thấy vào ban ngày, 
trong khi một số khác lại không nhìn được vào ban đêm. Còn con người 
khi bị điều khiển bởi sự giận đữ và cay đắng cao độ sẽ không thấy được 
điều gì đúng sự thật, dù là ngày hay đêm. Cho nên có câu nói rằng: “Người 
giận dữ mở miệng ra và nhắm trắi lại. Giống như con cá sấu” 

Người ta nói rằng người giận dữ thoát khỏi ảnh hưởng của cơn 
giận khianh ta hoặc cô ta lấy lại được khả năng suy luận. Cũng giống như 
tiền được giữ trong ngân hàng sẽ có lãi, cơn giận dữ trong tâm sẽ trả lại 
cho bạn sự cay đắng. 

Chúng ta chiến đấu với ai hoặc với điều øì khi giận dữ? Chúng ta 
chiến đấu với bản thân và như vậy, trở thành kẻ thù tổi tệ nhất của chính 
mình. Chúng ta phải cố gắng loại bỏ hoàn toàn kẻ thù tiểm tàng nguy 
hiểm này trong tâm bằng một sự hiểu biết đúng đắn về hoàn cảnh. 

Cơn giận phát triển mạnh hơn khi được tiếp nhiên liệu bởi cảm 
xúc, đặc biệt khi có lòng ham muốn đứng sau cảm xúc đó. Vào thời 
điểm giận dữ cao độ, người đó không còn là con người nữa: anh ta 


Kiểm soát sự giận đữ- 91 


hoặc cô ta trở thành một sinh vật nguy hiểm có khả năng hủy hoại 
không chỉ người khác mà còn cả chính mình. Giận dữ có thể tiêu diệt 
danh tiếng, công việc, bạn bè, người thân yêu, sự bình an trong tâm, 
sức khỏe và ngay cả bản thân người đang giận dữ. 

Đức Phật có thuyết về tình trạng bất hạnh của người giận dữ và 
nói rằng khi con người giận dữ, có bảy điều xảy ra với họ sẽ giúp ích 
cho kẻ thù và khiến kẻ thù vui mừng. Bảy điều đó là gì? 

-_ Họ sẽxấu xí bất kể họ có ăn mặc chỉnh chu và chải chuốt. 

-_ Họ sẽ nằm trong đau đớn, dù cho họ có nằm trên giường 
mềm và tiện nghi. 

- _ Họ sẽ làm những điều gây thiệt hại và đau khổ do hiểu lầm 
xấu là tốt và tốt là xấu, bởi vì hấp tấp và không chịu lắng nghe lý do. 

- Họ sẽ đánh mất tài sản kiếm được một cách khó khăn và 
thậm chí vướng vào vòng lao lý. 

-_ Họ sẽ đánh mất cả danh tiếng và uy tín đã có được nhờ sự 
siêng năng. 

-_ Bạn bè, họ hàng và người thân sẽ xa lánh họ. 

-_ Sau khi chết, họ sẽ tái sinh trong tình trạng sống bất lợi vì 
người bị kiểm soát bởi cơn giận sẽ thực hiện những hành động bất 
thiện thông qua cơ thể, lời nói và tâm [thân, khẩu, ý| mang lại những 
kết quả không tốt. 

Đây chính là những điều bất hạnh mà kẻ thù mong muốn đối 
thủ của mình gặp phải. Nhưng đây cũng chính là những điều bất 
hạnh giáng xuống người giận dữ. Do đó, người giận dữ chính là kẻ 
thù tồi tệ nhất của bản thân. 


Kiểm soát cơn giận 


Có một cách hay để chúng ta kiểm soát cơn giận là hành động 


92 - Sao phải lo lắng! 


như thể những suy nghĩ không mong muốn này không tồn tại trong 
tâm chúng ta. Bằng cách sử dụng năng lực ý chí, chúng ta tập trung 
tâm mình vào các điều thiện và theo đó làm giảm bớt những cảm xúc 
tiêu cực. Con người chúng ta không dễ phản ứng lại một cách thanh 
thản đối với người lăng mạ mình. Mặc dù cơ thể chưa bị hại, song bản 
ngã đã cảm thấy bị bẽ mặt; do đó, làm cho con người cảm thấy như 
bị đánh. Không dễ để đáp trả lại sự lăng mạ bằng sự nhã nhặn và tôn 
trọng. Nhưng bài kiểm tra tính cách chính là việc chúng ta giải quyết 
những tình huống khó khăn gặp phải trong cuộc sống hằng ngày như 
thế nào. Dường như, ngay từ khi còn bé, chúng ta đã thích trả thù vì 
sự thỏa mãn của riêng mình. 
“Nó đánh tôi, mắng lôi. 

Nó thắng tôi, cướp tôi. 

Ai ôm niềm hận ấy, 

Hận thù chẳng thể nguôi” 

Đức Phật - Kinh Pháp Cú, số 3 

Bóng tối không thể xóa đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm 
được điều đó. Cũng như vậy, thù hận không thể xóa đi hận thù, chỉ có 
lòng yêu thương mới làm được điều đó. 


Đức Phật nói: “Một số người như chữ khắc trên đá: họ dễ dàng 
giận đữ và giữ những suy nghĩ tức giận của mình trong một thời 
gian dài. 

Một số người như chữ viết trên cát, họ cũng dễ dàng giận dữ, nhưng 
những suy nehï giận dữ nhanh chóng qua đi. Một số người như chữ viết 
trên nước, họ không duy trì những suy nghĩ đang trôi qua của trình. 
Còn người hoàn hảo nhưi chữ viết trong không khí, họ để cho những 
lời lăng rna và chuyện bàn tán khó chịu trôi qua mà không hề đểý đến. 
Tâm họ luôn thanh tịnh và không bị quấy rây 


Vì vậy, dù cho chúng ta có cảm thấy tức giận trước hành động 
bất công đối với người khác, chúng ta cũng nên kiểm chế cơn giận 


Kiểm soát sự giận đữ- 93 


của mình bởi vì chúng ta không thể có cách cư xử đúng đắn khi tâm 
không an tịnh. Khi giận dữ, chúng ta phải nhận thức về cơn giận của 
bản thân. Lúc này, hãy quan sát cơn giận như một trạng thái tinh thần 
mà không hướng nó tới đối tượng gây ra cơn giận. Chúng ta phải 
huấn luyện bản thân để quan sát và phân tích các cảm xúc của mình 
khi chúng ta giận dữ. Bằng cách thực hành liên tục việc tự phân tích 
tâm trạng của mình, chúng ta sẽ đạt tới sự tự tin lớn hơn trong việc 
có khả năng kiểm soát bản thân và sẽ không hành động ngu ngốc hay 
bất hợp lý. 

Lời khuyên của Đức Phật là: 

“Lành thay kiểm chế hành động, 

lành thay kiểm chếlời nói, 

lành thay kiêm chế trong tâm; 

lành thay kiểm chế mợi thứ. 


Người thánh thiện - người kiểm chế mọi thứ - được thoát khỏi 
đau khổ” 


[Pháp Cú 361 - Bản dịch của Sư Indacanda 
Tốt đẹp thay sự thu thúc ở thân, 

Tốt đẹp thay sự thu thúc ở khẩu, 

Tốt đẹp thay sự thu thúc ở ƒ; 

Tốt đẹp thay sự thu thúc ở tất cả các nơi. 

Vị tỳ khưuu thu thúc ở tất cả các nơi, 

Được thoát khỏi mọi khổ đau.] 


Trên thực tế, không phải tất cả mọi người cùng lựa chọn một chiến 
lược giống nhau để kiểm soát cơn giận của mình. Song có một cách 
hiệu quả là thực hiện biện pháp “trì hoãn thời gia: Thomas Jefferson 


94 - Sao phải lo lắng! 


đã tổng kết ra cách tiếp cận này khi ông nói: “Kữ giận dĩ, hãy đếm đến 
mười trước khi bạn nói; còn niếu tất giận, hãy đếm tới trội trăm.” 

Mộtcông thức để phát triển sự kiểm soátcơn nóng giận của chúng 
ta tốt hơn là hãy tự nhắc thầm những ý niệm sau vài lần mỗi ngày. 


.A? 


“Tôi có thểkiểm soát cơn giận của mình, 

Tôi có thể chinh phục tính dễ cáu kinh, 

Tôi sẽ giữ bình tĩnh và không nổi nóng, 

Tôi sẽ giống nhưi một tảng đá không bị cơn giận cuốn đi, 

Tôi can đảm và tràn đây hy vọng” 

Bằng cách lặp lại có chú tâm [chánh niệm] những lời này, chúng 
ta có thể làm tâm mình mạnh hơn để đạt được sự tự tin và bình tĩnh. 
Khi đối diện với những hành động thiếu suy nghĩ của con người, 
chúng ta cũng có thể giữ trong tâm điều Đức Phật dạy: 

“Nếu mọi người làm điều neu ngốc sai lâm đối với ta, ta sẽ trả lại 
họ sự bảo vệ từ tình thương yêu vô hạn của tình; họ càng đối xử ác độc, 
ta càng đối xử tốt với họ; hương thơm của lòng tốt luôn đến với ta và họ 
sẽ chỉ thu được một danh tiếng xấu.” 


Một người xấu xa trách mắng một người đạo đức giống nhưi 
một người ngtĩa mặt và nhổ lên trời; ước bọt không làm bẩn trời mà 
rơi xuống trở lại và làm bẩn mặt người nhổ. Sự vụ cáo cũng giống nhưi 
một người ném bụi về phía người khác khi ngọn gió đang thối ngược 
chiêu, bụi sẽ rơi vào người đã ném nó đi. Người đạo đức không thểbj tốn 
thương, đau khổ sẽ quay trỏ lại nơi người vụ cáo” 

Lễ đĩ nhiên, để kiểm soát cơn giận chúng ta phải được chuẩn bị. 
Để làm được điều này, chúng ta phải xét đến bốn nỗ lực [sự tinh tấn] 
mà chúng ta đã bàn tới lúc trước, đó là: ngăn cản không cho các suy 
nghĩ tiêu cực sinh khởi, xóa đi những suy nghĩ tiêu cực đã sinh khởi, 
làm cho các suy nghĩ tích cực sinh khởi và duy trì chúng. Điều này 


Kiểm soát sự giận đữ- 95 


đòi hỏi chánh niệm liên tục tới mức chúng ta không bao giờ không 
hay biết [thất niệm] khi giận đữ tấn công, mà còn được huấn luyện để 
phản ứng tích cực ngay lập tức. 


Con lợn lời ẩực thách thức sư tử 


Người khôn ngoan không bao giờ thách thức kẻ ngu ngốc. Có 
một con lợn lòi đực quyết định trở thành vua của khu rừng. Vì vậy, 
nó thức dậy khỏi đống phân nơi đang nằm nghỉ và đi tới gặp sư tử 
- vua của muông thú - để thách đấu. Tất nhiên sư tử chỉ quay mũi đi 
trước con vật hôi hám, phớt lờ nó và bỏ đi mà không buồn đáp trả. 
Câu chuyện này nói lên rằng, khi người khôn ngoan bị thách thức 
bởi những kẻ có tâm trí thấp kém, họ sẽ không lãng phí thời gian của 
mình với những người đó. Một vị Bà la môn có lần đã chửi mắng Đức 
Phật và Đức Phật đã bình tĩnh để cho ông ta tiếp tục làm như vậy tới 
khi kiệt sức. Sau đó Đức Phật hỏi người lăng mạ mình: “Nếu ông frao 
một món quà đến cho người khác và người đó không nhận, tuón quà 
kia sẽ thuộc về ai?” Người Bà la môn trả lời: “Tất nhiên là thuộc về tôi” 
Đức Phật nói: “Cững như vậy, bởi vì tôi không chấp nhận lời mắng chửi 
của ông, nên tị nhiên nó sẽ quay trỏ lại với ông” Chúng ta cũng nên cư 
xử như vậy. 


Vị sự hành thiên trên [với đối tượng là] tiếng hát của cô gái 

Có một câu chuyện khác về một vị sư đang cố gắng hành thiển 
nhưng nỗ lực của ông liên tục bị cản trở bởi tiếng hát lớn của một cô 
gái sống gần đó. Thay vì trở nên giận dữ, vị sư quyết định sử dụng 
tiếng hát làm đối tượng của việc hành thiền. Vì vậy, ông tập trung vào 
âm thanh mà không chú ý đến lời bài hát nên không bị phân tâm. 
Tương tự, khi ai đó buông lời chửi rủa, có một biện pháp là hãy lắng 
nghe âm thanh mà không dính mắc vào ý nghĩa của ngôn từ. Hãy cố 
gắng làm điểu đó! Đó là điều khó khăn nhưng có hiệu quả. 


96 - Sao phải lo lắng! 


Đức Phật cũng đưa ra một vài lời khuyên trong việc kiểm soát 
cơn giận. Khi tuân theo những lời khuyên này, bạn càng thực hành 
nhiều, hiệu quả càng lớn. 

- _ Hãy nhớ lại lời dạy của Đức Phật nói về mối nguy hiểm của 
giận dữ và các vấn đề được gây ra khi nắm giữ những suy nghĩ bất thiện. 

-_ Hãy kể ra một vài đức tính tốt của người mà bạn thù ghét. 
Khi bạn coi những đặc điểm xấu là điểm yếu của con người, bạn hãy 
bắt đầu nghĩ về các đức tính tốt đẹp và những điều hay mà người đó 
đã làm, cơn giận sẽ giảm dân và mở đường cho tình thương. 

- Hãy nhớ đến quyền sở hữu của nghiệp. Tất cả chúng sinh đều 
là người chủ và là người thừa kế đối với nghiệp của mình nên họ sẽ 
hưởng kết quả của những hành động tốt hay xấu của chính họ. Nhờ 
hiểu được quy luật này, bạn sẽ trở nên bớt giận dữ với người khác. 
Thay vì giận dữ, bạn hãy phát triển tâm bị đối với những người khác 
~ những người sẽ phải đối diện với các kết quả của hành động xấu. 

- Hãy nuôi dưỡng những suy nghĩ thương yêu đối với mọi 
chúng sinh. Mong cho hạnh phúc cao thượng đến với những ai phát 
triển tâm thông qua thực hành tình yêu thương, từ bị đối với tất cả. 

- _ Đừng đểcho tâm bạn bị ô nhiễm bởi những suy nghĩ ác độc 
đối với những người đã làm sai hoặc làm tổn thương bạn. Cơn giận 
bạn nắm giữ trong tâm sẽ gây thiệt hại cho bạn nhiều hơn so với người 
khác. Do đó, hãy nuôi dưỡng một cuộc đời vui vẻ và đầy tình thương 
yêu, ngay cả khi phải sống giữa những người thù hận mình. 


Con đường tới Cối Trời 
“Hãy nói sự thật, 
Đừng giận dí, 
Đóng góp cho hạnh phúc của những người khác, 
Đó là con đường tới cõi trời.” 
Đức Phật 


CHƯƠNG 6 
Sự nguy hiếm của tính ích kỷ 


“Tính ích kỷ giết chết nhân cách và sự phát triển tỉnh thần của 
con người” 


húng ta có thể bắt đầu bằng cách tự vấn xem ích kỷ nghĩa 

à øì. Như chúng ta đã bàn luận lúc trước, khi không có khả 
năng thấy mọi vật thực sự như chúng là, chúng ta sẽ thấy bản thân 
mình như một thực thể vĩnh cửu hơn là những tập hợp của các tiến 
trình thuần túy. Do đó, chúng ta nghĩ về bản thân như có một cái tôi. 
Lễ dĩ nhiên, khái niệm này trở nên hữu ích ở mức độ thế tục để tránh 
sự nguy hiểm, nhưng nếu chỉ chú ý tới cái tôi này, chúng ta sẽ mời gọi 
đau khổ đến với bản thân. Các từ khác diễn đạt đính ích kỷ chính là chủ 
nghia cá nhân và tính tự cho mình là trung tâm. 

Một người ích kỷ và tự cho mình là trung tâm chỉ yêu mỗi bản 
thân. Những người như vậy không biết cách thương yêu và tôn trọng 
người khác, họ tranh luận và cãi vã về những điều nhỏ nhặt, còn cuộc 
sống của họ trở thành một hành trình bất tận trong đau khổ. Họ nghi 
ngờ những người khác là đối thủ của mình và ghen tị với mọi thành 


98 - Sao phải lo lắng! 


công cũng như thành quả của những người đó. Họ thèm muốn của 
cải của đối thủ và không thể chịu đựng nổi hạnh phúc của những 
người này. Cuối cùng họ đầu độc những suy nghĩ của chính họ và trở 
nên nguy hiểm đối với xã hội. 

Dù giàu hay nghèo, người ích kỷ bị kiểm soát bởi lòng tham; mà 
một người như vậy không bao giờ biết đủ [tri túc], không bao giờ hài 
lòng với những øì mình có. Mahatama Gandhi đã từng nói: “Thế giới 
này đáp ứng đủ cho nhu câu của tất cả tmợi người, nhưng không bao 
giờ đủ cho lòng tham dù chỉ của một người: Nếu người đó giàu có, 
anh ta hoặc cô ta sẽ lo lắng bảo vệ nhà cửa, đất đai và các tài sản khác 
của mình. Anh ta hoặc cô ta sẽ luôn nghĩ về cách kiếm thêm tiền và 
không sẵn sàng từ bỏ một phần nhỏ tài sản mình đang có, kể cả vì 
một nguyên nhân xứng đáng. Người đó sẽ luôn lo lắng về trộm cắp, 
cướp đoạt hoặc lừa đảo cũng như lo lắng về công việc và nghi ngờ tính 
trung thực của người lao động. Người đó còn lo lắng cả về cái chết và 
việc tài sản của mình sẽ được sử dụng như thế nào. Còn nếu người 
đó nghèo khó, anh ta hoặc cô ta sẽ đau khổ vì không có đủ. Lúc này, 
người đó mãi luôn khao khát được giàu sang và có tài sản. Khi không 
thể có được sự giàu có bằng những cách thức trung thực và làm việc 
chăm chỉ, người đó có thể sử dụng các thủ đoạn phạm pháp hoặc rơi 
Vào sự tuyệt vọng. 

Tính ích kỷ là do quan điểm sai lầm [tà kiến] và sự thất bại trong 
việc lĩnh hội những thực tế của cuộc sống mang lại. Bắt nguồn từ lòng 
tham và niềm tin vào một cái tôi không hề tổn tại [ái dục và vô minh], 
tính ích kỷ trở thành một năng lượng cảm xúc rất tiêu cực. Nếu không 
tiến hành các biện pháp phòng chống và chỉnh sửa để giảm thiểu cảm 
xúc tiêu cực này, tính ích kỷ có thể gây ra đau khổ và bất hạnh không 
kể xiết. Bao nhiêu người trong chúng ta đã từng suy ngẫm sâu sắc về 
câu nói của Thủ tướng Anh - William Gladstone: 

“Tính ích kỷ là tai ương lớn nhất của loài người.” 


Các suy nghĩ là những năng lượng và tính ích kỷ chính là năng 
lượng tiêu cực mạnh mẽ mang đến những kết quả tồi tệ. Điều này phù 


$ự nguy hiểm của tính ích kỷ- 99 


hợp với quy luật đạo đức phổ biến rằng chúng ta gặt hái kết quả từ các 
hành động của mình - những điều bắt nguồn từ những suy nghĩ của 
chúng ta. Đau đớn và khổ sở là kết quả của những suy nghĩ ác độc, 
trong khi hạnh phúc là kết quả của những suy nghĩ thiện lành. 

Chúng ta bị chi phối bởi những suy nghĩ của mình. Một lòng 
thù hận kinh niên hoặc thậm chí những giọt nước mắt oán hận ấp ủ 
trong lòng sẽ tàn phá người nuôi dưỡng chúng. Và cảm giác mạnh mẽ 
của sự oán giận giống như vi rút làm suy yếu sức khỏe đồng thời gây 
ra bệnh tật. Nếu ai đó không may có kẻ thù và cho phép lòng oán hận 
chôn sâu cùng sự thù hận trở thành mãn tính, thì đó là điều tổi tệ nhất 
mà người đó có thể làm với chính mình. Lòng oán hận gây ra nhiều 
thiệt hại [cho người đó] hơn bất cứ kẻ thù nào có thể làm được. 


Nhu cầu nuôi dưỡng tình thương và lòng bỉ trấn [Từ và Bi] 


'Tất cả chúng sinh đều là bạn bè trong đau khổ, tất cả đều phải chịu 
một tình thế khó khăn chung. Trong tâm một người bình thường, có 
rất nhiều ý nghĩ sai lệch, độc ác; nhưng may mắn thay cũng có một 
kho đức hạnh đang chờ được khai phá. Vì vậy, cơ hội của việc phát 
triển đạo đức hay phạm tội ác thực sự tùy thuộc vào chính chúng ta. 
Chúng ta nên vun trồng việc thực hành những cảm xúc thông cảm 
với đau khổ của người khác. Một đời sống hạnh phúc, hài lòng [mãn 
nguyện] chỉ có thể đạt được bằng cách vượt qua tính ích kỷ và phát 
triển lòng tốt, bằng sự hiểu biết và lòng nhân từ. Chúng ta không nên 
kết tội người khác bằng cách nhằm vào những điểm yếu hoặc sai lầm 
của họ trong khi bỏ qua những công việc và bản chất tốt đẹp của họ. 


Chúng ta là một 

Chúng ta là những giọt nước trong cùng một biển. 
Chúng ta là những con sóng trong cùng một đại dương. 
Chúng ta là những cội cây trong cùng một khu vườn. 


100 - Sao phải lo lắng! 


Chúng ta là những chùm quả trên cùng một cội cây. 

Chúng ta là những chiếc lá trên cùng một cành cây. 

Chúng ta là những bông hoa trong cùng một khu vườn. 

Chúng ta là những ngôi sao trên cùng một bầu trời. 

Chúng ta là những tia nắng từ cùng một mặt trời. 

Chúng ta là những ngón tay trên cùng một bàn tay. 

Chúng ta là những thành viên trong cùng một gia đình. 

Toàn bộ thế giới này chỉ là một nhà. 

Cả trái đất chỉ là một quốc gia. 

Đức Phật nói: “Thù oán không thể điệt được oán thù. Chỉ có tình 
thương tới điệt được oán thù. Đó là quy luật muôn đời” Chúa Giê-su 
cũng dạy quy luật tự nhiên này khi nói rằng một người nên làm điều 
tốt đối với những ai thù ghét mình. 

[Thù oán diệt oán thù, 

Đời này không thể có, 

Từ Bi diệt oán thù, 

Ấy là luật ngàn thu. 

Pháp Cú số 5, HT Thích Thiện Châu dịch] 


Làm điều tốt là mang đến cho bản thân tất cả yếu tố tốt đẹp, 
mạnh mẽ theo tự nhiên. Làm điều ác là chào đón những yếu tố tiêu 
cực. Những ai sống trong thù hận sẽ chết trong thù hận, cũng như 
những ai sống bằng gươm sẽ chết bằng gươm. Mỗi suy nghĩ ác độc 
giống như một lưỡi gươm chỉ thẳng vào người đã đưa ra nó. Nhận 
ra sự thật này, con người nên thận trọng không khuyến khích các suy 
nghĩ ác độc và ích kỷ. 

Người ta nói sự thật tỉnh thân chính là điều ác chỉ có thể được 
vượt qua bằng thứ đối lập với nó: sức mạnh tích cực của lòng tốt. Tình 


$ự nguy hiểm của tính ích kỷ- 101 


thương và lòng bi mẫn là những liều thuốc giải độc cho thù hận. Thiện 
chí là liều thuốc giải cho sự giận dữ. Sự có mặt của một năng lượng tích 
cực hàm ý sự vắng mặt của năng lượng tiêu cực đối lập với nó. Bằng 
cách phát triển tình thương, lòng bi mẫn và thiện chí, chúng ta có thể 
biến các suy nghĩ này thành những tài sản quý báu nhất của mình. 
Không có gì ngoài chính chúng ta có thể ảnh hưởng đến chúng 
ta nhiều như những gì đang diễn ra trong tâm chúng ta. Và đó là một 
thực tế được củng cố vì: “Suy nhĩ của ta ra sao, cuộc đời ta như vậy” 


“Tự chiến thắng mình thực sự vĩ đại hơn so với chiến thắng tất cả 
những người khác, đu là trời, thân hay Ma vương, hoặc Phạm thiên, 
không ai có thể chiến thắng một người đã tự thắng mình và sống trong 
tự chủ” 


Kinh Pháp Cú 


103. Dấu tại bãi chiến trường, 

Thắng ngàn ngàn quân địch, 

Tự thắng mình tốt hơn, 

Thật chiến thắng tối thượng. 

104. Tự thắng tốt đẹp hơn, 

Hơn chiến thắng người khác, 

Người khéo điều phục tình, 

Thường sống tự chế ngự. 

105. Dâu Thiên thần, Thát bà, 

Dầu Ma vương Phạm Thiên, 

Không ai chiến thắng nổi, 

Người tự thắng như vậy. 
[Kinh Pháp Cú, Dhammapada, 103, 101, 105 
Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 


CHƯƠNG 7 


Cách vượt qua sự chen fỊ 


“Tính ích kỷ là nguyên nhân của sự ghen tị, trong đó sự ghen 
tj lại nuôi dưỡng tính ích kỷ” 


_ cái đuôi và cái đầu của một con rắn tranh luận với 
au xem cái nào nên là người dẫn đầu. Cái đuôi nói với 
cái đầu: “Anh luôn luôn dẫn đầu, như vậy không công bằng. Anh phải 
để cho tôi chỉ huy vài lân.” Cái đầu trả lời: “Điều đó không thể được bởi 
vì quy luật tự nhiên của chúng ta là tôi nên đứng đâu. Tôi không thể 
đổi chỗ cho anh.” 


Cuộc tranh luận tiếp diễn trong vài ngày cho đến một hôm, vì 
giận dữ, cái đuôi tự mình chạy nhanh đến một cái cây. Cái đầu không 
thể cản lại và quyết định để cho cái đuôi làm theo ý mình. Thật không 
may, cái đuôi không thể nhìn thấy nơi mình sẽ tới nên con rắn rơi 
xuống một hầm lửa và bị chết. 

Có một số người không bao giờ hài lòng với tài sản của mình 
và ghen tị với những ai có nhiều hơn họ. Những suy nghĩ ghen tị này 
ngăn cản họ hưởng thụ những điều mình đang có. Cho dù họ đã làm 


Cách vượt qua sự ghen tị- 103 


rất tốt trong mắt của mọi người, họ vẫn không hài lòng và dằn vặt với 
sự thật rằng một số người khác đã làm tốt hơn mình. Vì vậy, sẽ ích lợi 
cho những người này khi chuyển những suy nghĩ của họ hướng vào 
trong và nhắc họ nên biết ơn về những øì đang có thay vì nuôi dưỡng 
những suy nghĩ ghen tị. 


Nguyên nhân của chen tị 

Nguyên nhân cơ bản của ghen tị là tính ích kỷ. Khi con người trở 
nên coi mình là trung tâm, họ chỉ sống cho bản thân và coi tất cả những 
người khác như các đối thủ tiểm năng. Những người như vậy đố ky với 
thành công của những người khác. Họ thèm muốn tài sản của những 
người khác. Họ không thể chịu đựng nổi hạnh phúc ở những người 
khác. Họ ghen tị với các thành tựu của những người khác. Suy cho 
cùng, họ trở nên hoàn toàn trở nên khó gần và nguy hiểm, mà điều 
này gây nên các vấn để. 


Nhiêu vấn đêhơn đến từ những người giống như bản thân mình. 
Con người tin rằng có nhiều vấn đề đến với họ từ những người cùng 
nhóm hay giống với họ hơn là từ những người khác. Chuyện kể có một 
chú chó thực hiện chuyến đi tham quan đất nước. Một vài ngày sau, chú 
chó trở về và bạn bè chú hỏi thăm xem chú có gặp vấn đề gì trong chuyến 
đi không. Chú chó nói rằng đã gặp gỡ nhiều người và loài vật trên đường 
đi. Họ đã không gây bất cứ trở ngại nào và cho phép chú đi theo cách 
riêng của chú. Nhưng chú chó cho biết: “Vấn để duy nhất mà tôi gặp phải 
là từ giống loài của chúng ta. Chúng không để cho tôi yên. Chúng sủa tôi, 
săn đuổi tôi và cố cắn tôi” 

Cũng như vậy, khi một người trở nên thành công, những người 
không biếtanh ta sẽ để cho anh ta yên. Song rủi thay nếuanhta phải chịu 
đựng một vài người bạn và người thân - những người cảm thấy ghen tị 
với thành công của anh ta. Họ dựng chuyện nói xấu và thậm chí, gây ra 


104 - Sao phải lo lắng! 


những phiền phức cho anh ta. Trong trường hợp như vậy, anh ta nên cố 
gắng thực hành sự nhẫn nại. Sẽ có ích cho anh ta khi nhớ rằng, giao thiệp 
với những người lạ dễ dàng hơn với những người cùng nhóm. 

Tính ích kỷ là do quan điểm sai lầm [tà kiến] và thất bại trong việc 
nhận thức sự thật của cuộc sống. Đây là một cảm xúc hết sức phá hoại 
dựa trên lòng tham và gây ra những đau khổ cùng bất hạnh không kể 
xiết. Vì vậy, chúng ta nên tiến hành các phương pháp ngăn chặn và 
điều chỉnh để kiểm soát những cảm xúc tiêu cực này. 

Những suy nghĩ là những năng lượng để điều tốt dựa vào và thu 
hút được điều tốt. Hoa trái chúng ta thu hoạch có liên hệ với những 
suy nghĩ chúng ta đã gieo. Đau khổ và hạnh phúc của chúng ta là 
các kết quả trực tiếp từ những suy nghĩ tốt đẹp hay ác độc của chính 
chúng ta trên nền tảng của luật hấp dẫn - quy luật hoạt động phổ 
biến trên mọi kế hoạch hành động. Nếu ai đó không may có kẻ thù, 
thì điều tồi tệ nhất người đó có thể làm cho chính mình, không phải 
cho kẻ thù, là để cho sự oán giận lớn mạnh và cho phép lòng căm thù 
trở thành mãn tính. 

Tất cả chúng ta là bạn bè của nhau trong đau khổ và tuân theo 
một quy luật chung. Sự lựa chọn để phát triển đức hạnh hay tuân 
theo cái ác là quyền của chúng ta. Do đó, nếu chúng ta không thể chịu 
nổi việc nhìn hoặc nghe về thành công của những người khác, chúng 
ta cần xem lại quan điểm của mình. 


Sự hay biết của tâm 

Bằng cách hồi tưởng lại và tìm hiểu kỹ những suy nghĩ tiêu cực 
của mình, con người sẽ nhận ra rằng không ai khác ngoài anh ta hoặc 
cô ta có năng lực hay phương tiện để đảo lộn sự bình an nội tại và sự 
quân bình của tâm. Bằng cách so sánh bản thân với những người 
khác, con người tự tạo ra đau khổ cho riêng mình khi nghĩ rằng 
mình có ít hơn hoặc người khác có nhiều thành công hơn. Rõ ràng 


Cách vượt qua sự ghen tị- 105 


không thu được ích lợi gì bằng cách ghen tị - điều vốn dĩ là nguyên 
nhân của quá nhiều sự phân biệt đối xử trên thế giới này. 

Chúng ta nên nhận thấy rằng những cảm xúc tiêu cực như 
ghen tị, giận dữ và ý định xấu xa bóp nghẹt sự phát triển của tâm. 
Bằng mọi giá, chúng ta phải tìm cách giải phóng bản thân thoát khỏi 
những ảnh hưởng ác độc như vậy. Ghen tị sẽ không mang chúng ta 
tới nơi mình mơ ước, thay vào đó sẽ dẫn chúng ta lún sâu vào con 
đường tối tăm của sự thù hẳn, náo động và đau khổ tinh thần cũng 
như thể chất quá mức. 


Chúng ta phải cảnh giác với những suy nghĩ bất thiện. Bất cứ 
khi nào một suy nghĩ tiêu cực sinh khởi trong tâm, chúng ta phải cố 
gắng thay thế nó bằng một suy nghĩ tích cực. Điều này đòi hỏi chúng 
ta phải hay biết về điều đang sinh ra và diệt đi trong tâm. Nhờ quá 
trình từ tốn của sự tự hay biết này, chúng ta sẽ có khả năng kiểm tra 
và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước khi chúng có thể biến chúng 
ta thành nô lệ. 


Giải quyết lòng shen tị 


Khi biết được mối nguy hiểm của ghen tị, chúng ta có thể dành 
thời gian và năng lượng của mình cho công việc có ích là nuôi dưỡng 
các suy nghĩ thiện của lòng tốt và sự cảm thông. Chúng ta nên nghĩ 
rằng mình không mất mát gì khi những người khác tiến bộ. Chúng 
ta nên nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, xóa bỏ lòng tham lam coi mình là 
trung tâm và phát triển niềm vui đồng cảm [tùy hỷ] trước hạnh phúc 
của những người khác. Một người thấm đượm những tư tưởng tốt 
đẹp như vậy là nguồn phước cho bản thân anh ta và cho cả thế giới 
này. Sự thực hành các cảm xúc thông cảm với những đau khổ của 
người khác nên được khuyến khích và cùng lúc đó nên xóa bỏ các tư 
tưởng ích kỷ. Một cuộc đời hạnh phúc và mãn nguyện chỉ đạt được 
khi con người vượt qua sự ích kỷ và phát triển sự hiểu biết cùng lòng 
nhân ái đầy thiện chí. 


106 - Sao phải lo lắng! 


Đức Phật khuyến khích các đệ tử của ngài phát triển niềm vui 
thông cảm và tôn trọng [tùy hỷ] khi những người khác hạnh phúc. 
Đây là một liều thuốc hiệu quả đối với lòng ghen tị. Họ chọn thái độ 
chào mừng bằng cách hoan hỉ khi những người khác thành công và 
thịnh vượng. Điều này có thể không khó làm khi những người thương 
yêu của chúng ta thành công và thịnh vượng, nhưng sẽ khó khăn khi 
đó là những đối thủ của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nghĩ rằng: 
“Chúng ta có không muốn thành công và thịnh vượng không? Chúng ta 
có không muốn được sống hạnh phúc không? Giống như chúng ta muốn 
những điêu dễ chịu cho bản thân, người khác cũng muốn được may mắn 
với thành công, thịnh vượng và hạnh phúc?” Việc duy trì một thái độ 
tinh thần như vậy có thể giải thoát con người khỏi nhiều đau khổ cũng 
như không bị rơi vào sự tàn phá, nhất là khi những hành động hiểm 
độc và ý định xấu xa được phát triển từ những suy nghĩ ghen tị. Điều 
này cũng ngăn chặn một người khỏi việc cản trở người khác tiến bộ. 

Mặt khác, khi chúng ta thành công và trở thành đối tượng của sự 
đố ky, chúng ta phải nhẫn nại đối với những người ghen tị với thành 
công của chúng ta. Đôi khi họ có phản ứng như vậy bởi vì chúng ta 
đã không hành xử bằng sự khiêm tốn. Chúng ta phải cân nhắc bằng 
cách không khoe khoang sự thành công của mình trước những người 
kém thành công hơn. Trong suốt giai đoạn thành công, chúng ta phải 
nhìn lại những thất bại trong quá khứ của mình để có thể hiểu thấu 
hơn cảm giác của những người đã làm kém hơn. 

Khi những người khác chống lại chúng ta vì lòng ghen tị, chúng 
ta phải bảo vệ bản thân tránh khỏi sự oán giận [không oán giận những 
người chống đối đó]. Chúng ta phải nhắc nhở bản thân rằng, chúng 
ta cũng như những người khác là chủ nhân của nghiệp của mình. 
Chúng ta nên suy nghĩ rằng: “Giờ đây đâu là ý nghĩa của cơn giận của 
mình? Giận dữ sẽ không giải quyết được vấn đề, chúng chỉ làm cho tình 
hình thêm tôi tệ. Giận đữ chỉ tạo ra nghiệp xấu sẽ dẫn tới ẵau khổ và suy 
sụp cho riêng mình. Nếu đáp trả bằng sự oán giận, mình sẽ chỉ tự làm hại 
bản thân như một người nhặt than hông lên tay để ném vào người khác” 


Cách vượt qua sự ghen tị- 107 


Có một câu chuyện diễn tả rõ ràng cách một vị thầy đã khuất phục 
một kẻ thù ghen tị mà không cần giận dữ. 


Thây có thểlàm cho tôi tuân lệnh thầy không? 

Ngày trước, có một vị Thầy mà các buổi giảng Pháp của ông thu 
hút rộng rãi nhiều người thuộc tất cả các tầng lớp đến tham dự. Ông 
không bao giờ sử dụng những giải thích kinh viện mà giải thích bằng 
lời lẽ từ chính trái tim mình cho mọi người nghe. Một hôm, một tu sĩ 
từ một tôn giáo khác đến tham dự buổi nói chuyện của ông. Ông ta 
giận dữ bởi vì vị Thầy có thể lôi cuốn được một lượng lớn thính giả, 
trong đó có cả một số đệ tử của chính ông ta. Vì vậy vị tu sĩ vị kỷ này 
quyết định tranh luận với vị Thầy. Ông nói to: “Ihưa thẩy, hấy chờ 
một phút. Những người khác có thể lắng nghe thây và tuân theo những 
øì thây nói, nhưng một người như tôi không hề kính trọng thây Làm 
sao thây có thể khiến cho tôi tuân lệnh thây được?” 

“Hãy đến bên tôi và tôi sẽ cho anh thấy” - vị Thầy trả lời. Vị tu 
sĩ kia chen lên qua đám đông và đứng hiên ngang trước vị Thây. Vị 
Thầy mỉm cười: “Hãy đứng bên cạnh tôi” Vị tu sĩ tuân theo. “Không, 
tôi nghĩ tốt hơn anh nên đứng bên phải tôi” - vị Thầy nói - “như vậy 
chúng ta có thể nói chuyện tốt hơn”. VỊ tu sĩ bước sang bên phải một 
cách kiêu ngạo. VỊ Thầy nói: “Anh thấy không. Anh đang tuân theo lời 
tôi. Tồi nghĩ anh là một người rất dễ bảo. Giờ hãy ngồi xuống và lắng 
nIehe đi.” 


CHƯƠNG 8 
Đối điện với kẻ thù 
và sự chỉ trích 


“Thưa ngài, hãy bảo vệ tôi khỏi bạn bè. Còn tôi biết cách 
bảo vệ mình trước kẻ thù” 


Vôn - te 


R/ ít người có thể nói rằng họ không có kẻ thù. Thậm chí 
ác vị thầy tôn giáo vĩ đại - những người đã quên mình 
phục vụ nhân loại như Đức Phật, Krishna, Chúa Giê-su và Đức 
Mohammed, những triết gia vĩ đại như Socrates, những nhà cải 
cách xã hội như Abraham Lincoln và cha đẻ của phong trào đấu 
tranh bất bạo động Mahatma Gandhi, tất cả đều có kẻ thù và những 
người chống đối. Những vị thầy và nhà lãnh đạo vĩ đại đã nhẫn 
nại chịu đựng sự sỉ nhục và chỉ trích từ các kẻ thù mà không xa rời 
những nguyên tắc thánh thiện của mình. Một số thậm chí còn phải 


Đối điện với kẻ thù và sự chỉ trích- 109 


đối mặt với cái chết bất đắc kỳ tử vì mục đích của những nguyên tắc 
đó - điều được họ coi trọng hơn hết thảy các thứ khác. 

Có một điều hết sức bình thường, đó là khi làm việc vì lợi ích 
của những người khác, con người cũng phải liên hệ với cả những 
người có các ý định xấu. Dường như giữa cái thiện và cái ác luôn có 
sự mâu thuẫn không ngừng sinh khởi tự nhiên. Khi một người nỗ 
lực để làm điều tốt, có một số người thích bắt lỗi hơn là tán dương 
người đó. Anh ta hoặc cô ta bị chỉ trích về những gì nên hoặc không 
nên làm. Trong Kinh, khi Athula phàn nàn rằng ông thấy không 
thỏa mãn với việc thuyết pháp của những người đệ tử khác cũng 
như cách họ cố gắng trả lời những câu hỏi của ông, Đức Phật nói: 
“Con người đổ lỗi cho những người khác vì sự im lặng của những 
người đó. Họ cũng đỗ lỗi cho những người nói nhiều hoặc nói có tiết 
chế. Do đó, không một ai trên thế giới này không bị chê bai.” 

|227. Athula nên biết, 

Xưa vậy, nay cũng vậy, 

Ngồi im, bị người chê, 

Nói nhiều, bj người chê, 

Nói vừa phải, bị chê. 

Làm người không bị chê, 

Thật khó tìm ở đời. 

228. Xưa, vị lai và aJ, 

Đâu có sự kiện này, 

Người hoàn toàn bị chê, 

Người trọn vẹn được khen. 

Kinh Pháp Cú, số 227,228, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 


110 - Sao phải lo lắng! 


Khi cần thiết, con người phải sẵn sàng chấp nhận lời khiển 
trách ở mức độ chấp nhận được, ngay cả khi những lý lẽ đó không 
có cơ sở. Abraham Lincoln có một cách rất đúng mực và thực tiễn 
để giải quyết sự chỉ trích. Ông bảo: “Nếu tôi cứ thử đọc, ít trả lời các 
bài chỉ trích tình hơn thì cửa hàng này cũng có thể bị đóng cửa vì bất 
kỳ hoạt động kinh doanh nào khác. Vậy nên tôi làm tốt nhất những 
øì mình biết, cách tốt nhất có thể và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho 
đến cùng. Nếu cuối cùng tôi ẫúng, những sự chỉ trích tôi sẽ không có ý 
nelfa gì hết. Còn nếu cuối cùng tôi sai, dẫu mười thiên thân có đang nói 
rằng tôi đúng cũng không khác đi được” 


Tấm gương tâm trí 


Tư tưởng hoặc niềm tin của một người định hình cho cuộc 
đời, trải nghiệm và hoàn cảnh của người đó. Giống như những 
tấm gương, tất cả mọi người trở nên giống những hình ảnh tỉnh 
thần được phản chiếu của chính mình. Mọi người thấy được sự 
phản chiếu về tính cách và những suy nghĩ nội tại của bản thân. 
Chừng nào con người chưa nhận thấy rằng những tính cách của 
họ là hậu quả của những suy nghĩ và niềm tin của chính họ, chừng 
đó họ vẫn còn là nạn nhân của những hoàn cảnh đó. Nhưng một 
khi nhận ra được chân lý vĩ đại này, họ sẽ bắt đầu hành trình giải 
thoát bản thân khỏi nọc độc của những ý định xấu xa. 


Sự xấu xa mà một người thấy được ở những người khác 
chính là sự phản chiếu trực tiếp bản chất riêng của đúng người đó. 
Do đó, con người không nên hành xử vội vàng và đưa ra hình ảnh 
nội tại về sự bất thiện cũng như căm thù các chúng sinh không 
may mắn và vô tội khác. Chúng ta hãy kiên nhẫn và đừng chỉ trích 
những người khác một cách quá dễ dàng. Chúng ta nên nhìn mọi 
thứ từ viễn cảnh rộng lớn hơn bằng cách đặt mình vào vị trí của 
người khác. Hãy cố gắng hiểu hoàn cảnh đã làm phát sinh hành 
động. Việc chấp nhận viễn cảnh như vậy có thể cho phép chúng 
ta hướng tới một đời sống thánh thiện, không can thiệp vào việc 


Đối điện với kẻ thù và sự chỉ trích- 111 


của người khác và đảm bảo sự bình an của họ. Chúng ta hãy nhớ 
trong tâm lời khuyên của Đức Phật: “Người hay quan sát lỗi lầm 
của những người khác luôn luôn cáu kỉnh và gia tăng phiến não của 
mình. Người đó cách xa sự diệt trừ phiển não.” 


LA¡ thấy lỗi của người, 

Thường sanh lòng chỉ trích, 

Người ấy lậu hoặc tăng, 

Rất xa lậu hoặc diệt. 

Kinh Pháp Cú, số 253, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 

Nhà hoạt động xã hội người Mỹ, Bolton Hall đã viết những câu sau: 
“Tôi nhìn vào anh tôi với chiếc kính hiến vi của sự chỉ trích, 

Và lôi nói: Anh mới thật lỗ mrãng làm sao!” 

Tôi lại nhìn vào anh qua chiếc kính viễn vọng của sự khinh bị, 

Rồi tôi nói: “Anh rrới thật ti tiện làm sao!” 

Sau đó tôi nhìn vào tấm gương của sự thật, 


Tôi thốt lên: Anh mình thật đáng yêu làm sao!” 


Tìm lỗi ở những người khác 

Thật dễ thấy lỗi của những người khác và thật khó thấy lỗi của 
chính mình. Đức Phật nói: “Cơn người tìm lỗi của những người khác 
như tìm trấu trong gạo, nhưng giấu lỗi của bản thân như người bắn 
chim gian dối ẩn tình. Cơn người không nên để ý lỗi lâm của những 
người khác, bất kể họ làm hoặc không làm gì, mà nên liên tục theo dõi 
phận sự và sự chếnh mảng của chính mình” 

|J252. Dễ thay thấy lỗi người, 

Lỗi mình thấy tới khó, 

Lỗi người ta phanh tìm, 


112 - Sao phải lo lắng! 


Như tìm trẫu trong gạo. 

Còn lỗi mình, che đậu 

Như kẻ gian giấu bài. 

50. Không nên nhìn lỗi người, 

Người làm hay không làm, 

Nên nhìn tự chính mình, 

Có làm hay không làm. 

Kinh Pháp Cú, số 252, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ] 

Việc phi nhớ những lời khuyên quý báu này trong tâm có thể giúp 
chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của chính mình và kìm hãm các khuynh 
hướng tinh thần tiêu cực. Chúng ta hãy trở nên tích cực. Nếu một người 
có thói quen tìm lỗi trong tâm, người đó sẽ thấy ngay cả hoa hồng cũng 
còn có gai. Nhưng tại sao ta lại chăm chú vào điểm thiếu sót đó trong khi 
có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa hồng? Mọi người trên thế gian này 
đều có lỗi lầm. Và thật hữu ích khi nhớ rằng không có ai là hoàn toàn 
xấu xa hay độc ác. 

Lần sau, trước khi bắt đầu tìm lỗi của những người khác, chúng ta 
hãy nhớ tới những dòng thơ sau của nhà văn người Scotland - Robert 
Louis Stevenson: 


“Có quá nhiều điều tốt trong điều tôi tệ nhất của chúng ta, 
Cững có quá nhiều điều xấu trong điểu tốt đẹp nhất của chúng ta, 
Có nghĩa rằng sẽ không là nhiệm vụ của bất kỳ ai trong chúng ta, 
Đi tìm kiếm lỗi lâm ở những người còn lại” 


Làm gì khi bị chỉ trích 
Khi ai đó giận dữ với bạn, hãy cố tìm ra nguyên nhân của vấn đề. 
Điều đó có thể xảy ra do một số việc bạn đã làm. Nếu bạn đã mắc lỗi, 


Đối điện với kẻ thù và sự chỉ trích- 113 


hãy thừa nhận nó và xin lỗi về hành động sai lầm của mình. Nếu là do 
hiểu lầm, hãy nói chuyện thật lòng với người đó và sẵn lòng giải quyết 
những khác biệt này. Nói một cách khác, nếu cơn giận sinh khởi bởi 
lòng ghen tị hoặc những vấn đề cảm xúc của đối phương, bạn không 
nên đáp trả lại giận đữ bằng giận dữ, mặc dù đó là một xu hướng tự 
nhiên. Chiến tranh không chấm dứt được chiến tranh. Chúng chỉ làm 
sinh khởi thêm sự oán thù. C mức độ tốt nhất, chiến tranh cũng kết 
thúc trong một thỏa thuận không công bằng. Đức Phật nói: “Người 
chiến thắng sẽ có thêm oán thù, còn người thất bại sống trong đau khổ 
Chỉ có người từ bỏ cả chiến thắng và thất bại mới hạnh phúc và bình an.” 

['Chiến thắng sinh thu oán, 

Thất bại chịu khổ đau. 

Sống tịch tịnh an lạc, 

Bồ sau mọi thắng bại” 

Kinh Pháp Cú, số 201, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch)] 

Vậy nên, hãy vượt qua sự giận đữ bằng tình thương yêu (tâm Từ). 
Điều này thật không dễ thực hiện khi nó ngụ ý một mức độ nào đó 
của sự tự chủ để chiến thắng cơn giận của chính bạn vì mục đích hạnh 
phúc và bình an. Đức Phật nói: “Dù znột người có chiến thắng cả ngàn 
quân địch ở chiến trường đến ngàn lần, thì người chiến thắng bản thân 
còn vĩ đại hơn tất thảy những người chiến thắng” 

[Dù ở rơi chiến trường, 

Thắng ngàn ngàn quân địch, 

Chẳng bằng tự thắng mình, 

Thật chiến thắng tối thượng” 

Kinh Pháp Cú, số 103, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 


Cho nên bạn hãy mỉm cười và thật chân thành. Khi bạn mỉm 
cười và bày tỏ những suy nghĩ nhân từ của lòng tốt và tình yêu thương 
trước kẻ thù, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lúc đó, khuôn mặt và vẻ ngoài 


114 - Sao phải lo lắng! 


rạng rỡ của bạn tạo ra những làn sóng tinh thần tích cực có thể phá 
vỡ bức tường tỉnh thần lạnh lẽo ngăn cách giữa hai bên. Và chỉ tình 
yêu thương mới có sức mạnh ảnh hưởng cũng như thay đổi các suy 
nghĩ tiêu cực thành tích cực; còn lòng hận thù sẽ chỉ chiến thắng 
trong việc làm chai cứng thái độ đối lập. 
ˆAnh ấy vẽ một vòng tròn loại tôi ra ngoài 

Người dị giáo, người phiến loạn, thứ đáng miệt thị. 

Nhưng tình yêu thương và tôi đã có cách chiến thắng: 

Chúng tôi vẽ một vòng tròn chứa cả anh ấy vào trong 

Edwin Markham 

Người khôn ngoan không loại bỏ kẻ thù của mình bằng cách 
trả cái ác lại cho cái ác bởi vì như vậy sẽ tạo ra nhiều kẻ thù hơn. Cách 
thức đúng đắn là vượt qua kẻ thù của bạn bằng cách mở rộng thiện 
chí và hiểu biết của bạn đến với họ. Hãy nhận ra nhu cầu của họ cùng 
lý do tại sao họ tấn công bạn. Sau đó, thay vì chỉ trích, hãy nói về điều 
tốt của họ. Rõ ràng đây không phải là điều hầu hết mọi người vẫn làm, 
nhưng nó lại luôn hiệu quả. Chính nhà văn Oscar Wilde đã từng nói: 
“Hãy luôn tha thứ cho kẻ thù của bạn. Không øì làm cho họ bực mình 
bằng điều đó” Kinh nghiệm của những người áp dụng cách thức này 
cho thấy đây là phương pháp thực tiễn, hiệu quả nhất để biến một kẻ 
thù thành một người bạn. Và đây cũng là phương pháp của Đức Phật. 

Đức Phật dạy rằng một người nên chiến thắng sự giận dữ bằng 
lòng yêu thương, tính độc ác bằng thiện tâm, tính ích kỷ bằng lòng vị 
tha và sự nói dối bằng sự chân thật. 

[Lấy không giận thắng giận, 

Lấy thiện thắng không thiện, 

Lấy thí thắng xan tham, 

Lấy chơn thắng hư ngụy 

Kinh Pháp Cú, số 223, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 


Đối điện với kẻ thù và sự chỉ trích- 115 


Vậy nên, trước khi chúng ta giận dữ với ai mà chúng ta coi họ 
như kẻ thù, hãy nghĩ tới hai điều: Thứ nhất, con người đau khổ từ 
những hận thù họ mang trong tâm nhiều hơn là từ những gì kẻ thù 
gây ra cho họ. Nếu bạn mong muốn giũ bỏ kẻ thù lớn nhất của mình, 
bạn hãy từ bỏ sự giận dữ của chính mình. 

Thứ hai, chúng ta không chỉ học hỏi từ những bạn bè tốt, mà còn 
từ chính những kẻ thù của mình. Chúng ta phải trao cho họ lợi ích 
của sự nghi ngờ, vì họ có thể đúng và nếu không chú ý tới những øì họ 
nói (thay vì giận dữ với cách họ nói), chúng ta có thể mất đi cơ hội học 
hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Đôi khi, sự tiết lộ này có thể là điểu 
gì đó quan trọng, nhưng vì thân thiết nên bạn bè có thể ngần ngại chỉ 
ra cho chúng ta biết những nhược điểm. Nếu chúng ta giữ một tâm 
hồn cởi mở, không đưa ra các kết luận vội vàng, chúng ta có thể học 
hỏi được nhiều từ những kẻ thù của mình. 


Đừng sợ bị chỉ trích 


Vị ngọt có thể gây ra bệnh tật. Những lời khen ngợi vốn ngọt 
ngào, nhưng nếu quá nhiều, chúng có thể khiến mọi người mắc bệnh. 
Sự chỉ trích có thể như một viên thuốc đắng hoặc một mũi tiêm đau 
đớn: Nó chắc chắn không dễ chịu nhưng có thể tốt cho chúng ta. 


Vậy nên, chúng ta đừng sợ những lời chỉ trích chân thành. Hãy 
nhớ rằng không ai có thể thật sự thoát khỏi điều đó, kể cả những người 
vĩ đại. Sự chỉ trích trở nên vô ích bởi vì nó đặt con người vào thế phòng 
thủ và thường kích động thái độ tự vệ. Sự chỉ trích là nguy hiểm bởi 
vì nó làm tổn thương niềm kiêu hãnh quý giá, làm giảm nhận thức về 
tầm quan trọng và làm khuấy động sự oán giận. Nhưng chỉ trích có 
một khía cạnh tích cực - tính chất xây dựng. Chúng ta nên lắng nghe 
sự chỉ trích, nhất là khi nó mang tính chất xây dựng, đồng thời chào 
đón cơ hội tự hoàn thiện bản thân. Chúng ta nên kiểm chế bản ngã 
của mình và đừng giận dữ với người chỉ trích. Chúng ta không được 
nhanh chóng dán nhãn kẻ thù lên những người không chia sẻ quan 
điểm của chúng ta. Không phải tất cả những người chỉ trích chúng ta 


116 - Sao phải lo lắng! 


đều là kẻ thù của chúng ta. Do đó, chúng ta hãy có một thái độ tích cực 
và chăm chú lắng nghe thông điệp của sự chỉ trích. Nó có cơ sở không 
và chúng ta có thểhọc hỏi điều gì từ đó không? Chúng ta có thể khám 
phá ra điểm yếu trong bản thân mình, những điều trước đây chúng ta 
đã không thể nhận thấy. 

Nói một cách khác, chúng ta có thể tình cờ gặp gỡ một vài người 
không thể sửa đổi được - những người không bị ảnh hưởng bởi thiện 
chí của chúng ta. Chúng ta có thể cố gắng sử dụng các biện pháp hòa 
bình và lẽ phải với họ, nhưng không có kết quả gì. Trong trường hợp 
này, cách tốt nhất là lờ họ đi và hãy để họ đi theo con đường riêng của 
mình. Thậm chí sau đó, chúng ta không nên giận dữ hay trả thù họ. 
Bởi vì, nếu làm vậy, chúng ta sẽ rơi vào cùng một vũng bùn mà họ 
đang đắm mình trong đó. Dính vào trong đám bùn đó sẽ làm chúng 
ta không tốt đẹp gì hơn kẻ thù của mình. Chúng ta tự làm ô nhiễm 
bản thân trong quá trình đó. Đa phần mọi người hay xen vào những 
việc không cần thiết bằng cách làm một vài điều hiểm độc hoặc đưa 
ra những nhận xét không đúng chỗ. Kết quả của thái độ tiêu cực này 
là chính họ dính vào rắc rối. 

Song đồng thời chúng ta cũng không nên quá chỉ trích hoặc tò 
mò về việc của người khác và đừng chõ mũi vào những chỗ mình 
không được mong đợi. Có một câu chuyện dân gian châu Âu minh 
họa cho ý nghĩa này. 


Quan tâm đến công việc của mình. 


Có lần một vài người tiểu phu đang cưa một thân cây bị đổ. Họ 
bắt đầu bằng cách cưa giữa thân cây. Để cho công việc được dễ dàng 
hơn, họ chèn một cái nêm vào giữa hai phần thân cây khi bắt đầu 
làm. Đến gần trưa, những người tiểu phu quyết định nghỉ giải lao, để 
lại thân cây đang cưa với cái nêm ở trong. Lúc sau, có một con khỉ đi 
ngang qua. Con khỉ tự hỏi tại sao lại có cái nêm ở đó. Vì vậy con khỉ 
ngồi xuống cạnh thân cây, với cái đuôi (và những bộ phận khác) thò 
vào trong thân cây đang bị cưa. Con khỉ giật mạnh và lôi được cái nêm 


Đối điện với kẻ thù và sự chỉ trích- 117 


ra, nhưng chính vì thế mà hai phần của thân cây đã sập vào nhau, đè 
nát cái đuôi cũng như các bộ phận khác của con khỉ và giết chết nó. 
Bài học từ câu chuyện này là chúng ta không nên can thiệp vào những 
việc không phải của mình, vì chúng ta có thể tự làm hại mình. Đôi khi 
cứ để mọi thứ tự diễn ra là điều khôn ngoan. 

Bạn nên làm gì khi ai đó buông lời tuyên bố không mấy tốt đẹp? 
Có thể bạn muốn phản ứng lại: có phải kẻ thù của tôi đã biện hộ cho 
hành động và tuyên bố của họ không? Nếu họ hoàn toàn không có cơ 
sở, thay vì bối rối, chúng ta hãy phớt lờ họ. Chúng ta thậm chí có thể 
động lòng thương cảm bởi vì những người hành động với tâm xấu 
chỉ có thể tự làm hại mình mà thôi. Nếu bạn vô tội, hãy coi kẻ thù của 
mình là vô minh và cần có sự hướng dẫn. Hãy nhớ lời Chúa Giê-su 
nói: “]hưửa Cha, hãy tha tội cho họ bởi vì họ không biết trình đang làm gì'” 
khi ông bị đóng đinh vào cây thập ác. 

Một trong những cách tốt nhất để tránh các vấn đề như vậy là 
giảm bớt liên hệ với những người ác càng nhiều càng tốt. Đó là lý do 
tại sao Đức Phật đã có lần nói rằng, nếu bạn không có những người 
bạn đáng tin cậy để giao thiệp, tốt hơn bạn nên sống một mình. 

[Tìm không được bạn đạo, 

Hơn mình hay bằng mình, 

Thà quyết sống một trình, 

Không làm bạn kẻ nợu. 

Kinh Pháp Cú, số 61, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 

Điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được. Chúng ta 
nên làm gì nếu phải giao thiệp với những người bạn ích kỷ - những 
người cố lấy đi điều gì đó từ chúng ta? Họ giống như những con côn 
trùng: không chỉ hút máu của chúng ta mà còn có thể truyền vi rút lây 
bệnh. Trong trường hợp đó, chúng ta hãy tìm kiếm những cách làm 
giảm bất cứ nguyên nhân gây xúi giục nào. Như Đức Phật nói: “Hãy 
sống hạnh phúc giữa những kẻ thù hận”. Chúng ta không nên có ý định 


118 - Sao phải lo lắng! 


trả thù, mặc dù điều đó có vẻ là một sự lựa chọn ngọt ngào. Hãy cố gắng 
vươn lên khỏi những vấn đề nhỏ mọn. Chúng ta giận dữ bởi vì bản ngã 
của mình bị tổn thương. Nếu có thể loại bỏ quan điểm sai lầm [tà kiến] 
về bản ngã, chúng ta có thể nhận ra rằng thực sự không có gì để giận dữ 
và không có người để hướng cơn giận tới. 

[Vui tha; chúng ta sống, 

Không hận, giữa hận th, 

Giữa những người thù hận, 

Ta sống không hận thù. 

Kinh Pháp Cú, số 197, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch | 

Tuy nhiên, trong khi phát triển lòng nhẫn nại và sự hiểu biết, 
chúng ta không được cho phép bản thân bị những người khác lợi dụng 
vì các mục đích riêng của họ. Chúng ta nên duy trì nét mặt điểm tĩnh 
khi bị tấn công oan uống, đồng thời chúng ta không nên buông lỏng các 
nguyên tắc thánh thiện của mình. Ngay cả khi bảo vệ các nguyên tắc 
của mình, chúng ta cũng không nên nuôi dưỡng sự oán giận và giận dữ 
hoặc mong muốn trả thù. 

Ngài có thể giẫm lên chân tôi. Trong khi bước xuống khỏi bậc 
thang toa xe lửa, một người thanh niên tình cờ giẫm lên chân của một 
người đi ngang qua. Mặc dù đã xin lỗi ngay sau đó, nhưng người thanh 
niên vẫn bị người đàn ông giận đữ đó la rây. 

Người thanh niên nói: “Iưza ngài, ngài không thấy rằng tôi chỉ vô 
ÿ thôi sao? Nếu ngài vẫn không hài lòng với lời xin lỗi của tôi, ngài có thể 
giâm lên chân tôi nếu ngài tuốn.” 

Điều này khiến người đàn ông hiểu ra vài điều. Ông thấy xấu hổ 
trước những øì đã làm với người thanh niên và ngay lập tức ngừng la 
mắng anh ta. 

Một vài người có thể hay nghĩ rằng những ví dụ minh họa trên rất 
đáng khen ngợi, thậm chí thánh thiện, nhưng không thể thực hiện và 
không có tính thực tiễn trong thế giới thiếu lòng trắc ẩn của chúng ta, 


Đối điện với kẻ thù và sự chỉ trích- 119 


nơi quá trình chọn lọc tự nhiên [chỉ có kẻ phù hợp nhất mới tồn tại] 
là quy luật của thời đại. Chúng ta đồng ý rằng thực hiện điều này thật 
khó khăn, song rõ ràng không phải là bất khả thi. Mặc dù con người 
thấy vui thích trong việc phạm điều ác, nhưng bên trong bản chất của 
họ vẫn có tiểm năng vượt qua cái xấu và đạt tới sự giải thoát hoàn toàn. 
Con người phạm điều ác vì muốn có kết quả ngay lập tức, nhưng để có 
kết quả lâu dài trong tương lai người đó nên thực hành điều tốt. Hơn 
nữa, sự thiếu kiên nhẫn trước những kết quả tức thời làm con người 
không có được tầm nhìn xa hơn và cao hơn. Khi một người chấp nhận 
một tầm nhìn rộng lớn hơn, dù cho người đó không thể hoàn trả điểu 
tốt cho điều ác [lấy ân báo oán], thì ít nhất nên cẩn thận để không hoàn 
trả điều ác cho điều ác và nhất là không hoàn trả điều ác cho điều tốt. 

Bạn không nên từ bỏ việc làm tốt đẹp của mình chỉ vì sự chỉ 
trích. Nếu các nguyên tắc của bạn là chân thành và nếu bạn có lòng 
can đảm để thực hiện chúng bất chấp sự chỉ trích, bạn thực sự cao quý 
và có thể thành công ở bất cứ đâu. 

Những người dành hết thời gian và công sức của mình cho 
những người khác có thể nhận được cả lời khen ngợi và sự chỉ trích 
cũng như luôn có những người ghen tị. Đây là điều kiện tự nhiên của 
thế gian. Hãy nhớ rằng cây ăn quả cho những quả ngọt lành phải chịu 
nhiều sự tấn công của loài người cũng như của các con vật. 


Đức Phật nói rằng: “Người thánh thiện không đi chệch con đường 
đúng [Chánh Đạo] và cũng không khao khát những niềm vui thế tục, 
mà để mọi điều tự điễn ra. Người khôn ngoan luôn bình tĩnh và kiên 
định [định tĩnh] trong tâm, kể cả trong niểm vui lẫn nỗi buôn.” 


Cho nên đừng hy vọng thấy được những kết quả tức thì ngay khi 
bạn mới cố gắng thể hiện lòng tốt của mình với kẻ thù. Và đừng nản 
lòng nếu bạn không được hưởng gì từ những nỗ lực của mình. Bạn 
phải có niềm tin, quyết tâm và kiên trì thực hành điều này trong thời 
gian đài để chiến thắng những kẻ thù của mình. Nhờ thực hành như 
vậy, bạn trao cho kẻ thù của mình cơ hội nhận ra rằng anh ta hoặc cô 
ta đã sai lầm. Anh ta hoặc cô ta sẽ tiến tới đánh giá cao tính hòa nhã và sự 
đũng cảm của bạn. Dù bạn không thành công trong việc thay đổi kẻ thù 


120 - Sao phải lo lắng! 


của mình, bạn vẫn sẽ trải nghiệm sự bình an trong tâm: còn phần thưởng 
nào cao quý hơn điều đó? 

Trong khi cố gắng để giữ tình bạn hoặc kết thúc một cuộc cãi vã, 
bạn không nên nói rằng bạn sai lầm nếu không phải như vậy. Nếu bạn 
phạm lỗi, hãy chấp nhận nó một cách thoải mái và khiêm nhường. Tuy 
nhiên, nếu bạn đúng, hãy tuân thủ các nguyên tắc của mình, nhưng duy 
trì một tâm thanh tịnh - một tâm không giận dữ, oán hận và muốn trả 
thù. Mặt khác, bạn nên cố gắng không xem thường những con người bé 
nhỏ hoặc các cộng đồng thiểu số bằng cách coi như họ hoàn toàn không 
có khả năng. Nếu đoàn kết thì ngay cả những sinh vật nhỏ bé cũng có thể 
quật đổ một con thú khổng lồ. 


Đoàn kết là sức mạnh. 

Có một lần, một con vơi kéo gãy cành cây khi đang có một tổ chim 
trên đó. Kết quả là tổ chim và những quả trứng trong đó bị phá hủy. Con 
chim rất đau khổ nhưng con voi chỉ đi qua mà không hề nói một lời xin lỗi 
nào. Con chim bay đến gặp chim gõ kiến để xm giúp đỡ và lát sau, chim 
gõ kiến đuổi theo rồi mổ vào mắt con voi. Đám ruổi sau đó đậu trên hốc 
mắt con voi và khiến chúng bị nhiễm độc. Bị mù mắt, con voi to lớn trước 
đầy tự hỏi đây tuyệt vọng làm sao tìm được nước uống. Vẫn muốn trả thù 
tiếp, con chim nhờ mấy con ếch nhảy vào trong một cái hố khô lớn và kêu 
ộp ộp ở đó. Tưởng rằng trong hố có nước, con voi vội vã lao đến nơi, ngã 
xuống hố và bị chết. Như vậy là con chím, chím gõ kiến, đám ruồi và các 
con ếch, tất cả những sinh vật nhỏ bé này cùng với nhau đã có thể tiêu diệt 
một con vật khỏe mạnh là con voi. 

Mục đích của câuchuyệnở đây không phải là chuyện kẻyếutìm cách 
trả thù chống]ại kẻ mạnh, mà là nếu kẻ yếu hợp sức lại cùng nhau, họ cũng 
có thể trở nên mạnh mẽ và vượt qua sự bất công cũng như áp bức. Tương 
tự như vậy, các nhóm thiểu số có thể thay đổi số phận của thế giới nếu như 
họ có thể cùng chung một tiếng nói. Cách mạng Pháp — cuộc cách mạng 
đã làm thay đổi lịch sử thếgiới - là một ví dụ hay về cách những người nhỏ 
bé khi đoàn kết lại có thể đánh bại một kẻ thù đây sức mạnh. 


CHƯƠNG 9 
Kiểm soát được 
tính khí bất thường 


“Ngoài việc tạo ra vẻ mặt xấu xí, tính khí thất thường có thể 
tạo ra một bầu không khí khó chịu trong xã hội” 


ất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi tính khí thất thường ở 

một mức độ nào đó. Do đó, chúng ta nên cố gắng hiểu tâm 
trạng của mình tốt hơn để kiểm soát được chúng và tránh làm những 
điểu chúng ta có thể hối tiếc sau này. Nếu đang bị căng thẳng tâm lý, 
chúng ta nên hoãn đưa ra các quyết định quan trọng. Bởi khi chúng ta 
giận dữ hay trong tâm trạng tồi tệ, chúng ta không thể nhận thấy hay 
suy nghĩ rõ ràng để đi tới một quyết định chín chắn, tốt đẹp. Ở thái 
cực còn lại, khi chúng ta phấn chấn và ngập tràn hạnh phúc, chúng ta 
thường trở nên dễ dãi hơn và ít khách quan hơn trong suy nghĩ của 
mình. Bất cứ quyết định nào được đưa ra trong những thời điểm này 
hầu như đều mang thành kiến. Cho nên, hãy dành vài phút cho tâm 


122 - Sao phải lo lắng! 


tríbình nh lại. Phân tích các vấn để. Suy ngẫm về chúng. Những quyết 
định hoặc sự đánh giá đạt được bằng một tâm bình tĩnh không bị ảnh 
hưởng bởi tính khí thất thường sẽ tốt hơn và ít thành kiến hơn. 

Những thay đổi theo tâm trạng được phản ánh trên khuôn mặt 
chúng ta. Bạn có thể thẩm định điều này khi soi gương. Điều này vô 
tình là cách tốt cho việc sửa đổi bản thân về tính khí thất thường luôn 
thay đổi của chúng ta. Soi gương khiến chúng ta bật cười khi chúng 
ta thấy mình trông ngu ngốc như thế nào với một vẻ mặt cau có hoặc 
sưng sỉa. Nói một cách khác, khi chúng ta mỉm cười và thư giãn cơ mặt, 
điều đó có hiệu quả nâng đỡ tinh thân của chúng ta và làm cho chúng 
ta hạnh phúc. 

Tính khí thất thường hay thay đổi của chúng ta cũng cho thấy các 
trạng thái tinh thần ngắn ngủi như thế nào. Trong tất cả sự thay đổi này, 
“cái tôi” [bản ngã] mà con người cho là vĩnh cửu trong trí tưởng tượng 
của mình, hoàn toàn chỉ là một cái bóng. Khi chúng ta hạnh phúc, 
buồn bã hay giận dữ, chúng ta nói: “Tôi đang hạnh phúc, buôn bã hay 
giận đí” Tuy nhiên, điều này hoàn toàn chỉ là cách quy ước nói về bản 
thân một người. Nhưng cái “tôi” cảm thấy những tâm trạng này ở đâu? 
Nó nằm trong đầu, trong tim hay trong “tâm hồrŸ? Nếu chúng ta phân 
tích bản thân một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy rằng, thực sự không 
có cái “tôi” vĩnh cửu mà chỉ có một loạt năng lượng tinh thân và vật lý 
đang diệt đi nhanh như lúc sinh ra. Thiền sư Dogen đã nói: “Nghiên 
cứu đạo Phật là nehiên cứu chính bản thân trình, nghiên cứu bản thân 
là quên mình và quên trình là nhận thấy bản thân như tất cả mmợi vật” 

Nếu thực sự có một cái “tôi” vĩnh cửu, thì nó sẽ luôn xuất hiện 
giống nhau mà không thay đổi. Chúng ta sẽ không bao giờ lớn lên hay 
già đi. Do các năng lượng tỉnh thân sinh ra và diệt đi quá nhanh nên 
chúng ta dường như nghĩ về chúng thành liên tục và vĩnh cửu. Chúng 
ta thấy khó suy nghĩ khác đi được, như thể thật khó tin rằng, thực sự 
trái đất đang quay quanh mặt trời. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy sự 
thật về bản thân mình là không tồn tại, chúng ta có thể thấy tất cả cảm 
xúc của mình - cả tốt và xấu - đơn thuần như những trở ngại trên con 


Kiểm soát được tính khí bất thường- 123 


đường tới sự bình an và hòa hợp. Hiểu biết như vậy có thể mang lại cho 
chúng ta giải pháp kiểm chế tính khí thất thường được tốt hơn. 


Hãy tưởng tượng cơ thể chúng ta như một chiếc ô tô buýt và tất 
cả trạng thái tâm là những hành khách đang cố ngồi vào chiếc ghế của 
người tài xế để kiểm soát tay lái. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tình 
huống này? Kết quả sẽ là một vụ tai nạn. Và điều này xảy ra đối với hầu 
hết mọi người trong cuộc sống của họ, nếu họ không biết cách xử lý tính 
khí thất thường luôn thay đổi của mình - điều khiến cho tính cách của 
họ trở nên bất ổn hơn. 

Bạn phải giảm bớt số hành khách. Hãy để họ lại tại những trạm 
dừng xe buýt dọc trên đường. Hãy tống khứ những ai gây rối. Hãy tống 
khứ đi sự giận dữ, tham lam, lo lắng, lòng ghen tị, sự ác tâm, v.v... những 
điều làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn. Với việc loại bỏ những sự rối 
trí gây hại này trên đường, sẽ không còn cảnh giành giật chiếc ghế tài xế 
và bạn sẽ có thể lái xe trong yên bình. Bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát được 
chiếc xe. Cơ thể và tâm trí bạn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của bạn và bạn 
có thể đi tới nơi mình muốn. Bạn sẽ là chủ nhân của chính mình. 

Khái niệm về cái tôi này gây ra nhiều vấn đề. Do chúng ta nghĩ 
mình có một cái tôi hoặc bản ngã vĩnh cửu, nên chúng ta dính mắc vào 
tầm quan trọng thái quá đối với bản thân. Chúng ta nhiễm thói quen 
suy nghĩ rằng, những nhu cầu của mình quan trọng hơn nhu cầu của 
bất kỳ ai khác. Khi nhìn thấy những người tốt hơn mình, chúng ta hạ 
thấp họ xuống một cách ghen tị. Chẳng hạn như khi thấy một người 
giàu có, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc cho anh ta (điều chúng 
ta nên làm) mà lại cố soi mói vào quá khứ để tìm xem có điều gì xấu xa 
anh ta đang che đậy hay không. Cũng như vậy, nếu những người khác 
trông tốt hơn so với chúng ta hoặc có kỹ năng làm việc tốt hơn, chúng ta 
sẽ trở nên đố ky. Cách tốt nhất để chiến thắng các cảm xúc tiêu cực này 
là phát triển niềm vui đồng cảm [tùy hý] đối với thành công của những 
người khác. Hãy cố gắng gỡ bỏ lòng tự kiêu hay tự tôn chúng ta vẫn 
mang trong tâm mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn 
bè. Còn nếu không, chúng ta sẽ mời rắc rối tới. 


124 - Sao phải lo lắng! 


Sự thiếu vắng những niềm vui đồng cảm tạo ra một thất bại 
khác. Chúng ta không sẵn sàng thừa nhận sự giúp đỡ chúng ta nhận 
từ những người khác mà nhờ đó chúng ta tạo dựng thành công của 
riêng mình. Chúng ta thích nghĩ rằng mình có thể tự làm tất cả mọi 
thứ. Con người thường đánh mất những người bạn tốt khi không biết 
đề cao bạn bè vì những điều tốt đẹp của họ. Nhiều người thành công 
trên thế giới ngày nay đã từ chối công nhận sự giúp đỡ mà họ nhận 
được từ bố mẹ mình. Sự vô ơn như vậy cần phải được xóa bỏ bằng 
mọi giá. 


Sự suy xét và lòng tốt 


Khi đang trong một tâm trạng xấu, con người thỉnh thoảng trở 
nên độc ác hoặc thô lỗ đối với những người kém may mắn hơn bản 
thân mình. Họ khoác lên mình một thái độ tự kiêu. Một nhà văn đã 
nói: “Tôi gọi người lãng quên chính người thợ cạo, người đầu bếp và 
người đưa thư của mình, những người cũng là con người như anh ta, là 
người không nhân đức” Khi chúng ta thất bại trong việc đối xử tốt đối 
với tất cả chúng sinh, chúng ta đã phá hủy sự bình an của chính tâm 
mình. Điểm mấu chốt quý giá mà cuộc sống của chúng ta phải hướng 
về chính là sự nhận thức rõ rằng, mỗi người chúng ta gặp gỡ trong 
ngày đều là một thành viên đáng tôn quý của nhân loại. 

Dù hành động suy xét của chúng ta về những người khác là lớn 
hay nhỏ thì nguyên tắc vẫn như vậy. Những người đối xử với nhân 
viên một cách tế nhị và khéo léo sẽ tiến bước trên con đường làm 
cho bản thân hạnh phúc. Và một nhân viên hạnh phúc, được khích 
lệ chính là giá trị to lớn đối với bất cứ tổ chức nào. Còn nhu cầu được 
suy xét chúng sinh khác, dù là con người hay loài vật, có thể được giải 
thích tốt nhất qua câu chuyện sau. 


Đừng vội vàng trong bất cứ việc gì. 


Xưa kia, có một vị vua theo học thuật điều khiển xe ngựa từ một 


Kiểm soát được tính khí bất thường- 125 


bậc thây về thuật này. Trong một cuộc đua xe với người thầy, ngay 
khi cỗ xe của mình tới một cánh đồng rộng, nhà vua đã bắt đầu sử 
dụng roi da, thậm chí trước cả khi ngựa của nhà vua có cơ hội làm 
ấm mình. Ngay sau đó, dù đã cố hết sức nhưng nhà vua vẫn bị tụt lại 
đằng sau và càng quất roi vào ngựa, ông càng tụt lại xa hơn. Điều này 
khiến cho nhà vua điên tiết. Và nhà vua cho mời ngay người thầy dạy 
đến: “Rõ ràng nhà ngươi đã không dạy ta những kỹ thuật điêu khiển xe 
ngựa tốt nhất.” 

Người thây trả lời: “Muôn tâu đức vua, thân đã dạy người tất cả kỹ 
năng điều khiển xe ngựa, nhưng người đã lạm dụng chúng. Những người 
điều khiển xe ngựa như chúng thần có một neuyên lắc: trước hết chúng 
thân phải xem xét điểu kiện tống thể của ngựa và sau đó hành động phù 
hợp theo điễu kiện đó. Khi đức vua Ùj tụt lại phía sau, người đã trở niên lo 
lắng tới tức trút giận đánh lên mình ngựa tà không để ý tới tình trạng 
của nó. lâu đức vua, neười đã chỉ quan tâm đến việc về nhất tà không 
quan tâm đến con ngựa của tình. Và đó là lý do tại sao người đã bị tụt 
hại phía sau.` 


Rải tâm Bi đến tất cả mọi người 

Đừng tìm kiếm hạnh phúc bằng bất cứ cách nào ngoại trừ việc 
trở nên xứng đáng với nó. Đức Phật dạy: “Hãy fừm kiếm hạnh phúc 
trong niểm vui của việc hoàn thành trách nhiệm một cách thánh thiện”. 
Đây là nền tảng cơ bản của thuật tương tác xã hội. Là lời dạy đạo đức 
của tình bằng hữu loài người, không phải niểm tin trừu tượng. Là khái 
niệm của sự phát triển cá nhân và sự tạo ra hạnh phúc trong bất kỳ xã 
hội nào. 

Đôi khi con người rải ra bên ngoài sự giận dữ và lòng thù hận 
ngay cả khi họ không bị ảnh hưởng bởi tính khí thất thường. Lịch sử 
nhân loại hẳn đã khác đi nếu con người luôn thực hiện lòng tốt và sự 
chín chắn. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử nhân loại, loài người dường 


126 - Sao phải lo lắng! 


như đã trở nên thích gây ra đau khổ nhiều hơn là làm dịu nó đi. Đây là 
một sự thật kỳ lạ đến khó hiểu. Hãy thử nhìn ra xung quanh bản thân 
chúng ta mà xem. Chính Albert Eistein đã nói: “Sống frong thế giới này 
thật nguy hiểm, không phải vì những người làm ác mà bởi những người 
ngồi yên và để cho điều đó xảy ra-" 

Do sự vô minh và ngu ngốc, con người không thể thăm dò được 
nỗi đau họ đã gây ra cho người khác. Các con vật khốn khổ và vô dụng 
bị hành hạ hay bị giết chết bởi những người văn minh khi họ theo đuổi 
thú vui thể thao và phiêu lưu của mình. Những người nghèo và vô tội 
bị bóc lột tàn nhẫn để làm hài lòng và thỏa mãn cho xã hội hiện đại. 
Vậy nên phần lớn mọi người phải chịu đựng đau khổ và chết vì sự giải 
trí và niểm vui thích của một số ít người. 

Thật tồi tệ khi đánh đập những con vật không có khả năng tự 
vệ hoặc bóc lột những người khác, nhưng thái độ nhìn rồi cười vui vẻ 
trước những hành động phi nhân tính này còn cho thấy mặt yếu kém 
và đen tối hơn của nhân cách con người. Những người ngu ngốc thấy 
vui vẻ trong khi làm việc ác với một nhận thức sai lầm về niềm vui 
thích. Nỗi đau là sự trải nghiệm chung của tất cả những ai đang sống. 
'Tất cả chúng ta đều cảm thấy đau. Nhưng ở giữa chúng ta lại có những 
người có thể cười trước nỗi đau người khác phải chịu đựng. Không 
vui vẻ gì khi ai đó làm đau chính mình. Và cũng không vui vẻ gì khi 
thấy bất kỳ ai đau khổ. Tiếc thay, phần đông mọi người có vẻ không 
thấy như vậy. Để trở nên thánh thiện, con người phải từ bỏ những 
trạng thái tinh thân này. Con người phải học cách phát triển lòng yêu 
thương [từ bi] và một trái tim biết chăm sóc cho lợi ích của tất cả sinh 
vật, dù to lớn hay nhỏ bé. 


CHƯƠNG 10 
Sức ép và niềm vui 
của việc nuôi dạy con cái 


“Là lẽ tự nhiên khi cha mẹ thấy các đặc tính của riêng mình 


được phản ánh ở con cái.” 


ếu chúng ta không bày tỏ sự biết ơn của mình đối với 

những người khác vì sự phục vụ của họ, làm sao chúng ta 

có thể trông mong con cái thể hiện sự biết ơn của chúng đối với mình? 

Gia đình là đơn vị xã hội lâu đời nhất trên thế gian này. Đây thật 

sự là một xã hội thu nhỏ bởi gia đình chính là nền tảng của văn minh. 

Gia đình đại diện cho tổng thể mọi tư tưởng loài người trong quá khứ. 

Đó còn là nơi thểhiện trách nhiệm của mỗi bậc cha mẹ trong việc tiếp 
tục truyền thụ lại nền văn minh cho con cái. 

Hầu hết các bậc cha mẹ đều yêu thương và chiều chuộng con 

cái. Đúng như lý tưởng, chúng ta có thể nói rằng không có bậc cha mẹ 


128 - Sao phải lo lắng! 


yêu thương và hy sinh nào lại không chuẩn bị để tạo dựng hạnh phúc 
và thịnh vượng cho con cái. Song tiếc thay, những ảnh hưởng và sức ép 
vật chất hiện đại giờ đây đang tạo ra gánh nặng lớn hơn bao giờ hết lên 
tình cảm cha mẹ - con cái. Thậm chí gánh nặng đó còn đe dọa phá vỡ 
cấu trúc xã hội cơ bản nhất này [gia đình] - điều đã tồn tại từ trước cả 
buổi đầu của thời đại văn minh. 


Sức ép lên cha trẹ 

Có nhiều nguyên nhân gây nên điều này. Trước hết, mô hình 
kinh tế trong suốt hai trăm năm qua đã thay đổi mạnh mẽ từ nông 
nghiệp sang công nghiệp. Đâu còn nữa cảnh cả gia đình hoạt động 
như một đơn vị kinh tế trên ruộng đồng. Các bậc cha mẹ giờ đây làm 
việc xa con cái và chỉ trở về nhà sau giờ làm. Bản chất công việc đòi hỏi 
họ phải đúng giờ và họ được đền đáp theo sự hoàn thành công việc 
của mình. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, họ rơi vào tình huống nguy 
hiểm là bị sa thải hoặc bị giảm lương; do đó, họ sẵn sàng làm việc nhiều 
giờ hơn và được trả lương thấp hơn để giữ lấy công việc. Điều này tạo 
ra sức ép lớn lên cuộc sống gia đình. 

Trẻ em chịu áp lực trước một loạt mong ước, các kiểu ăn mặc và 
nhu cầu theo bạn bè ở trường học hoặc những hoạt động khác được 
khắc họa bởi các chương trình quảng cáo trên những phương tiện 
truyền thông đại chúng mà trẻ em đang bị buộc phải tiếp xúc. Thêm 
vào đó, các bậc cha mẹ đôi khi bị chính những đứa con hay chỉ trích 
của mình, những đứa trẻ được giáo dục tốt hơn cha mẹ, đánh giá. Và 
các bậc cha mẹ thậm chí còn không có nhiều quan điểm chung với con 
cái mình để có được một cuộc nói chuyện đơn giản. Sự rạn nứt này 
giữa cha mẹ và con cái được gọi là khoảng cách thế hệ. 

Môhình xã hội mới tạo ra sức ép rất lớn lên các bậc cha mẹ khiến 
đa phần họ dường như không thể giải quyết được những nhu cầu tâm 
lý do những thay đổi về xã hội này mang lại. Bên cạnh tất cả những 
điều này, hai cuộc đại thế chiến trong thế kỷ trước đã gây ra những trải 


Sức ép và niềm vui của việc nuôi đạy con cái- 129 


nghiệm khủng khiếp mà đa phần mọi người phải trải qua và khiến cho 
các quốc gia thay đổi quan điểm của mình về một Chúa Trời nhân từ 
quan tâm tới tất cả chúng sinh được Người tạo nên. Trong thời đại khoa 
học và công nghệ này, người ta đã phát hiện ra rằng những khái niệm 
được nhiều tôn giáo truyền bá này mâu thuẫn với những trải nghiệm 
riêng của con người và các khám phá của khoa học hiện đại. Vừa mới 
năm mươi năm trước, câu châm ngôn “Gia đình cùng nhau cầu nguyện, 
cùng nhau chung sống” đã trở nên lạc hậu một cách tuyệtvọng - thậm chí 
chúng ta không thể nói “Gia định củng nhau ăn cơ” được nữa - bởi đã 
có quá nhiều thay đổi trong cách sinh hoạt của con người trên thế giới 
này. 

Tại hầu hết các thành thị, ít nhất một bộ phận không nhỏ những 
bậc cha mẹ có sự quyết tâm và nhiều kỳ vọng thế tục cảm thấy giày vò 
về sự thất bại hoặc không thỏa đáng nếu con cái không sống theo ý họ. 
Sự thành đạt về vật chất và việc phi điểm trước bạn bè và hàng xóm được 
chú trọng, trong khi các giá trị tỉnh thần bị bỏ mặc một cách đáng buồn. 
'Tiếc thay, chính con trẻ lại trở thành nạn nhân của những sức ép tâm lý 
này khi chúng được khuyến khích trở nên vượt trội trong học tập, tìm 
những việc làm được trả lương hậu hĩnh, leo cao trên nấc thang xã hội và 
tích lũy càng nhiều tài sản càng tốt. Đa phần các bậc cha mẹ không đặt 
quá nhiều giá trị vào những đức hạnh như lòng biết ơn, sự trung thực, 
tính liêm chính, lòng tốt, sự chín chắn và sự khoan dung, nhẫn nại. Đối 
với họ, việc theo đuổi sự giàu có và các thành công thế tục trở nên quan 
trọng hơn nhiều. 

Do những sức ép xã hội như vậy nên các bậc cha mẹ, dù đúng dù 
sai đều không nghĩø) đến hậu quả, đã khuyến khích và thậm chí ép buộc 
con cái làm việc chăm chỉcũng như ganh đua vì cái gọi là “sự thành công” 

Và lẽ tự nhiên khi các bậc cha mẹ thấy những đặc tính của riêng 
mình được phản ánh ở con cái. Do đó, họ áp đặt các hệ thống giá trị 
của mình lên con trẻ - những đứa trẻ đang chịu áp lực phải trở nên 
thông minh, được ngưỡng mộ và vượt trội. Trẻ em được nhồi nhét 
rằng thành công nghĩa là khả năng để ganh đua, chinh phục và đàn áp 


130 - Sao phải lo lắng! 


đối thủ, trong khi bỏ qua nhu cầu thiết lập một sự hài hòa nội tại với 
chính bản thân mình. 

Ởmôi trường thành thị điển hình, dù trẻ em có thích hay không, 
chúng vẫn được kỳ vọng tham gia các lớp học về máy vi tính, âm nhạc, 
ba-lê, bơi lội, v.v... dưới niềm tin sai lầm rằng những hoạt động này 
là rất quan trọng để được thành công và hạnh phúc. Không có gì sai 
trong việc theo đuổi các hoạt động lành mạnh này nếu trẻ em thấy 
thích thú, có những năng lực cần thiết [cho hoạt động đó], hoặc nếu 
chúng có ý nghĩa trong việc làm phong phú thêm sự nhận biết của trẻ 
về bản thân và thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, không ai có thể phủ 
nhận rằng các hoạt động và tài năng văn hóa là cần thiết để khiến con 
người trở nên văn hóa hơn. Một sự hiểu biết phong phú hơn về vẻ 
đẹp của cuộc sống nên giúp cho trẻ trở nên hiểu biết hơn, biết thương 
cảm hơn và biết tán thưởng vẻ đẹp của thiên nhiên quanh mình. 
Tuy nhiên, trong việc học kỹ năng này, không nên ép buộc trẻ hoặc 
lãng quên toàn bộ mục tiêu của việc đạt được những kỹ năng này là 
øì. Mục đích là tăng chất lượng sống của trẻ mà không phải để phô 
trương trẻ trước những người hàng xóm. Không được phép có một 
sự ép buộc nào. 


Quan trọng là phải phân biệt được giữa cái cần và cái không cần. 
Thành công và hạnh phúc không chỉ nằm mỗi ở việc nắm giữ những 
tài năng. Các bậc cha mẹ không nên đặt lên con trẻ những sức ép 
không cần thiết - để thông minh vượt trội hơn khả năng của chúng, 
để trở thành lãnh đạo khi chúng không sẵn sàng lãnh đạo, hoặc để trở 
thành ngôi sao điền kinh khi chúng không có các tố chất thể thao. Và 
kết quả từ những mục tiêu không tưởng đó chính là những đứa trẻ 
sớm bị ép buộc vào một thế giới đầy sức ép và trách nhiệm của người 
lớn. Hậu quả là chúng trở nên mệt mỏi và bơ phờ hoặc giận dữ và thất 
vọng. Chúng không có khả năng hưởng thụ cuộc sống vô tư của tuổi 
thơ. Những áp lực này cũng gây ra hệ quả không mong muốn của việc 
gia tăng cảm giác bất an ở tuổi trưởng thành. Nói tóm lại, các bậc cha 
mẹ hãy chống lại sự cám dỗ trao truyền tham vọng của mình lên con 
cái và cướp đi tuổi thơ của chúng. 


Sức ép và niềm vui của việc nuôi dạy con cái- 131 


Nhận thấy tiêm năng 

Bậc làm cha mẹ nên nhận thấy tiềm năng ở con cái - về điều có 
thể được thực hiện trong tương lai theo cách riêng và vào đúng thời 
điểm của sự việc. Trẻ em chưa đủ trưởng thành để hoạch định tương 
lai xa của chúng. Bạn không thể mong chờ một học sinh tiểu học có 
tầm nhìn về việc học lên đại học, quyết định sự nghiệp hoặc kết hôn. 
Nhưng có một điều chắc chắn, đó là đứa trẻ không trở thành “một 
đứa trẻ vô dụng” Mỗi người đều có một số năng khiếu, tiềm năng. 
Một đứa trẻ “ngu ngốc” về học thuật có thể “có năng khiếu bẩm sinh” 
về máy móc hoặc nấu nướng. Do đó, trách nhiệm của cha mẹ là nhận 
ra con mình giỏi về lĩnh vực gì, có năng khiếu gì, để chú ý đặc biệt tới 
những tài năng hoặc năng khiếu đó và khuyến khích trẻ phát triển 
chúng vì sự tốt đẹp của xã hội, đồng thời thỏa mãn được nhận thức về 
sự hoàn thiện của trẻ. Trách nhiệm của cha mẹ là đào tạo trẻ theo trí 
lực của trẻ và chuẩn bị cho trẻ sống một cuộc sống trọn vẹn và phong 
phú. Trên tất thảy, đừng so sánh chúng với những đứa trẻ khác! 


Công thức tụng niệm đây uy lực 


Trong những câu chuyện Jataka - chuyện tiền thân Đức Phật - 
có một câu chuyện cười. Ngày trước, vị Bồ tát, tức Đức Phật sau này, 
là một thầy giáo nổi tiếng thường truyền đạt kiến thức của mình bằng 
cách đưa ra lời chỉ dẫn cho các học trò học cao hơn, vì những trường 
học đạt chuẩn cho việc học lên cao khá hiếm hơi vào thời đó. Các thầy 
giáo nổi tiếng thường tập hợp một vài học trò lại và dạy cho họ nghệ 
thuật, ngôn ngữ cùng một số môn học quan trọng khác. Các thầy tập 
trung nhiều hơn vào kỷ luật đạo đức, kiến thức tôn giáo cũng như dạy 
học trò cách sống không gây hại của người công dân tốt bởi vì họ phải 
quan tâm đến cả tính cách từng học trò của mình. Vị Bồ tát nhận thấy 
một trong các học trò của mình học tập yếu kém và ông quan tâm 
đến người học trò trẻ này. Thay vì tạo ra sức ép, ông nghĩ ra một cách 
cho phép người học trò yếu kém đó có thể tự kiếm sống nuôi thân. 


132 - Sao phải lo lắng! 


Người thầy gọi người học trò đến và nhẹ nhàng nói với anh ta 
rằng việc học tập của anh đã đủ tốt và bây giờ đã đến lúc anh tập 
trung vào cuộc sống gia đình, vào việc kiếm sống. Theo đó, người 
thây hứa dạy cho anh ta một công thức bí mật rất uy lực để tụng niệm 
khi cần thiết. Người học trò phấn khởi bởi nghĩa cử tốt đẹp này. Sau 
đó anh ta làm lễ chia tay và ra đi với tất cả niềm hi vọng cùng sự tự tin 
về tương lai. Lưu tâm về điều đã được học, anh tập trung nhiều hơn 
vào công thức đã được người thầy trao cho hơn bất kỳ công việc nào 
khác. Tuy nhiên từ ngữ của công thức này lại thay đổi theo từng hoàn 
cảnh cụ thể. 


Một buổi tối, trong khi đang ngủ ngoài hiên nhà, anh học trò 
nghe thấy tiếng người đang đào đất gần đó. Anh thức dậy và bắt đầu 
đọc công thức: “Đào đất, đào đất, tại sao các anh lại đào đất?” Nghe 
tiếng tụng đọc của anh, những người đang đào đất vứt bỏ lại dụng cụ 
và sợ hãi chạy trốn. Còn anh học trò nghe thấy tiếng ồn ào liên nhỏm 
dậy và tới xem điều gì thực sự xảy ra. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy 
một hòm tiền vàng. Bọn trộm hình như đã chôn cái hòm này sau khi 
chúng ăn trộm vào đêm hôm trước và đang cố gắng lấy lại món đồ ăn 
cắp của mình. Song do hoảng sợ khi nghe thấy lời tụng đọc nên chúng 
đã bỏ trốn. Còn anh học trò may mắn đã tìm được những đồng tiền 
vàng. Biết tin anh học trò có một công thức uy lực mà khi tụng đọc 
lên có thể xua đuổi bọn trộm, nhà vua đã mời anh đến ngủ tại cổng 
cung điện. 

Một ngày, khi đang ngủ ở cổng cung điện, anh học trò chợt bị 
đánh thức bởi tiếng động của một số người đang đào đất. Ngay lập 
tức anh bắt đầu đọc công thức của mình: “Đào đất, đào đất, tại sao các 
anh lại đào đất?” Khi nghe thấy vậy, bọn trộm đang cố gắng vào trong 
cung điện ăn trộm bằng cách đào dưới tường cung điện đã chạy mất. 
Nghe thấy tiếng ồn ào, những người gác cổng cùng lính canh đuổi 
theo bọn trộm và bắt được chúng. Họ nhận ra rằng việc tụng đọc công 
thức của anh học trò đã giúp họ bắt được bọn trộm. Khi nhà vua đến 


Sức ép và niềm vui của việc nuôi dạy con cái- 133 


và biết sự việc này, ngài mời anh học trò vào trong cung và xem anh 
như một trong những bề tôi thân cận [cận thân] của mình. 


Anh học trò rất hạnh phúc và nghiêm túc chú tâm vào trách 
nhiệm của mình một cách siêng năng. Nhà vua, vì đã nghe nói về uy 
lực của công thức này, nên yêu câu anh đến dạy cho ngài. Nhà vua 
hứa sẽ ghi nhớ và tụng đọc nó mỗi khi ngài có thời gian rảnh. Lần nọ, 
khi có âm mưu ngầm ám sát nhà vua, viên tổng chỉ huy quân đội đã 
yêu cầu người thợ cạo phải cắt cổ nhà vua khi ông ta đang cạo râu cho 
ngài và hứa sẽ trọng thưởng cho người thợ cạo. Ngày hôm sau, như 
thường lệ, người thợ cạo với bộ đồ nghề của mình vào cung cạo râu 
cho nhà vua và bắt đầu mài dao cạo để chuẩn bị cắt cổ nhà vua theo 
mệnh lệnh của viên tướng. 

Trong lúc người thợ cạo đang mài dao cạo vào đá mài, nhà vua 
rất vô tư, bắt đầu đọc công thức: “Mài dao, mài dao, ta biết tại sao 
nneưởi đang mài daơ”. Người thợ cạo trở nên hoảng sợ và ngất xỉu. Tuy 
nhiên nhà vua không biết người thợ cạo định ám sát mình nên đã 
hỏi xem việc gì xảy đến với ông ta. Trước sự ngạc nhiên của nhà vua, 
người thợ cạo khai báo bí mật và chuyện viên tướng yêu cầu ông ta cắt 
cổ nhà vua ra sao. Nhà vua cho hành hình viên tổng chỉ huy quân đội, 
còn anh học trò đã được nhà vua phong thưởng một lần nữa. 


Cho nên sẽ không còn khó khăn trong việc đào tạo con trẻ thành 
những công dân có ích nếu các thầy cô giáo và cha mẹ cố gắng hiểu 
khả năng tinh thần, các thói quen tâm lý bên trong cùng những năng 
khiếu tiểm tàng của trẻ. 

Cha mẹ phải luôn luôn hiểu rõ quyền ưu tiên của mình. Việc 
các bậc cha mẹ so sánh sự thành đạt về học thuật của con cái mình 
với con cái của các ông bố bà mẹ khác đang trở thành trào lưu. Cha 
mẹ khuyến khích con cái vượt trội hơn trong học tập bằng mọi cách, 
song không nên chỉ dựa trên cơ sở thành đạt về học thức để đánh giá 
con trẻ. Chúng ta phải chấp nhận con trẻ về việc chúng chính là chúng 
thay vì chúng trở thành như điều chúng ta kỳ vọng. Thế nhưng đây lại 


134 - Sao phải lo lắng! 


chính là những øì tất cả bậc cha mẹ đều vô tình phạm phải. Tất cả điều 
này không có nghĩa rằng cha mẹ nên cho phép con cái lớn lên không 
được đào tạo hoặc không có mục tiêu vươn tới sự xuất sắc. Trẻ em nên 
được khuyến khích để trở nên vượt trội chỉ sau khi đã tính đến năng 
khiếu, khuynh hướng và khả năng của bản thân. Điều này có nghĩa 
rằng trẻ em phải vượt trội ở lĩnh vực chúng thực sự giỏi. Không phải 
tất cả mọi người đều giống hệt nhau, cho nên cha mẹ phải nhận thấy 
tiểm năng của con cái và giúp đỡ chúng trở nên vượt trội ở những lĩnh 
vực chúng thực sự có khả năng. 


Thân đông. 

Ngày trước có một cậu bé có tài năng thiên phú về làm thơ được 
sinh ra trong một gia đình nghèo. Cậu bé xuất khẩu thành thơ ngay cả 
khi đang trò chuyện với người khác. Tài năng của cậu bé gây ấn tượng 
cho rất nhiều người ngoại trừ người bố —- một người thất học - bởi 
ông không có khả năng đánh giá cao tài năng của con trai mình. Một 
ngày, khi cậu bé nói với ông bằng thơ, ông trở nên rất giận dữ và bắt 
đầu đánh cậu. Trong lúc bị bố đánh bằng roi, cậu bé đã nói với bố bằng 
một bài thơ khác. 

“Con được sinh ra để nói bằng thơ 

Tại sao bố không để cho con làm như vậy? 

Cơn biết rằng nếu bố cố gắng, 

Đố cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của thơ. 

Nhưng nếu bố không thể tự cải thiện bản thân mình 

Thì cũng tốt thôi, con nghĩ 

Hãy để cái toi làm đúng việc của nó” 

Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng nhận ra khả năng thiên bẩm của con 
cái thay vì áp đặt ý tưởng của mình lên chúng. Không phải mọi đứa 
trẻ sinh ra đều là kỹ sư hoặc bác sĩ. Nhưng khi được khuyến khích và 


Sức ép và niềm vui của việc nuôi dạy con cái- 135 


ủng hộ, năng khiếu của trẻ sẽ phát triển và trẻ có thể đạt tới khả năng 
lớn nhất của mình. 

Trách nhiệm của cha mẹ là nhận ra và nuôi dưỡng những khả 
năng thiên phú đặc biệt của con cái ngay cả khi những khả năng này 
không thể mang đến thành công và sự giàu có nhanh chóng. Cha mẹ 
nên đảm bảo rằng con cái được nhận sự giáo dục tốt cũng như được 
trao truyền một nền tảng đạo đức và phẩm hạnh vững chắc. Chỉ với 
sự đào tạo tốt về đạo đức và tỉnh thần, trẻ em mới có thể phát triển 
để nhận ra tiềm năng thực sự của mình. Francis Story - một nhà văn 
theo đạo Phật viết rằng: 


“Kiến thức là cần thiết cho sự thành công trên thế gian, 
Thiên quán là cân thiết cho sự giác ngộ Niết bàn; 
Giới luật (đạo đúc) là cân thiết cho cả hai” 


Cha mẹ phải dạy bảo và hướng dẫn con cái không chỉ bằng lời 
nói mà còn bằng sự gương mẫu của mình. Hãy dạy con trẻ cách thực 
hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng cũng như việc bày tỏ lòng 
hiếu thảo của chúng. Chính qua các ví dụ thực tế mà trẻ em học hỏi và 
ghi nhớ được tốt nhất. 


Mang cái giỏ về nhà. 

Ngày trước có một đôi vợ chồng trẻ sống cùng với bố chồng. 
Ông cụ già này rất phiển hà. Ông luôn cáu kỉnh và không bao giờ 
ngớt phàn nàn. Cuối cùng, hai vợ chồng trẻ quyết định vứt bỏ ông 
bố. Người chồng đặt cha mình vào trong một cái giỏ lớn và đeo lên 
vai. Khi anh ta chuẩn bị rời nhà ra đi, cậu con trai nhỏ mới tám tuổi 
của anh ta hỏi: “Bố ơi, bố mang ông đi đâu vậy?” Người cha giải thích 
rằng mình sẽ đưa ông lên núi và bỏ mặc ông ở lại đó. Cậu bé im lặng 
nhìn theo cha mình đang đi xa và đột nhiên nó hét lên: “Bố ơi, bố đửng 
quên mang cái giỏ về” Ngạc nhiên, người chồng dừng lại và hỏi đứa 
con: “Tại sao vậy?” Cậu bé trả lời: “Ổ, con cẩn cái giỏ đó để mang bố đi 


136 - Sao phải lo lắng! 


khi bố đã già.” Người chồng sau đó nhanh chóng đưa cha mình quay 
trở lại căn nhà và từ đó chăm sóc ông chu đáo cũng như đáp ứng mọi 
nhu cầu của ông. Do đó, nếu muốn con cái hiểu được ý nghĩa của tình 
thương yêu, lòng hiếu thảo và sự kiên nhẫn, chúng ta phải tự mình 
thực hiện chúng. 

Cha mẹ phải hết sức thận trọng khi định làm điều gì đó trước 
mặt con cái, bằng không, họ sẽ tạo ra những tấm gương xấu. 

Bài thơ sau đây đưa ra một số điểm thực hành trong nghệ thuật 
nuôi dạy trẻ. 

“Nếu đứa trẻ sống với sự khoan dung, nó sẽ học được sự nhẫn nại. 

Nếu đứa trẻ sống với sự khích lệ, nó sẽ học được sự tự tin. 

Nếu đứa trẻ sống với sự khen ngợi, nó sẽ học được sự cảm kích. 

Nếu đứa trẻ sống với sự công bằng nó sẽ học được công lí 

Nếu đứa trẻ sống với sự an toàn, nó sẽ học được niềm tín. 


Nếu đứa trẻ sống với sự tán thành, nó sẽ học được tình yêu bản 
thâu. 


Nếu đứa trẻ sống với sự chấp nhận và tình bạn, nó sẽ học được 
cách tìm ra tình thương yêu trên thế gian." 


Suy nghĩ của trẻ em rất trong sáng và nhạy cảm nên cha mẹ phải 
rất cẩn thận với những øì dạy bảo con trẻ làm. Chuông điện thoại reo 
và đứa con nhỏ nhấc máy tồi nói: “D¿”. Tiếng người hỏi qua điện thoại: 
“Đác có thểnói chuyện với bố cháu được không?” Đứa con gọi bố: “Bố ơi, 
có người tuốn nói chuyện với bố” Người bố trả lời: “Hấy nói là bố không 
có nhà.” Đứa con nói vào máy điện thoại: “Bố cháu nói hãy bảo với bác 
là bố cháu không có nhà” 

Nhiều bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm cho phép con cái cư xử theo 
ý chúng mà không truyền đạt bất cứ sự chỉ bảo đạo đức nào. Họ cho 
rằng trẻ sẽ hiểu được những giá trị này khi chúng trưởng thành, để rồi 
sau đó thành ra quá muộn. Thay vì né tránh trách nhiệm của mình, các 


Sức ép và niềm vui của việc nuôi dạy con cái- 137 


bậc cha mẹ này nên có hành động tích cực để dạy bảo con trẻ về tình 
yêu thương, sự tôn trọng, sống hòa thuận và trên hết, trở thành những 
công dân có ích của thế giới. 

Một điều gây lo lắng cho các bậc cha mẹ chính là cho rằng con 
cái không biết vâng lời hoặc chưa trọn đạo làm con. Họ lo lắng rằng 
con cái sẽ không chăm sóc họ khi tuổi già. Họ cũng sợ rằng con cái sẽ 
mang lại cho họ sự xấu hổ và bất hạnh qua những hành động sai lâm 
của chúng - những hành động có thể phá hoại thanh danh của gia 
đình. Như một quy luật, tình yêu thương của cha mẹ lớn hơn tình yêu 
thương của con cái. Cho nên, không ai có thể trông mong những đứa 
con chưa trưởng thành và thiếu kinh nghiệm trở nên có bổn phận và 
biết yêu thương như cha mẹ chúng: con cái không nhận thấy hết được 
giá trị và tình yêu thương của cha mẹ. 

Có những trường hợp cha mẹ trao những øì tốt đẹp nhất của 
mình để giáo dục và dạy bảo con cái những giá trị tốt đẹp, nhưng 
những nỗ lực này lại bị thổi bay theo gió do bản chất bướng bỉnh 
và bất trị của những đứa con. Vẫn có những đứa trẻ được sinh ra từ 
những ông bố bà mẹ tốt nhất nhưng không sao dạy dỗ nổi. Trong 
những trường hợp như vậy, các bậc cha mẹ cần tránh ăn năn hối hận 
vì họ đã làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình. Lúc này họ 
nên phát triển sự hiểu biết để thay đổi những øì họ có thể làm được và 
chấp nhận những øì họ không thể làm được. 

Khali Gibran đã viết một vài dòng đầy ý nghĩa cho các bậc cha 
mẹ suy ngẫm, cũng như cho những đứa con của họ, như sau: 

“Con cái của bạn không phải là con cái của bạn, 

Chúng là những cô bé, cậu bé của cuộc đời 

Thuộc về chính bản thân chúng 

Chứng đến thông qua bạn nhưng không đến từ bạn. 

Và dù chúng đang ở với bạn song 

Chúng không thuộc về bạn. 


138 - Sao phải lo lắng! 


Bạn có thểtrao cho chúng tình yêu thương 

Mà không phải suy nghĩ của bạn. 

Bởi vì chúng có suy nghi riêng của mình. 

Bạn có thể cố gắng giống chúng, nhưng đừng tìm cách làm chúng 

giống bạn.” 

Đức Phật cũng nói như vậy: “Một người với trí tuệ hữu hạn có 
thể suy nghĩ một cách tự hào rằng con cái và tài sản của mình thuộc về 
mình. Nhườg ngay cả bản thân anh ta còn không phải của anh ta, còn 
nói gì đến con cái và tài sản?” Làm sao con người có thể tin rằng mình 
sở hữu những thứ đó khi anh ta còn không thể kiểm soát hoặc ngăn 
cản những thay đổi mà con cái, tài sản và ngay chính bản thân anh ta 
sẽ phải trải qua. 

[Con tôi, tài sản tôi, 

Người nieu sanh tu não, 

Tựta, ta không có 

Cơn đâu, tài sản đâu? 

Kinh Pháp Cú, số 62, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 


Song không phải lúc nào cha mẹ cũng là nạn nhân của việc 
không được con cái quan tâm đến. Con cái cũng có những vấn đề của 
chúng. Một số cha mẹ áp đặt nhu cầu lên con cái trong khi bản thân 
chúng cũng có những vấn đề riêng của mình và còn đang phải chịu 
áp lực lớn trong xã hội. Khi các bậc cha mẹ phàn nàn về sự vô ơn của 
con cái vì không thường xuyên đến thăm họ, điều đó chỉ càng đẩy con 
cái tới mặc cảm tội lỗi và xấu hổ. Nhưng nếu các bậc cha mẹ phát triển 
tâm Xả!, họ sẽ duy trì được sự bình tĩnh và không tạo ra các nhu cầu 
vô lý lên con cái. Điều này sẽ mang lại ý thức lớn hơn về sự gần gũi và 
hiểu biết giữa cha mẹ với con cái cũng như tạo nên sự đoàn kết đáng 
mơ ước trong gia đình. 


Sức ép và niềm vui của việc nuôi đạy con cái- 139 


Cha mẹ trong xã hội hiện đại 


Một trong những điều đáng buồn nhất về xã hội hiện đại là trẻ 
em phải chịu đựng sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Khi một 
cặp vợ chồng kết hôn, họ thường dự định sinh vài đứa con. Và khi đứa 
con ra đời, cha mẹ có trách nhiệm về mặt đạo đức phải chăm sóc con 
theo khả năng tốt nhất của mình. Cha mẹ có trách nhiệm để con cái 
không chỉ được thỏa mãn về vật chất mà còn cả những khía cạnh tỉnh 
thần và tâm lý cũng rất quan trọng. 

Sự cung cấp tiện nghi vật chất là điều quan trọng thứ yếu khi 
so sánh với sự cung cấp tình thương yêu và sự quan tâm của cha mẹ. 
Chúng ta biết nhiều bậc cha mẹ thuộc những gia đình không mấy dư 
đả nhưng lại nuôi dưỡng tốt con cái với đầy ắp tình yêu thương. Trong 
khi đó, nhiều gia đình giàu có đã cung cấp mọi tiện nghi vật chất cho 
con cái nhưng lại tước đi của chúng tình yêu thương của cha mẹ. Và 
chính những đứa trẻ như vậy thường không trưởng thành về mặt tâm 
lý cũng như đạo đức. 


! Khi cha mẹ tu tập tâm Xả, họ sẽ không còn can thiệp vào những công 
việc của con cái và không còn ích kỷ đòi hỏi thêm nhiều thời gian và sự quan 
tâm của chúng vượt quá khả năng mà chúng có thể làm được. (trích Hôn Nhân 
Hạnh phúc, K Sri. Dhammananda) 


CHƯƠNG 11 
Nỗi sợ chết 


“Cuộc sống thật bấp bênh, cái chết là điểu chắc chắn” 
Đức Phật 
“Thế gian sợ chết, nhưng đối với tôi, nó mang lại niểm vui sướng nhất” 


Guru Nanak 


iống như viên đạn, một khi sự sống được bắt đầu thì nó 

cũng phải đi tới đích của mình là cái chết. Cho dù có thích 

hay không, tất cả chúng ta đều phải đối diện với hiện tượng tự nhiên 

không thể tránh khỏi này. Càng chấp nhận sớm sự thật này, chúng ta 

càng có khả năng định hướng cuộc đời mình tốt hơn vì một mục đích 

tốt đẹp. Thực sự chúng ta không bất an nhiều bởi bản thân cái chết, mà 

bởi quan điểm sai lầm [tà kiến] chúng ta nắm giữ về nó. Bản thân cái 
chết không đáng sợ, điều đáng sợ là nỗi sợ chết tràn ngập trong tâm. 

Khoảng thời gian sống của chúng ta được kiểm soát bởi đồng 

hồ sinh học liên tục trôi qua. Khi hết thời gian đó, dù sớm hay muộn, 


Nỗi sợ chết- 141 


chúng ta không thể làm gì hơn để lấy thêm dù chỉ một vài giây. Một khi 
thời gian sống đã hết, chúng ta phải chuẩn bị để trải qua tiến trình tự 
nhiên của cái chết.sMột y tá kỳ cựu từng nói: “Dường như đối với tôi, 
một tấn thảm kịch luôn là có quá nhiêu người đã trải qua cuộc đời bị 
ám ảnh bởi nỗi sợ chết - điều thực sự tự nhiên như bản thân cuộc sống 
này song chỉ có thể nhận ra khi cuộc sống đến thời kết thúc. Chỉ có một 
số ít người sợ chết khi họ đi tới giai đoạn cuối cùng. Trong tất cả những 
neười chết mà tôi chứng kiến, chỉ có tột neười dường như cảm thấy kinh 
hoàng - một người phụ nữ đã làm điều sai lâm với chị mình và đã quá 
muộn để sửa chữa lỗi lâm đó” “Một vài điểu kỳ lạ và đẹp đề xảy ra với 
mọi người khi họ đi tới cuối con đường. Tất cả sợ hãi, ehê rợn biết rất. Tôi 
thường chiêm ngưỡng cái nhìn hạnh phúc của rạng đông kỳ diệu trong 
mắt tợi người khi họ nhận ra đó là sự thật. Đó là tất cả phần tỉnh túy 
của Tự nhiên.” 

Bác sĩ Wiliam Oslet đã từng nói: “Trong kinh nehiệm điêu trị 
phong phú của mình, tôi nhận thấy phân lớn con người chết rà không 
đau đớn hoặc sợ hãi” 


Chấp nhận cái chết 

Tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, sắc tộc hay tôn giáo 
đều sẽ phải chấp nhận cái chết. Không có con đường nào khác để thay 
thế hoặc thoát khỏi điều đó. Cái chết ]à quy trình không thể tránh được 
của thế giới này. Thông thường, chúng ta không có đủ can đảm để đối 
diện với suy nghĩ về đạo đức của riêng mình. Song chúng ta không thể 
khẳng định có tự do trong đời trừ khi chúng ta cũng thoát khỏi nỗi sợ 
chết. 

“Sợ chất giống nhưi sợ cởi bỏ một bộ quấn áo mòn sờn không còn 
dùng được nữa” 

Gandhi 

Thật khó khăn khi phải chịu đựng sự mất mát những người 
chúng ta yêu thương bởi vì sự dính mắc của chúng ta đối với họ. Điều 
này đã từng xảy ra với bà Visakha - một tín nữ sùng đạo thời Đức Phật 


142 - Sao phải lo lắng! 


tại thế. Khi mất đi cô cháu gái yêu quý, bà đã đến thăm Đức Phật để 
tìm lời khuyên cho nỗi buồn đau của mình. 

Đức Phật đã hỏi bà: 

- Visakhä, con muốn có nhiều con cháu như số trẻ con trong thành 
phố này không? 


- Vâng thưa đức Thế Tôn, con muốn nhưi vậy 
- Nhưng hằng ngày có bao nhiêu đúa trẻ bị chết trong thành phố này? 
- Có vài đứa trẻ chết mỗi ngà, thưa đức Thế Tồn. 


- Này Visakha, nếu vậy con sẽ khóc cho tất cả chúng chứ? Visakha, 
những ai có một trăm người thương yêu, người đó sẽ có một trăm nỗi 
buôn. Ai không có đính mắc nào, sẽ không có nỗi buôn. Những người 
như vậy sẽ thoát khỏi buôn đau.” 


Khi chúng ta phát triển sự dính mắc, chúng ta cũng phải chuẩn 
bị để trả giá bằng nỗi buồn khi sự phân ly diễn ra. 

Tình yêu thương mù quáng không suy xét của cuộc đời đôi khi 
có thể dẫn tới nỗi sợ chết không lành mạnh. Chúng ta sẽ không chấp 
nhận bất kỳ rủi ro nào dù cho có lý do đúng đắn. Chúng ta sống trong 
nỗi sợ hãi rằng bệnh tật hoặc tai nạn sẽ chấm dứt cuộc sống thế gian 
quý báu và dường như vĩnh cửu của mình. Việc nhận ra rằng cái chết 
là điều chắc chắn khiến chúng ta tuyệt vọng trông chờ vào một đời 
sống vĩnh cửu và cầu nguyện để được sống sót trong thiên đường của 
điều mà chúng ta tin là linh hồn. Những niềm tin như vậy dựa trên 
niềm ham muốn mạnh mẽ được tiếp tục tồn tại. 

Theo các nghiên cứu tâm lý học, nhiều căng thẳng tinh thần 
được tạo ra bởi vì chúng ta từ chối đối diện với sự thật cũng như 
không chấp nhận hiện thực cuộc sống. Nếu không vượt qua được, 
sự căng thẳng này thậm chí có thể gây ra những căn bệnh thể chất 
nghiêm trọng. Những lo lắng và thất vọng rõ ràng về bệnh tật sẽ khiến 
cơ thể thêm trầm trọng. Chúng ta không thể lựa chọn và quyết định 
thời gian phù hợp hoặc có triển vọng để chết. Nhưng chắc chắn chúng 
ta có thể chọn đối diện với bệnh tật và cái chết mà không hề sợ hãi. 


Nỗi sợ chết- 143 


Con người sợ các xác chết, nhưng trên thực tế, những người 
đang sống còn nguy hiểm hơn nhiều so với các xác chết. Các xác chết 
không làm hại chúng ta, nhưng người sống có khả năng gây ra những 
thiệt hại to lớn và thậm chí có thể tiến tới giết người. Cho nên có ngu 
ngốc không khi con người sợ các xác chết? 


Sinh ra và chết đi là gì? 

Không ai cần phải sợ chết. Sinh ra và chết đi chỉ như hai đầu của 
một sợi dây. Bạn không thể vứt đi một đầu trong khi vẫn muốn giữ 
đầu còn lại. Điều bí mật của sinh và tử rất đơn giản. Sự xuất hiện đồng 
thời của tâm và vật chất [danh và sắc] - cũng được giải thích thành 
ngũ uẩn [năm tập hợp: sắc, thọ, tưởng, hành, thức] - được gọi là sinh. 
Sự tồn tại của ngũ uẩn được gọi là cuộc đời. Sự phân rã của năm tập 
hợp này được gọi là cái chết. Rồi sự tập hợp trở lại của ngũ uấn được 
gọi là tái sinh; vòng luân hồi này sẽ tiếp diễn lặp đi lặp lại cho đến khi 
chúng ta phá vỡ được nó và đạt tới sự bình an của Niết bàn. 

Có nhiều cách giải thích sự chết của một chúng sinh. Một số 
người nói cuộc đời kết thúc không có kiếp sau, một số khác tin rằng 
có sự đầu thai của “Tinh hồn” từ thân xác này sang thân xác khác, còn 
đối với những người khác điều này có nghĩa một sự đình chỉ bất định 
của linh hồn, chờ ngày phán quyết. Tuy nhiên, đối với đạo Phật, cái 
chết không là gì ngoài một sự kết thúc tạm thời của hiện tượng ngắn 
ngủi mà chúng ta vẫn gọi là cuộc đời. Cái chết không phải là điểm cuối 
của điều vẫn được gọi là “chúng sinh” này. Cuộc sống là một quy trình 
vượt ra ngoài cái chết. 

Mỗi và mọi cá nhân nên nhận thức về vai trò của cái chết trong 
số phận của mình. Dù là vua chúa hay thường dân, giàu hay nghèo, 
mạnh hay yếu, địa chỉ an nghỉ cuối cùng của con người vẫn là trong 
quan tài hoặc trong bình tro hỏa táng. 

Tất cả chúng sinh đều đối diện và chia sẻ cùng một số phận 
giống nhau. Do vô minh về bản chất thật sự của cuộc đời, chúng ta 
thường than khóc và kêu gào, thậm chí đôi khi còn mỉm cười rồi lại 


144 - Sao phải lo lắng! 


tiếp tục than khóc. Một khi chúng ta nhận ra bản chất thực sự của 
cuộc đời, chúng ta có thể đối diện với sự vô thường của tất cả các yếu 
tố và tìm kiếm sự giải thoát. Cho đến khi nào và trừ phi chúng ta đạt 
tới sự giải thoát khỏi hoàn cảnh thế gian, chúng ta sẽ phải đối diện với 
cái chết hết lần này đến lần khác. Nếu một người nhận thấy cái chết là 
điều không thể chịu nổi, người đó nên thực hiện mọi nỗ lực để chấm 
dứt vòng luân hồi của sự sinh ra và chết đi này [vòng luân hồi sinh tử]. 


Một cái chết bình an 

Mọi người hi vọng và mong ước có một cái chết bình an sau khi 
đã thực hiện một cuộc đời đầy trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng bao 
nhiêu người thực sự tự chuẩn bị cho mình về kết cục này? Chẳng hạn, 
có bao nhiêu người đã gặp rắc rối khi thực hiện bổn phận của mình 
đối với gia đình, những người thương yêu, bạn bè, đất nước, tôn giáo 
và số phận của chính họ bằng khả năng tốt nhất của họ? Họ sẽ khó có 
thể chết một cách bình an nếu như họ không thực hiện tốt nhất trong 
khả năng của mình những bổn phận này. 

Ban đầu và trước hết, chúng ta nên học cách vượt qua nỗi sợ 
chết - điều không chỉ loài người mà ngay cả chư thiên cũng sợ hãi. 
Chúng ta đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Những ai cho phép thời 
gian lướt nhanh, trôi qua một cách vô ích, sẽ có đủ lý do than vãn khi 
họ thấy bản thân đã tiến gần đến cuối cuộc đời. 

Nếu con người rời bỏ thế gian này mà không hoàn thành bổn 
phận của mình, dù cho họ có làm gì, tái sinh của họ như con người 
trong kiếp sống này sẽ là vô giá trị vì nó không mang lại lợi ích gì cho 
bản thân họ cũng như cho những người khác trên thế gian này. Do 
đó, chúng ta không nên sao lãng trách nhiệm của mình và như vậy, 
chuẩn bị bản thân đối diện với cái chết một cách bình an và dũng cảm. 
Và một ngày, chúng ta sẽ có thể đạt tới trạng thái bất tử lý tưởng nơi 
chúng ta sẽ thoát khỏi mọi đau khổ. 


Nỗi sợ chết- 145 


Quan trọng phải thừa nhận rằng, chúng ta sinh ra trên thế giới 
này là để phục vụ cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân loại. 
Chúng ta sẽ được nhân loại nhớ tới nhiều hơn vì những øì chúng ta 
đã làm cho người khác hơn là cho bản thân. Đức Phật nói: “1hân thể 
con người sẽ trỏ về với cát bụi, nhưng ảnh hưởng và sự phụng sự của 
họ vẫn còn mãi” Điều này có thể được thấy trong những thành tựu 
hiển nhiên thuộc các công trình gương mẫu của những vĩ nhân vẫn 
còn lại với chúng ta ngày nay, giúp định hình cách sống của chúng ta 
mặc dù họ không còn sống giữa chúng ta. Trong nhận thức, chúng 
ta có thể xem như họ còn tổn tại với chúng ta nhờ bằng chứng về 
những sự phục vụ vô giá mà họ đã trao cho nhân loại. 


Khi con người thấy cuộc sống riêng của mình chỉ như một 
giọt nước trong dòng sông đang chảy, họ sẽ cảm động góp phần 
nhỏ bé của mình vào dòng chảy vĩ đại của cuộc sống. Người khôn 
ngoan biết qua trực giác rằng, để sống họ phải làm việc vì sự tự do 
của mình bằng cách tránh làm việc ác, làm các việc thiện và thanh 
tịnh tâm mình. 

Những người hiểu về cuộc đời theo lời dạy của Đức Phật 
không bao giờ lo lắng về cái chết. 


Tôi chết hôm nay. 


David Morris là một học giả Phật giáo nổi tiếng của phương lây. 
Ông mất năm 85 tuổi. Ngay sau khi ông mất, người viết cuốn sách này 
nhận được một lá thư từ ông (rõ ràng ông đã viết nó trước khi căn dặn 
gửi nó đi vào ngày ông mất). Bức thư có đoạn: “Ngài sẽ hạnh phúc biết 
rằng tôi đã chết ngày hôm nay. Có hai lý do cho điều này. Thứ nhất, ngài 
sẽ yên tâm biết rằng dau khổ do bệnh tật của tôi cuối cùng đã chấm dứt. 
Thứ hai, kể từ khi trở thành một Phật tử, tôi đã giữ năm giới tmột cách 
chân thành. Kết quả là tôi biết rằng, kiếp sống tiếp theo của mình không 
thể là một kiếp sống bất hạnh.” 


146 - Sao phải lo lắng! 


Theo đạo Phật, cái chết không phải là tận cùng của sự sống mà 
là sự bắt đầu của một kiếp sống mới trong Luân hồi (Samsara). Nếu 
làm tốt, bạn có thể có một kiếp sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Mặt 
khác, nếu không muốn tái sinh trở lại, bạn sẽ phải xóa đi lòng tham 
muốn tồn tại và các phiển não khác ra khỏi tâm mình. 


Cái chết là điêu chắc chắn 

Có một nghịch lý là: mặc dù thường coi cái chết như một sự 
mất mát của đời sống, nhưng chúng ta hiếm khi dừng lại để suy 
ngẫm rằng không sớm thì muộn mình cũng sẽ trở thành nạn nhân 
của nó. Với sự dính mắc mạnh mẽ đầy bản năng vào cuộc sống, 
chúng ta không thích mang theo mình tư tưởng rằng cái chết là điều 
không thể tránh khỏi, dù đó là sự thật. Chúng ta thích thú hơn với 
việc đấy tư tưởng đáng sợ này ra càng xa càng tốt - mê hoặc bản thân 
mình rằng cái chết là một hiện tượng xa vời, không nên lo lắng về 
nó. Chúng ta nên có đủ dũng cảm để đối diện với cái chết. Chúng ta 
phải sẵn sàng đối diện với sự thật. Cái chết là chuyện có thật xảy ra. 
Cái chết là sự thật. 


CHƯƠNG 12 
Tại sao lại lo lắng 
về tương lai 


“Hãy nhìn vào ngày hôm nay. Trong thời gian ngắn ngủi của nó có 
mọi chân lý về sự tồn tại: hành động, tình yêu thương, sự phù du. Ngày 
hôm qua chỉ là một giấc mơ và ngày mai còn chưa biết tới. Hãy sống 
trong hiện tại” 


¡ được hỏi vì sao những người đã phát triển tâm luôn có vẻ 
ặt bình an và rạng rỡ, Đức Phật đã trả lời: 
“Họ không đau buôn vì những điều đã qua, 
Họ không khao khát về những điều chưa xảy ra. 
Hiện tại là đủ cho họ; 
Do ấó họ có vẻ mặt rạng rỡ. 
Khao khát về tương lai, 
Đau buôn về quá khứ. 


148 - Sao phải lo lắng! 


Do ấó, người nợu bị héo tròn, 
Như cây sậy còn non đã bị đổ xuống” 


[ “Không than việc đã qua, 

Không mong việc sắp tới, 

Sống vui trong hiện tại, 

Do vậy sắc thù điệu. 

Do than việc đã qua, 

Do mong việc sắp tới, 

Nưười neu thân héo mòn, 

Như lá xanh lịa cành.” 

Tương Ưng Bộ Kinh, Chương I Tương Ưng Chư Thiên, 
1.1.10 Rừng núi , Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 


Chứng ta không cân lo lắng về tương lai của tình 

Con người thường lo lắng về tương lai của mình. Đó là vì họ có 
nhiều dính mắc với mọi thứ trong cuộc đời. Họ sợ bị mất chúng nên họ 
tới gặp những người thầy bói với hy vọng có thể ngăn cản việc mất mát 
này bằng cách nào đó nhờ được cảnh báo trước. Song hầu hết đó đều là 
một hành động ngu ngốc bởi vì không ai có thể tiên đoán được tương 
lai. Trong khi đó, các vị tăng và ni không lo lắng về tương lai vì họ không 
có những dính mắc vào kiếp sống này hoặc kiếp sống tới. 

Người lo lắng vào tương lai sẽ trở thành món đồ chơi của số phận. 
Mộtsố người có thói quen đi hỏi các thầy bói và nhà chiêm tỉnh khi phải 
đương đầu với lo lắng hoặc khó khăn. Trong khi chỉ một vài thây bói 
mới có thể đưa ra những lời tiên đoán tốt, còn lại, rất nhiều người cấu 
thả ba hoa dựng chuyện bằng việc giả vờ biết cách tiên đoán tương lai. 


Tại sao lại lo lắng về tưởng lai- 149 


Những người tới gặp các thầy bói như vậy vô tình trở nên đau khổ và 
thích thú khi nghe về những đau khổ trong tương lai dành cho mình. 
Các thầy bói nhanh chóng đánh giá tính cách khách hàng của mình 
và rộng rãi giúp đỡ bằng những câu chuyện kinh khủng về vận xấu 
sẽ xảy ra với họ. Còn những con người khờ dại cả tin này lại tiêu tiền 
của cho các nghỉ lễ và bùa phép để tránh những điểu không may. Mặt 
khác, khi được phán rằng điểu may mắn nào sẽ đến với mình, họ liền 
tiêu ngay một số tiền lớn để chơi cờ bạc hoặc đánh xổ số. Cho nên, dù 
trong trường hợp nào thì: “Người rợu và số tiển của anh ta cũng sớm 
tời xa nhau." 


Bạn cũng không có tương lai 

Một thầy bói đến thăm một ngôi chùa và hỏi vị sư: “Tư ngài, 
ngài có muốn biết về tương lai của tình không?” Vị tăng biết điều mình 
nương tựa vào và trả lời: “Là nhà sư, chúng tôi không lo lắng về tương lai 
của mình.” Người thây bói sau đó nhìn thấy hai cô gái đang đánh máy 
và vẫn hỏi họ bằng câu hỏi cũ. Hai cô gái lúc trước đã nghe thấy câu trả 
lời của vị sư cho nên cũng nói với ông thầy bói rằng họ không lo lắng 
về tương lai của mình. Vì người thầy bói không thể tìm được ai nghe 
mình nói về tương lai, ông ta quyết định rời khỏi ngôi chùa. Khi ông ta 
rời đi, vị sư nhắc nhở: “Dường như ông cũng đã mất cơ hội để đạt được 
điều gì đó bảo đảm cho tương lai của trình.” 

Bí mật của đời sống hạnh phúc và thành công nằm ở chỗ làm 
điều cần làm ngay bây giờ. Chúng ta không nên lo lắng về quá khứ 
hoặc tương lai. Chúng ta không thể quay trở về quá khứ để sửa lại 
những øì mình đã làm. Chúng ta cũng không thể đoán trước mọi thứ 
có thể diễn ra trong tương lai bởi hoàn cảnh trên thế gian này liên tục 
thay đổi và không thể dự đoán. Duy chỉ có một khoảnh khác thời gian 
chúng ta kiểm soát được rõ đôi chút - đó chính là hiện tại! 

Chân lý này luôn được các nhà tư tưởng lớn trong quá khứ nhận 
ra. Họ thấy rằng thật vô ích khi sống với những ký ức quá khứ và mơ 


150 - Sao phải lo lắng! 


mộng tương lai mà lãng quên giây phút hiện tại cùng những cơ hội 
của nó. Thời gian không ngừng trôi. Chúng ta không nên đứng lại vấn 
vơ và nhìn những hy vọng về thành công của mình trở thành những 
ký ức của thất bại. Thành công nằm trong năng lượng của chúng ta để 
làm điều gì đó ngày hôm nay. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cách duy 
trì sự hoan hỷ thông qua sự mãn nguyện [tri túc: biết đủ]. Thời gian là 
lúc hiện tại này và sự lựa chọn là của chúng ta. 

Kalidasa, một nhà thơ và soạn kịch vĩ đại người Ấn Độ đã viết 
những dòng sau bằng tiếng Sanskrit về sự thật đơn giản của việc sống 
trong hiện tại: 

“Vì ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng 

Và ngày mai chỉ là một áo ảnh, 

Nhưng việc sống tối trong ngày hôm nay làm cho mọi ngày hôm qua 

Là một giấc mộng của hạnh phúc; 

Và mợi ieày mai 

Là viễn cảnh của hy vọng và niễm vui 


Thế nên hãy sống tốt noày hôm nay” 


Lo lắng về tương lai 

Nhiều người lo lắng khi nghĩ về tương lai của mình. Không 
có lý do gì để lo lắng nếu họ đã học cách điều chỉnh bản thân theo 
hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày. Thêm vào đó, họ cũng nên tận 
dụng lợi thế của những øì có thể ở hiện tại. Khả năng định hình hành 
trình cuộc đời của một người chỉ có thể được thực hiện trong hiện tại, 
không phải trong quá khứ hoặc tương lai. Chỉ có trong hiện tại, con 
người mới có thể dừng lại hoặc bắt đầu làm một việc øì. Bất kể lâu đài 
nào con người xây dựng trong không gian và bất cứ giấc mơ nào trong 
tâm cũng sẽ trở thành vô tích sự nếu con người không làm gì cho nó. 


Tại sao lại lo lắng về tưởng lai- 151 


Thay đối số phận cơn người 

Con người lo lắng một cách không cần thiết về sức khỏe, gia đình, 
thu nhập, danh tiếng và tài sản của mình. Họ cố gắng duy trì sự ổn định 
những øì vốn dĩ không thể ổn định. Càng lo lắng về tương lai của mình, 
họ càng đánh mất sự tự tin trong cuộc sống và phát triển những mong 
ước ích kỷ. Cho nên những người liên tục cố gắng thay đổi hoàn cảnh 
cuộc sống không biết đến sự bình an trong tâm hồn. 

Một người đau khổ tin vào số phận sẽ nghĩ: “Điểu này đã được 
định trước, điều này đã được Thượng Đế dành sẵn cho mình; vậy nên 
mình phải cầu nguyện Thượng Đế và xin ngài thay đối cuộc đời mình.” 
Một người như vậy có thể dành nhiều thời gian hơn vào việc suy 
nghĩ kiểu đó và ngày càng lãng quên những trách nhiệm hằng ngày 
của mình. 

Nếu chúng ta tin vào nghiệp, chúng ta sẽ biết lý do như sau: “Đây 
là kết quả từ hành động riêng của mình trong những kiếp trước hoặc 
trong chính kiếp này. Mình phải cố gắng sửa đổi, lấy lại sự cân bằng bằng 
cách nỗ lực làm điêu tốt và làm tâm mình mạnh hơn thông qua sự hiểu 
biết. Khi làm vậy, những hậu quả không hay của các nghiệp lực cụ thể có 
thể địu bót và thành công sẽ lới:” 

“Không một vì sao nào chúng ta có thể tin tưởng, 

Không một ánh sáng nào dẫn dắt, 

Và chúng ta biết rằng mình phải tốt, công bằng, lành thiện.” 

“Đừng hối tiếc những gì đã trôi qua, 

Và ấp ủ tương lai còn chưa tới. 

Nhưng ai với tâm nhìn rõ ràng có thể thấy 

Hiện tại là bây giờ và ở đây, 


152 - Sao phải lo lắng! 


Một người khôn ngoan như vậy có thể khao khái chiến thắng 
Điều không bao giờ có thể bị mất hoặc bị lay chuyển.” 


[Một người trí tuệ như vậy có thể khao khát giác ngộ Niết Bàn: 
điều không bao giờ có thể bị mất đi hay thay đổi. - ND] 


Thay vì lo lắng không cần thiết về tương lai, hãy làm những gì 
có thể làm được ngay trong hiện tại để tận dụng tối đa tiềm năng của 
bạn. Hãy nhớ, hiện tại là đứa con của quá khứ và là cha mẹ của tương 
lai. Trong khi chúng ta không thể làm được øì nhiều để thay đổi quá 
khứ, chúng ta vẫn kiểm soát được tương lai bằng cách cư xử đúng ở 
hiện tại. 


@m) 


THÀNH PHẦN 
CỦA HẠNH PHÚC 


CHƯƠNG 13 
Cách tìm thấy 
hạnh phúc thực sự 


“Cuộc đời nói: Hạnh phúc là một giải thưởng thất thường 
dành cho người có sự cố gắng bền bỉ. Bạn đã mệt mỏi với 
chặng đường đã qua, giờ đây hãy trở dậy và tiếp tục tìm mục 
đích ở ngay chỗ rẽ” 


ạn có muốn hạnh phúc không? Câu hỏi đơn giản này sẽ 

uôn luôn được trả lời bằng một tiếng “Cớ” rõ ràng. Vâng, tất 
cả chúng ta, không loại trừ ai, đều muốn hạnh phúc, mặc dù ý tưởng 
về điều øì tạo nên hạnh phúc và làm sao có thể đạt được hạnh phúc lại 
khác nhau giữa người này với người khác. 

Một tác giả viết: “Theo quan điểm của hấu hết mọi người, hạnh 
phúc là sự theo đuối mục đích. Là một điểu gì đó ở tương lai. Là một 
điểu gì äó để trở thành. Đối với việc rút thăm may rủi này, hạnh phúc là 
điểm cuối của câu võng, của một hũ vàng. Mọi người dành cả cuộc đời 
để đuối theo cẩu vông. Họ có thể thực hiện tốt việc theo đuối cầu vỗng 


Cách tìm thấy hạnh phúc thực sự- 155 


của riêng trình nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy ở bên ngoài [hạnh 
phúc - ND] điều chỉ có ở bên trong” 


Một tác giả khác viết: “Hạnh phúc nằm trên hành trình [hạnh 
phúc là con đường], không phải ở đích đến. Những người hạnh phúc 
là những người có khát vọng thánh thiện và cao quý. Những người 
hạnh phúc là những người làm phong phú cuộc sống của mọi người 
xung quanh mình. Những người hạnh phúc là những người chấp nhận 
những người khác sống bình an mà không quấy rầy họ. Những người 
hạnh phúc là những người sóp phần vào việc làm cho thế giới này tốt 
đẹp hơn để sống. Những người hạnh phúc là những người có niểm say 
mê với sự riehiệp, công việc hằng ngày, những việc nhỏ nhặt của mình. 
Những người hạnh phúc là những người yêu thương những người khác. 
Những người hạnh phúc là những người làm cho những người khác 
hạnh phúc." 


“Đau khổ nghĩa là sự chấm đứt của hạnh phúc. 
Hạnh phúc nghĩa là sự kết thúc của đau khổ” 


Mọi người đều khát khao hạnh phúc. Họ làm việc chăm chỉ cả 
ngày lẫn đêm để đạt được hạnh phúc, cho dù biết đó chỉ là hạnh phúc 
thoáng qua. Song, bất chấp sự cố gắng này, họ luôn ngày càng xa thay 
vì tới gần hơn những gì đã khiến cho họ cố gắng chăm chỉ làm việc. 
Tại sao lại như vậy? 


Sự tìm kiếm hạnh phúc 


Cuộc sống hiện đại là một sự tranh đấu - sự tranh đấu để có 
được các phần thưởng tiền bạc, tiện nghi và sự xa xỉ. Thay vì mang lại 
hạnh phúc, lối sống này mang lại lo lắng và căng thẳng. Có những thời 
khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi người khi tất cả vật chất có rất ít 
giá trị nếu so với niềm vui tâm lý hoặc tinh thần của sự không dính 
mắc vào vật chất thế gian. 

Trong cuộc sống thế gian [không phải là tu sĩ], tâm quan trọng 
của các lợi ích kinh tế để có một đời sống tốt không thể bị xem nhẹ. 


156 - Sao phải lo lắng! 


Chúng ta không nên giả vờ rằng con người có thể hạnh phúc nếu họ 
đang đói khát và sống trong những điều kiện nghèo nàn. Sự nghèo đói 
và việc sống trong các khu nhà ổ chuột có thể dập tắt hạnh phúc của con 
người. Đó là một đời sống bất hạnh trong gian nhà ổ chuột nếu cả một 
gia đình lớn phải sống, ăn, ngủ và sinh nở trong cùng một căn phòng 
nhỏ mà không có các điều kiện vệ sinh. Tình trạng khốn khổ của môi 
trường và đời sống tuyệt vọng của các cư dân ở đó có thể thường khiến 
những khu vực như vậy trở thành nơi nuôi dưỡng cho thói xấu và đau 
khổ - trừ phi nó bao gồm một cộng đồng các vị thánh — những người 
tìm kiếm sự bình an trong đói nghèo. Thật dễ dàng để kết án người 
nghèo về việc trở nên xấu xa, nhưng cuối cùng chúng ta phải gánh trách 
nhiệm cho những hành động tuyệt vọng của họ. Chúng ta phải hạn chế 
đói nghèo và nâng cao mức sống của con người nếu chúng ta muốn 
giảm tội phạm và được sống trong an toàn. Trách nhiệm của chính phủ 
là mang đến cho công dân của mình những tiện nghi tử tế như thức ăn 
và nơi ở; còn trách nhiệm của chúng ta là hỗ trợ chính phủ trong những 
nỗ lực này của họ. 

Tuy nhiên, thật hữu ích khi nhớ rằng: giàu có và đói nghèo, hạnh 
phúc và đau khổ đều là những khái niệm tương đối. Một người có thể 
giàu có nhưng bất hạnh, người khác có thể nghèo khó nhưng hạnh 
phúc. Giàu có là một ân phúc nếu nó được sử dụng đúng đắn và khôn 
ngoan. Nhưng vai trò của tấn thảm kịch của nhân loại chính là mong 
ước ích kỷ của loài người về vật chất. Người giàu và người nghèo đều 
muốn có ngày càng nhiều hơn mà không bao giờ nói: “Tôi đã thỏa mãn 
rồi. lọ sống với sự oán giận nếu những tham vọng của họ không được 
đáp ứng. Bi kịch của người giàu là họ không thể gia tăng của cải của 
mình. Họ bị dính mắc một cách ngu ngốc vào sự giàu có. Vì thế, hạnh 
phúc không được tìm thấy trong trường hợp nào, cả người nghèo lẫn 
người giàu. 

Một số người nghĩ rằng, một người bạn đời tốt và phù hợp là một 
nguồn hạnh phúc. Điều này có thể đúng ở mức độ nào đó. Những 
người khác nghĩ rằng, con cái là một nguồn hạnh phúc khác. Nhưng 
những điều này đều không phải là những điều kiện bền vững. Một 


Cách tìm thấy hạnh phúc thực sự- 157 


người bạn đời có thể chết hoặc thậm chí bỏ ra đi, trong khi những đứa 
con có thể mang lại nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc cho cha mẹ chúng. 


Chúng ta nên học cách hài lòng và hạnh phúc với những gì ít ỏi 
mà mình có - những gì được dành cho chúng ta. Chúng ta thậm chí 
nên hạnh phúc và hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình mặc dù 
chúng ta không đủ may mắn để được ban cho một phần nhỏ bé nhất 
trong những kỳ vọng khiêm tốn của mình. 


Một người vợ không có con 


Ngày trước, có một cặp vợ chồng trẻ không có con. Mặc dù mọi 
khía cạnh khác họ đều hạnh phúc nhưng người vợ có một bản năng làm 
mẹ mạnh rẽ và cô khao khát muốn sinh một đứa con. Người chồng gợi 
ý họ có thể nhận con nuôi nhưng cô không nghe theo và nói rằng đứa 
con phải do cô sinh ra. Họ thử tất cả biện pháp chữa trị nhưng dường 
như không có phương pháp nào hiệu quả. Người vợ ngày càng trở nên 
chán nản và căng thẳng, lo lắng và bất mãn. Cô trở nên mê muội và sức 
khỏe tinh thân của cô bị ảnh hưởng. Tuy nhiên người chồng dân dân 
bắt đầu nhận ra sự thay đổi của cô. Cô giả vờ có mang, trong khi thực tế 
là không. Rồi tới một ngày, khi người chồng trở về nhà, anh thấy cô rạng 
ngời hạnh phúc, ôm ấp một cái bọc gỗ nhỏ. Cô ấp ủ, bày tỏ tình mẫu tử 
đối với cái bọc như thể đó là một đứa trẻ thật vậy. Cô tất bật chăm sóc 
“đứa trể` của mình, mặc quần áo cho nó như một người mẹ vẫn làm. 
Thậm chí, cô còn làm một cái cũi ấm cúng và để “đứa trể” ngủ trong đó 
trong khi cô nhẹ nhàng hát ru con. Thực tế, cô đã bát đầu có cách cư xử 
giống như một đứa trẻ đang chơi với búp bê. Người chồng trở nên rất lo 
lắng về tình hình của người vợ, rồi anh đưa cô đến xin tư vấn của một 
nhà tâm thần học nổi tiếng. Lúc này, vị chuyên gia đó nghiên cứu cẩn 
thận tình trạng của cô và giải thích cho người chồng rằng, người phụ 
nữ cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc bằng cách tưởng tượng điều mình 
không thể có là sự thật. Ông nói rằng, việc tước đi niểm hạnh phúc này 
của cô sẽ độc ác hơn nhiều so với việc cố gắng để cho cô cư xử “hợp lý” 
và ném khúc gỗ nhỏ này đi. 


158 - Sao phải lo lắng! 


Chúng ta thấy ở đây đôi khi những quyết định của chúng ta đối 
với những người khác phải được hướng dẫn bởi trái tim hơn là bởi lí 
trí lạnh lùng. Chúng ta cũng thấy việc khao khát quá mức và bất hợp lý 
một điều gì đó có thể ảnh hưởng đến tinh thân và làm đảo lộn sự nhận 
thức cân bằng của mình. 

Những điều kiện dễ chịu trong môi trường xã hội, kinh tế, chính 
trị của con người trở nên quan trọng cho hạnh phúc của người đó trong 
xã hội. Trong cuốn sách “Ways of Escapc” (tạm dịch: “Con đường giải 
thoát”) của mình, ngài Philip Gibbs viết rằng: “1rong cuộc săn lừng 
không ngừng về hạnh phúc những gì thế giới loài noười đang cố tìm kiếm 
chính là một số hệ thống chính quyên và xã hội sẽ trao cho mọi cá nhân 
một cơ hội trọn vẹn và công bằng để phát triển tối đa tính cách bản thân: 
bằng công việc thú vị và không phải làm việc quá nhiều, bằng sự an toàn 
cho bản thân và gia đình cùng thân bằng quyến thuộc, một người có trái 
tim rộng lượng và đông cảm không thể trở nên hạnh phúc nếu đám đông 
nhân loại quanh mình đang đau khõ: bằng tiện nịehi tối thiểu hợp lý cùng 
với sự tự do vềtư tưởng và hành động được hạn chế chỉ bởi các quy tắc đạo 
đức nhằm ngăn cẩn con người gây hại cho những người khác. Trong sự 
tự do tư tưởng và hành động đó, con người có cơ hội cho phiêu lưu và vui 
sướng: cho việc nhận thức vẻ đẹp, thâm nhập kiến thức sâu hơn, biết làm 
chủ bản thân và những gì xung quanh mình hơn, vươn tới tợi thứ xứng 
đáng có được trong cuộc đời cho thân và tâm trình.” 

Đạo Phật dạy chúng ta chọn các phương pháp không gây hại và 
có đạo đức để đạt được hạnh phúc. Việc cố gắng hưởng thụ hạnh phúc 
nhưng gây thiệt hại cho người khác hay những chúng sinh khác thực sự 
không có ý nghĩa gì. Điều này nằm trong lời dạy của Đức Phật: “Phúc 
đức thay những ai kiếm sống tà không làm hại đến những người khác.” 


Công thức cho Hạnh phúc 

Khi xây dựng một cuộc đời hạnh phúc, có mục đích, chúng ta 
nên thực hành trí tuệ và lòng từ bi - đó là đôi cánh có thể nâng chúng ta 
tới đỉnh cao hoàn thiện của con người. Nếu chỉ phát triển về mặt cảm 


Cách tìm thấy hạnh phúc thực sự- 159 


xúc mà quên đi trí tuệ, chúng ta sẽ trở thành những người tốt bụng ngu 
ngốc, còn khi chỉ phát triển phương diện lí trí mà bỏ quên cảm xúc, 
chúng ta sẽ trở thành những người trí thức lạnh lùng, không có cảm 
xúc dành cho những người khác. Theo Đức Phật, để đạt tới tự do, lòng 
từ bi và trí tuệ phải được cùng phát triển. Một đời sống tốt được truyền 
cảm hứng bởi tình yêu thương và được hướng dẫn bởi sự hiểu biết. 

Lòng từ bi là gì? Lòng từ bi là tình yêu thương, lòng nhân hậu, 
lòng tốt và sự vị tha. Đó là hành động xuất phát từ tình yêu thương 
và mối quan tâm đối với tất cả chúng sinh, đặc biệt khi họ đang trong 
những hoàn cảnh không may mắn. 

Và trí tuệ là øì? Trí tuệ là nhìn thấy mọi thứ đúng như chúng 
là và hành động theo những đức tính thánh thiện của tâm. Khi một 
người đàn ông nhìn thấy và bị thu hút bởi một người phụ nữ đẹp, 
anh ta mong muốn được thấy lại cô ấy. Anh ta chạy theo sự dễ chịu 
và thỏa mãn từ sự có mặt của cô ấy. Tuy nhiên, khi hoàn cảnh thay 
đổi và không còn có thể nhìn thấy cô ấy nữa, anh ta phải không được 
phép hành động vô lý và cư xử ngu ngốc. Khía cạnh không dễ chịu 
này là một sự thật về trải nghiệm của loài người. Nếu anh ta không có 
sự dính mắc phi hiện thực hay bám víu ích kỷ vào cô ấy, anh ta sẽ khá 
thoải mái thoát khỏi đau khổ. Trong những điều dễ chịu của cuộc đời 
luôn có đau khổ và sầu muộn. Mặc dù không phủ nhận hạnh phúc 
con người có được từ sự dễ chịu của các giác quan, nhưng bản chất 
của sự dễ chịu này là ngắn ngủi và không thể đưa lại hạnh phúc lâu 
đài. Việc hiểu ra sự thật này chính là trí tuệ. 


Công thức cho hạnh phúc thật đơn giản. Hạnh phúc là một 
trạng thái của tâm. Nó không thể được tìm thấy ở những thứ vật 
chất của chúng ta như: sự giàu có, quyền lực hoặc danh tiếng. Những 
người dành cả cuộc đời để thu hoạch và tích lũy tài sản nhiều hơn nhu 
cầu của mình sẽ thất vọng và tỉnh ngộ khi họ khám phá ra, dù quá 
muộn, rằng tất cả tiền bạc trên thế gian này cũng không thể mua được 
mảy may hạnh phúc lâu dài nào. Chúng ta phải nhanh chóng nhắc lại 
rằng, bản thân sự giàu có không hề xấu. Lẽ dĩ nhiên, sự giàu có có thể 


160 - Sao phải lo lắng! 


là một nguồn tiện nghi vật chất và thịnh vượng khi được sử dụng một 
cách khôn ngoan vì lợi ích của những người khác. Tuy nhiên điều tồi 
tệ chính là sự dính mắc đối với sự giàu có. Đó là suối nguồn đau khổ. 
Chúng ta cũng phải phân biệt giữa sự dễ chịu và hạnh phúc. Không 
nên lẫn lộn giữa việc tìm kiếm sự dễ chịu với sự tìm kiếm hạnh phúc. 
Sự dễ chịu là biểu hiện bên ngoài thoáng qua và không đem lại hạnh 
phúc lâu dài. Có thể mua được sự dễ chịu nhưng không thể mua được 
hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ bên trong, dựa trên nền tảng của lòng 
tốt giản đơn và lương tâm trong sạch. 


Không có ai hạnh phúc nếu như không có sự hài lòng [tri túc: 
biết đủ] từ bên trong. Sự chuyển hóa tinh thần chỉ có thể đạt được 
thông qua sự tu dưỡng tinh thân hay hành thiển [bhavana]. Có rất 
nhiều việc để làm và có quá ít việc được làm xong. Chỉ bằng sự tự 
phân tích và thanh tịnh bản thân thì những hạt giống đức hạnh tiềm 
tàng của chúng ta mới có thể nảy mầm để lộ ra bản chất nhân tính và 
thánh thiện của chúng ta. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. 
Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, quyết tâm và nỗ lực. 

“Hạnh phúc là loại nước hoa - bạn không thể vấy lên người khác 
mà không làm rơi vài giọt lên chính thân mình. 


Nếu muốn sống hòa bình và hạnh phúc, bạn hãy cho phép 
những người khác cũng được sống hòa bình và hạnh phúc. Chỉ tới 
khi bạn điều chỉnh bản thân sống theo những nguyên tắc thánh thiện 
này, bạn mới có thể hy vọng vào hạnh phúc và bình an trên thế giới 
này. Và bạn không nên hy vọng vào lòng biết ơn của những người 
khác. Dale Carnegie nói: “Nếu uốn tìm thấy hạnh phúc, chúng ta hãy 
dừng suy nehĩ về lòng biết du hoặc vô ơdn và hãy trao tặng |bố thí, cúng 
dường] vì niểm vui bên trong của sự trao tặng. Sự vô ơn là tự nhiên và 
hoang đại giống như cỏ dại. Sự biết dn giống như một bông hoa hồng 
được vun trồng. Nó phải được chăm sóc, tưới tắm, nâng nìu, yêu thương 
và bảo vệ” 

Bản chất của con người là không đánh giá đúng bất cứ điều gì có 
được dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ khi những điều này mất đi, lúc đó con 


Cách tìm thấy hạnh phúc thực sự- 161 


người mới đề cao chúng. Không khí chúng ta đang thở cùng những 
cơ quan cần thiết cho sự sống còn của chúng ta đều được cho là hiển 
nhiên và thậm chí chúng ta còn lạm dụng chúng, đôi khi đến mức quá 
muộn màng. Chúng ta không nên giống như con cá không biết đến 
giá trị của nước cho đến khi nó bị bắt lên bờ. 

Abraham Lincoln nói: “Theo sự quan sát của tôi, mức độ hạnh 
phúc của con người tưởng xứng với trình độ phát triển tâm của họ” 


Bạn không thể hy vọng đạt được hạnh phúc và sự bình an chỉ 
bằng cách cầu nguyện. Bạn phải làm việc để có được phúc lành này. 
Niềm tin vào Thượng Đế và cầu nguyện để được che chở chỉ hữu ích 
nếu bạn không quên đóng cửa trước khi rời khỏi nhà, bởi vì không 
có gì bảo đảm rằng Thượng Đế sẽ trông nhà hộ bạn cho đến khi bạn 
quay về. Bạn không nên lãng quên các trách nhiệm của mình. Nếu 
hành động theo các nguyên tắc đạo đức, bạn có thể tạo ra thiên đường 
của riêng mình ngay trên trái đất này. Nhưng khi vi phạm chúng, bạn 
có thể cảm thấy ngọn lửa địa ngục ngay trên mặt đất. Con người vò 
đầu bứt tai rồi cằn nhằn khi họ không biết cách sống theo quy luật 
tự nhiên và luật nhân quả trong khi tạo ra rất nhiều vấn đề cho riêng 
mình. Nếu tất cả mọi người cố gắng sống không gây hại, thì tất cả 
chúng ta có thể hưởng thụ phúc lành của thiên đường thực sự ngay 
tại thế giới này mà không phải chờ đến khi chết mới được tận hưởng 
nó. Không cần tạo ra một thiên đường ở nơi nào khác để thưởng công 
cho đức hạnh hoặc một địa ngục để trừng phạt sự xấu xa. Đức hạnh 
và xấu xa có những hậu quả không thểtránh khỏi ngay tại thế giới này. 
Một trong những câu hỏi hóc búa nhất mà nhân loại phải đối diện là 
liệu có nơi nào tồn tại “thiên đường” và “địa ngục” hay không. Con 
người không có hiểu biết rõ ràng nào về khái niệm này. 


Thiên đường và địa neục ở đâu? 


Ngày trước, có một vị sư mà đề tài thuyết pháp yêu thích nhất 
của ông là thiên đường và địa ngục. Một hôm, một trong các tín đồ đã 


162 - Sao phải lo lắng! 


mệt mỏi về việc liên tục lắng nghe ông lặp đi lặp lại đề tài này, đã đứng 
dậy và hỏi: “ Hấy nói cho con biết thiên đường và địa ngục ở đâu? Nếu sư 
không thể trả lời con, con sẽ nói rằng sư nói dối: Vì sự đang là một người 
vô tội liền trở nên sợ hãi. Thay vì trả lời ông lại giữ im lặng. Sự im lặng 
của ông khiến cho người tín đồ kia trở nên giận dữ và anh ta hét lên: 
“Sư hãy núói ra nếu không con sẽ đánh sư:` Vì sử nhanh chóng lấy lại sự 
hóm hỉnh của mình và trả lời: “Bây giờ địa ngục ở xung quanh con, với 
cơn giận đứ của cơn.” Người tín đồ hiểu ra chân lý, bình tĩnh lại và bắt 
đầu cười. Sau đó, anh ta hỏi tiếp: “Vậy thiên đường ở đâu?”và vị sư trả lời: 
“Bây giờ nó ở xung quanh con, với sự vui vẻ của con.” Thiên đường và địa 
ngục là những gì chúng ta tạo ra trong cuộc sống của mình. Thiên đường 
và địa ngục tổn tại ở bất cứ nơi nào của vũ trụ có tổn tại sự sống. 


Hạnh phúc ở đâu? 

Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở đâu? Đức Phật nói: “Ở bên trong 
mình”. Sẽ không ai phủ nhận rằng hạnh phúc là điều đáng mơ ước nhất. 
Hạnh phúc không phải là điều gì đó xảy ra mộtcách đơn giản. Hạnh phúc 
là một trạng thái của tâm mà không phụ thuộc vào lòng ham muốn và 
đam mê vật chất. 


Nưười đàn ông mãn nguyện dù không có áo [đếrmmặc]. 

Một vị vua phương Đông cảm thấy rất bất hạnh đã đến xin lời dạy 
của một nhà hiển triết. Nhà hiền triết khuyên đức vua ởi tìm người đàn 
ông mãn nguyện và hạnh phúc nhất trong vương quốc của mình và mặc 
chíếc áo của ông ta. Sau một thời gian dài tìm kiếm cuối cùng đức vua tìm 
thấy ông ta - nhưng ông ta không có áol 

Nhắc đến lời dạy này của Đức Phật, một nhà văn nổi tiếng nói: “Nếu 
bạn muốn nhìn thấy người đàn ông mãn nguyện và hạnh phúc nhất trên 
thế giới này hãy nhìn vào vị vua trong chiếc áo của người ăn xin.” 


Cách tìm thấy hạnh phúc thực sự- 163 


Những ham muốn không được thỏa mãn là nguyên nhân chính 
của sự bất hạnh. Hãy buông bỏ những ham muốn và bạn sẽ được giải 
thoát khỏi sự bất hạnh của mình. Đức Phật nói: “1a cưỉ dạy có một điểu, 
ñó là nguyên nhân của đau khổ và con đường diệt khổ Cũng như nước của 
đại dương chỉ có một vị mặn, lời dạy của ta cũng chỉ nói về Äau khổvà sự diệt 
khổ Ta sẽ chỉ cho các con thấy con đường từ hư ảo đến cái thực, từ bóng tối 
đến ánh sáng từ dái chết đến sự vĩnh hằng” 

Sự bình an hay mãn nguyện cũng phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi 
người. Những con chó thích găm xương, không phải cỏ. Các con bò chỉ 
thích nhai cỏ, không phải xương. Cũng như vậy, một số người thích 
sự phấn khích, nhộn nhịp hơn sự bình an, trong khi đối với những 
người khác sự bình an quan trọng hơn sự phấn khích. Cũng như thức 
ăn ưa thích của người này có thể gây hại cho người khác, vị thuốc chữa 
bệnh cho người này có thể trở thành nguyên nhân chết người cho 
người khác. Sự hài lòng của người này có thể trở thành điều phiển toái 
đối với người khác. 

Hạnh phúc là một trạng thái tỉnh thần có thể đạt được thông qua 
sự tu dưỡng tâm. Các nguồn bên ngoài như: sự giàu có, danh tiếng, địa 
vị xã hội và sự mến mộ của công chúng chỉ là những nguồn tạm thời 
của hạnh phúc. Chúng không phải là nguồn gốc thực sự của hạnh 
phúc. Nguồn gốc thực sự là tâm. Tâm nếu được kiểm soát và tu dưỡng 
sẽ là suối nguồn thực sự của hạnh phúc. Niềm tin rằng sự chuyển hóa 
tinh thần sẽ không thể đạt được là không đúng. Mọi người đều có thể 
nuôi dưỡng sự bình an và chuyển hóa bên trong thông qua sự thanh 

Bằng cách từ bỏ điều sẽ bị tàn lụi trên thế gian này, con người có 
thể đạt được món quà không bị tàn lụi của hạnh phúc. 


CHƯƠNG 14 
Tìm thấy bình an trong 
xung đột và tuâu thuẫn 


“Cái nhọt không thể được chữa khỏi đơn thuần bằng cách cắt 
bỏ nó. Cũng như vậy, chúng ta không bao giờ kinh nghiệm 
được sự bình an bằng bạo lực mà bằng cách xóa bỏ nguyên 
nhân của mâu thuẫn” 


I5 lịch sử thế giới, chưa bao giờ nhân loại lại có nhu cầu to 
lớn như vậy về sự tự do thoát khỏi mâu thuẫn, sự oán hận, 
tính ích kỷ, sự lừa lọc và xung đột. Chúng ta đang rất cần có sự bình 
an không chỉ trong gia đình, công sở và trong cuộc sống cá nhân của 
mình, mà còn trên cả phạm vi toàn cầu. Những căng thẳng, lo lắng và 
sợ hãi phát sinh từ mâu thuẫn không chỉ tàn phá nhất thời mà còn tạo 
nên sự thiệt hại liên tục cho chúng ta cả về vật chất lẫn tinh thần. 


Xung đột và trâu thuẫn toàn câu 


Ngày nay, mối đe dọa hủy diệt bằng năng lượng hạt nhân trên 


Tìm thấy bình an trong xung đột và mâu thuẫn- 165 


toàn cầu là khả năng có thực. Dưới gầm trời này, nếu xảy ra chiến 
tranh hạt nhân toàn cầu, khi đó sẽ không có nơi trú ẩn nào để trốn 
thoát. Sự hỗn loạn của nhân loại đã đẩy chính loài người vào tình thế 
khó khăn! Sự tiến bộ về khoa học đã tạo ra khả năng lấy được năng 
lượng khổng lồ bên trong nguyên tử cũng như đe dọa đến nhân loại. 
Chừng nào con người còn bị chỉ phối bởi vô minh, ích kỷ, thành kiến, 
sự trả thù và các năng lực tàn phá ác độc tương tự khác, chừng đó sẽ 
không có gì là an toàn. Song điều nghịch lý chính là tâm có khả năng tạo 
ra sựác độc như vậy lại cũng có thể trở thành suối nguồn của vẻ đẹp và sự 
thánh thiện vĩ đại nhất. 

Người ta đã tổng kết rằng, “tia sáng làm lóa mắt” của hai quả bom 
nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã làm thay đổi 
lịch sử thế giới. Tĩa sáng được phóng xạ ra từ hai thành phố xấu số này đã 
tạo nên đau khổ, sợ hãi, thù hận và sự bất an cho hàng triệu cuộc đời trên 
khắp thế giới. Đối lập hoàn toàn với nó là vâng hào quang đã “tỏa sáng và 
phát rđ” từ sự giác ngộ của Đức Phật dưới gốc cây Bồ đề hơn 2.500 năm 
trước - một sự kiện quan trọng vĩ đại với số phận nhân loại. Vâng sáng đó 
sơi rọi con đường cho nhân loại vượt qua thế giới của bóng tối đây những 
tham lam, thù hận và vô minh [tham, sân, si] để đi tới một thế giới của 
ánh sáng tràn đây tình thương, lòng nhân hậu và hạnh phúc. 

Vấn đề cơ bản chúng ta gặp phải ngày nay là sự suy thoái đạo đức 
và việc sử dụng lệch lạc trí thông minh. Bất chấp tất cả tiến bộ khoa học 
và công nghệ, thế giới phải rất lâu nữa mới đạt tới sự an toàn và bình yên. 
Thay vào đó, khoa học và công nghệ đã làm cho cuộc sống con người trở 
nên bấtổn hơn bao giờ hết. Và như vậy,chính cuộc sống con người sẽ lâm 
vào cảnh hiểm nguy nếu chúng ta không có sự phát triển tinh thần tương 
ứng trong việc tiếp cận các vấn đề. 

Đức Phật đã chỉ cho nhân loại thấy con đường tới một thế giới mới 
của hòa bình, thịnh vượng và thiện chí. Nhưng ngày nay, nhân loại đã 
phớt lờ thông điệp vĩnh cửu này. Sự tàn phá bằng hạt nhân có thể diễn ra 
chỉ bằng việc bấm nút. Chúng ta có thể đạt được sự kiểm soát các năng 
lượng thiên nhiên, nhưng chúng ta không thể kiểm soát bản tính riêng 


166 - Sao phải lo lắng! 


của mình. Nếu cứ tiếp tục theo cách này, sẽ chỉ có một con đường cho 
chúng ta tiến tới - con đường của sự tự hủy diệt và biến mất. 

'Trong quá trình tìm kiếm sự bình an và hòa hợp, các nhà lãnh đạo 
thế giới đã nỗ lực xây dựng những thỏa thuận và hiệp ước quốc tế để 
ngăn chặn hoặc giải quyết xung đột giữa các quốc gia. Liên Hiệp Quốc 
là một tổ chức thế giới được thành lập sau cuộc Đại Thế Chiến II nhằm 
duy trì trật tự và sự ổn định quốc tế. Dù có thể chưa phải là phương 
tiện tốt nhất để đạt được mục đích này, nhưng ít ra tổ chức này cũng 
cung cấp một hệ thống hữu hiệu; qua đó, những quốc gia đang tranh 
chấp ít nhất có thể gặp nhau một cách văn minh nhằm giải quyết các 
vấn đề của mình. Tuy nhiên sự thù địch, sợ hãi và nghi ngờ giữa các 
dân tộc, quốc gia và tôn giáo khác nhau làm cho việc chung sống hòa 
bình trở thành một mục đích không hề dễ dàng đạt được. Mặc dù 
có nhiều giờ liên tục đàm phán và thuyết phục nhau tại Liên Hiệp 
Quốc, nhưng các quốc gia vẫn còn đánh nhau và những thỏa thuận 
ngừng bắn bị phá vỡ đều đặn theo hướng có thể đoán trước và không 
bị trừng phạt. Con người có thể tìm thấy sự bình an và hạnh phúc ở 
đâu trong những hoàn cảnh như vậy? Hạnh phúc không bao giờ có 
thể sinh khởi khi vẫn còn sự sợ hãi. Nó cũng không thể sinh khởi khi 
có sự ích kỷ và lòng tham. 


Thiết lập hòa bình 

Không thể có một đời sống mãn nguyện và hạnh phúc nếu chúng 
ta lãng phí thời gian và năng lượng của mình vào mâu thuẫn và bất hòa. 
Để có bình an, chúng ta phải từ bỏ mâu thuẫn dưới mọi hình thức. Một 
khi đã thoát khỏi sự bất hòa như vậy, tâm hồn sẽ được tự do trở thành 
công cụ của thịnh vượng như nó nên là vậy, thay vì trở thành sự cản trở 
đối với xã hội. Tầm vô hình và đầy sức mạnh có thể được chuyển hướng 
thành niềm hạnh phúc, thay vì là nỗi thống khổ của nhân loại. 

Một cái nhọt không thể được chữa trị đơn thuần bằng cách dùng 
đao cắt bỏ nó đi. Máu đã bị nhiễm độc sẽ chỉ càng tạo ra nhiều nhọt hơn 
mà thôi. Do đó, để chữa trị tận gốc, trước hết phải tìm ra và loại bỏ đi 


Tìm thấy bình an trong xung đột và mâu thuẫn- 167 


nguyên nhân sâu xa. Tương tự như vậy, đối với hòa bình, tâm - điều tạo 
ra nền tảng hoạt động con người - cũng nên được nghỉ ngơi. Điều này có 
thể được thực hiện thông qua việc tỉnh thức chân thành của tinh thần. 
Song quan trọng là không chỉ có niềm tin thuần túy mà con người còn 
phải làm chủ được cuộc sống đây yêu thương, chân thành và chính trực 
dựa trên các nguyên tắc đạo đức được hướng dẫn bởi các bậc tu hành. 


Đa phần sự náo động mà chúng ta gánh chịu là do chúng ta 
không thể kiểm soát được tâm mình. Mỗi lần tâm chúng ta liên hệ với 
hình sắc, âm thanh, mùi, vị, v.v... chúng ta lại thích hoặc không thích 
trải nghiệm này, muốn hoặc không muốn và điều đó chuyển thành 
sự gia tăng lo lắng, sợ hãi, ham muốn cùng sự cám dỗ. Tình trạng này 
cũng tạo nên những căng thẳng về thể xác có thể gây ra vô số thân 
bệnh nếu kéo dài. Bằng cách phát triển sự tập trung vào một điểm, 
khả năng giữ tâm thoát khỏi sự suy nghĩ lan man không ngừng, chúng 
ta có thể giải thoát chính mình khỏi phần lớn những vấn đề này và có 
sự bình an nội tâm cùng sự khỏe mạnh thể chất nhiều hơn. 


Vượt lên sự dễ chịu trần tục 


Các vị thầy tôn giáo luôn luôn xác nhận rằng hạnh phúc con 
người không phụ thuộc vào sự thỏa mãn những ham muốn và đam 
mê thể xác, hoặc đạt được sự giàu có vật chất. Sự thật này cũng rõ ràng 
từ kinh nghiệm thực tiễn của con người. Dù có tất cả sự đễ chịu trần 
tục, chúng ta vẫn không thể hạnh phúc và bình an nếu tâm chúng ta 
liên tục bị ám ảnh bởi lo lắng và thù hận - những điều sinh khởi từ vô 
minh liên quan đến bản chất thực sự của sự tồn tại. 

Hạnh phúc chân thực không thể được định nghĩa theo kiểu giàu 
có, quyền lực, con cái, danh tiếng hoặc những lời đồn thổi. Không ai 
nghi ngờ về mặt lợi ích của những tiện nghi vật chất tạm thời nhưng 
đó chưa phải là hạnh phúc tối thượng. Đặc biệt, khi những tài sản đó 
có được một cách không chính đáng hoặc không thích hợp thì chúng 
trở thành một nguồn đau khổ, tội lỗi và buồn phiền hơn là hạnh phúc 
cho người sở hữu. 


168 - Sao phải lo lắng! 


“Khi tôi làm điều tốt, tôi cảm thấy tối. 
Khi lôi làm điều xấu, tôi cảm thấy xấu. 
Đó dính là tôn giáo của tôi.” 
Abraham Lincoln 

Những hình ảnh say đắm, âm nhạc quyến rũ, mùi thơm ngây 
ngất, vị ngon hấp dẫn cùng sự đụng chạm thân thể lôi cuốn lừa dối và 
làm chúng ta lạc lối, chỉ biến chúng ta thành nô lệ của những sự dễ chịu 
trần tục. Mặc dù không ai phủ nhận rằng có hạnh phúc nhất thời trong 
hoạt động cũng như trong sự thỏa mãn của các giác quan, song những 
sự đễ chịu như vậy là thoáng qua. Khi suy ngẫm lại quá khứ, con người 
có thể hiểu bản chất không thỏa mãn và thoáng qua của những sự dễ 
chịu này, từ đó mở đường cho sự hiểu biết tốt hơn về thực tại. 

Nếu của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho hạnh phúc, thì sự 
giàu có và hạnh phúc sẽ đồng nghĩa với nhau. Nhưng sự thật có phải 
vậy không? Một nhà thơ không đồng tình với niềm tin này như sau: 

“Sựgiàu sang có thể tạo ra hạnh phúc không? 

Hãy nhìn quanh và thấy 

Nỗi đau khổnào tươi vuil Cảnh khổ cực nào huy hoàng! 

Gia tài nào có thể đổra phung phí. 

Tâm tiêu diệt đòi hỏi nhiễu hơn nữa!” 

Sự giàu có không thể dập tắt được ngọn lửa ham muốn đang 
bùng cháy. Chúng ta không bao giờ có thể hạnh phúc nếu chỉtheo đuổi 
nhằm thỏa mãn những mong muốn thú tính, đáp ứng nhu cầu về thức 
ăn và tình dục của mình. Nếu đúng như vậy, thì với bước tiến to lớn 
đạt được trong mọi lĩnh vực, thế giới này đã có thể vững bước trên con 
đường tới hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng thực tế rõ ràng không như vậy. 
Những mong ước thế gian không bao giờ có thể được thỏa mãn hoàn 
toàn vì ngay khoảnh khác đạt được điều mình mong muốn, chúng 
ta sẽ sớm trở nên thất vọng về nó và lại ham muốn một thứ khác bởi 


Tìm thấy bình an trong xung đột và mâu thuẫn- 169 


vì tất cả chúng ta đều thích sự hứng khởi của hoạt động. Khi sự thay 
đổi và suy tàn xảy ra với những thứ chúng ta dính mắc, chúng ta trải 
nghiệm sự đau khổ. Niềm vui của sự dễ chịu giác quan không phải là 
hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc thực sự chỉ có thể sinh khởi từ sự tự do 
hoàn toàn của tâm. Suối nguồn hạnh phúc không phải từ vật chất: nó 
phải được tìm thấy trong một tâm đã thoát khỏi những náo động tỉnh 
thần [phiền não]. 


Những vật quý của thế gian là vô thường [không trường tồn, 
không bất biến] nhưng những vật quý siêu việt [thánh tài: tài sản của 
bậc Thánh] như lòng tự tin, đạo đức, sự rộng lượng [cởi mở, thích bố 
thí, cúng dường, giúp đố], sự trung thực và trí tuệ là không thể tiêu 
điệt được. Sự dính mắc vào cảm xúc, thù hận và ghen tị hạ thấp giá trị 
con người, nhưng lòng thiện chí, niềm vui đồng cảm [tùy hý] và thái 
độ không thành kiến sẽ khiến con người thánh thiện, thậm chí là siêu 
phàm trong chính cuộc đời này. 

Con người có thể phát triển và duy trì sự bình an nội tâm bằng 
cách hướng vào các tư tưởng bên trong thay vì hướng ra bên ngoài. 
Hãy nhận thức về những mối nguy hiểm và cạm bẫy thuộc các năng 
lượng hủy diệt của lòng tham, hận thù và vô minh [tham, sân, si]. Hãy 
học cách nuôi dưỡng và duy trì các năng lượng tốt đẹp của lòng thương 
yêu, tử tế và sự hòa hợp. Trận chiến nằm bên trong chúng ta và chỉ ở 
bên trong chúng ta mới là trận chiến vĩ đại nhất phải chiến đấu và giành 
chiến thắng. Trận chiến này không đánh bằng vũ khí, mà bằng sự tỉnh 
giác [nhận biết] về tất cả năng lượng tiêu cực và tích cực bên trong tâm 
mình. Sự nhận biết này là chìa khóa để mở cánh cửa mà từ đó, những 
mâu thuẫn và xung đột cũng như các tư tưởng thiện sinh khởi. 

Tâm là nguồn tối thượng của tất cả hạnh phúc và đau khổ, Để 
hạnh phúc trên thế gian, trước hết tâm của mỗi người phải bình an 
và hạnh phúc. Hạnh phúc cá nhân tạo điều kiện cho hạnh phúc của 
xã hội, trong khi hạnh phúc của xã hội nghĩa là hạnh phúc cho quốc 
gia. Chính từ hạnh phúc của các quốc gia mà hạnh phúc của thế giới 
được xây dựng. 


170 - Sao phải lo lắng! 


Từ những bài học của cuộc đời, rõ ràng thấy rằng chiến thắng 
thực sự không bao giờ đạt được bằng xung đột. Thành công không 
bao giờ đạt được bằng mâu thuẫn. Hạnh phúc không bao giờ được 
trải nghiệm nhờ các cảm thọ xấu. Sự bình an không bao giờ đạt được 
bằng cách tích lũy ngày càng nhiều hơn tài sản và quyền lực thế gian. 
Hạnh phúc đạt được bằng cách buông xả sự ích kỷ của mình và bằng 
cách giúp đỡ thế gian với những hành động của tình yêu thương. Sự 
bình an trong trái tim chính phục tất cả năng lượng đối lập. Nó cũng 
giúp chúng ta duy trì nội tâm lành mạnh để sống một cuộc đời tràn 
đầy hạnh phúc và mãn nguyện. 


CHƯƠNG 15 
Đạo đúc: sự thiêng liêng 
và chân giá trị cuộc đời 


“Tuân theo đạo đức giống như dựng lên một hàng rào để bảo 
vệ căn nhà của bạn và của những người hàng xóm khỏi bọn 
trộm cắp” 


T7; đức và luân lý hình thành nên cốt lõi của những ý tưởng 
xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Nếu tình yêu thương 
là máu của cuộc đời, thì chắc chắn đạo đức là cột sống của nó. Không 
có đức hạnh cuộc đời sẽ nguy hiểm, nhưng không có tình thương 
yêu cuộc đời sẽ chết. Chất lượng đời sống được nâng lên theo sự nuôi 
dưỡng đức hạnh và khi đức hạnh sinh khởi, con tàu của tình yêu 
thương sẽ dâng theo. Vì bản chất chúng ta chưa hoàn thiện nên chúng 
ta phải nỗ lực để phát triển đạo đức. 

Đức Phật đã nói: “Khi người trị vì đất nước công bằng và tốt đẹp, 
các quan lại sẽ trở nên công bằng và tốt đẹp. Khi các quan lại công bằng 


172 - Sao phải lo lắng! 


và tốt đẹp, những vương tôn công tử sẽ trở nên công bằng và tốt đẹp. Khi 
các vương tôn công tử công bằng và tốt đẹp, những tùy tùng đi theo sẽ trở 
niên công bằng và tốt đẹp. Khi những tùy tùng đi theo công bằng và tốt 
đẹp, người dân sẽ trở nên công bằng và tốt đẹp” 


Người tốt ở đâu? 

Người tốt sống trong chính chúng ta. Nếu chúng ta tốt đẹp thì dù 
đi bất cứ đâu điều tốt đẹp vẫn ở bên chúng ta. 

Mọi người có thể ca ngợi, chỉ trích hoặc đe dọa chúng ta bằng 
sự khinh miệt, nhưng dù cho họ có nói hoặc làm øì, chúng ta vẫn 
tốt đẹp. 


Sự nuôi dưỡng đạo đức là khía cạnh rất quan trọng của cuộc 
đời. Nhiều người có ý tưởng sai lầm về khái niệm đạo đức nghĩa là 
gì. Đối với họ, đạo đức là sự chấp nhận những lối ứng xử bên ngoài, 
chẳng hạn như: trang phục, phép xã giao, những khuôn phép giả 
tạo và thói đạo đức giả. Họ quên rằng đạo đức bắt chước và theo 
quy ước như vậy chỉ là nhân tạo, được điều kiện hóa bởi xã hội và 
đo đó, trở thành đối tượng của sự thay đổi và có thể bị lạc hậu. Các 
kiểu trang phục phù hợp với khí hậu, giai đoạn hoặc nền văn minh 
này có thể không phù hợp ở nơi khác, hay thậm chí là bất lịch sự ở 
thời kỳ hoặc khí hậu khác. Một kiểu trang phục hoàn toàn là vấn để 
về phong tục và quy tắc xã hội, không phải khía cạnh đạo đức sâu 
sắc. Vấn đề phát sinh ở đây là khi sự quy ước này bị nhầm lẫn với 
các nguyên tắc có giá trị, phổ quát và không thay đổi. 


Các truyền thống, vấn đề và khát vọng riêng biệt phát sinh do 
sự nhận thức khác nhau của con người. Nhưng một số người tin 
rằng chỉ có quan điểm của họ mới là đúng đắn, rằng tất cả những 
người thông minh sẽ đồng ý với họ và tất cả những ai không đồng 
ý đều là kẻ ngốc. Thói tự coi mình là trung tâm này thật bệnh hoạn. 

Đạo đức là gì? Đạo đức là các tiêu chuẩn và nguyên tắc về cách 
cư xử đúng đắn, phù hợp với con đường chân chính phát sinh do 


Đạo đức thiêng liêng và chân giá trị cuộc đời- 173 


việc hiểu biết chân thực về bản thân và thế giới xung quanh chúng ta. 
Trong Päli từ này là sila. Nó có nghĩa là: sự rèn luyện kỷ luật bản thân 
để phát triển đạo đức. Điều này ngụ ý về sự rèn luyện kỷ luật cá nhân 
được phát triển từ bên trong và không sinh khởi do sợ hãi về hình 
phạt. Sự rèn luyện này xuất phát từ những động cơ trong sáng: tình 
yêu thương, sự không dính mắc và trí tuệ - những điểu được củng cố 
bằng sự hiểu biết về bản chất hão huyền của cái tôi và bản ngã. 


Khi Socrafes gặp vị thây của mình 

Khi còn trẻ, một lần Socraftes tới lầu xanh và lúc trở ra, ông 
bắt gặp vị thầy của mình đang đi ngang qua. Người thanh niên trẻ 
Socrates lúc đó thấy bối rối và đã cố tránh mặt nhưng vị thây đến bắt 
chuyện và hỏi tại sao anh lại cố tránh ông. Socrates trả lời rằng ông 
thấy xấu hổ về những gì mình đã làm. Người thầy khuyên Socrates: 
“Con nên xấu hổ về những hành động của mình trước khi cơn vào ngôi 
nhà tai tiếng này lầu xanh]. Có vậy thì con đã tránh làm những điểu 
mà giờ đây cơn đang thấy xấu hổ” 

“Thật dễ dàng học sự trụy lạc mà không cân thây dạy, trong khi 
đạo đức đòi hỏi một vị thâu 

Thật khó để hình thành các thói quen tốt, nhưng sống với chúng 
thật dễ dàng. 


Thật dễ hình thành các thói quen xấu, nhường sống với chúng thật 
khó khăn” 


Đạo đức là bước đi đầu tiên trên con đường tới hạnh phúc vĩnh 
cửu. Nó là nền tảng tinh thần cơ bản. Thiếu nền tảng này, không thể có 
được sự tiến bộ và phát triển về tinh thân. Thậm chí, tệ hại hơn là một 
người vô đạo đức không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả 
những người xung quanh. Sau khi xây dựng được nền tảng đạo đức, 
con người có thể tiến tới phát triển tâm và trí tuệ. Sự thực hành này sẽ đi 
từ mức độ thấp đến những mức độ cao hơn của sự phát triển tinh thần, 
rồi cuối cùng đi tới đỉnh cao của mọi thành tựu - sự Giác ngộ. 


174 - Sao phải lo lắng! 


Chỉ học hỏi mà không thực hành sẽ không có kết quả thực 
sự. Theo Đức Phật, người đã học hỏi mà không thực hành Pháp 
sẽ giống như một bông hoa đầy màu sắc nhưng không có hương 
thơm. Có một nhu cầu to lớn đối với việc giảng dạy đạo đức bằng 
giới luật và các minh chứng được bản thân vị thầy - người phục vụ 
nhân loại với lòng bi mẫn bao la - chỉ ra. Những lời dạy đạo đức và 
triết học của Đức Phật là để nghiên cứu và thực hành, mà trên hết, là 
để giác ngộ. Do đó, kiến thức sách vở đơn thuần nhưng thiếu sự trải 
nghiệm, thấu hiểu thường xuyên và sự ứng dụng thực tế hoàn toàn 
không hữu ích trong việc vượt qua các vấn đề của chúng ta. 


Đừng trở thành nô lệ của bất cứ cuốn sách thánh nào. 

Ngày trước, có một người đàn ông sáng lập ra một tôn giáo và 
được mọi người coi trọng như một người rất hiểu biết. Ông có một 
số tín đồ ghi chép tất cả lời dạy của ông vào một cuốn sách. Trải qua 
nhiều năm, cuốn sách trở nên quá đồ sộ với đủ các loại hướng dẫn 
được ghi chép trong đó. Các tín đồ được khuyên không nên làm gì 
khi chưa tham khảo từ cuốn sách thánh đó. Dù đi đâu hay làm gì, 
họ đều tham khảo cuốn sách - như một cẩm nang hướng dẫn cuộc 
đời mình. Một ngày, vị giáo chủ đó bị rơi xuống sông khi ông ta đang 
đi trên một cây cầu gỗ. Có nhiều tín đồ đi theo ông nhưng không ai 
trong số họ biết cần phải làm gì trong trường hợp này. Do đó, họ tham 
khảo cuốn sách. Vị thây kêu lên: “Cứu ta với. 1a không biết bơi.” 

Họ van nài: “Xi Thầy hãy chờ một lúc. Đừng chết đuối. Chúng 
cơn còn đang niehiên cứu trong cuốn sách thánh của chúng ta. Chắc 
chắn phải có điều øì đó thây đã ghi về việc nên làm gì nếu nhưi thây rơi 
xuống sông từ một cây cầu gỗ” Trong lúc họ còn đang giở các trang 
trong cuốn sách thánh để tìm ra lời hướng dẫn thích hợp thì vị thầy 
đã biến mất dưới làn nước. 

Thông điệp quan trọng của câu chuyện là chúng ta nên có cách 
tiếp cận khôn ngoan và không mù quáng tuân theo những ý kiến bảo 
thủ đã lạc hậu, không viện dẫn đến bất kỳ cuốn sách thánh nào mà 
không sử dụng giác quan thông thường của chính mình. Khi đối diện 
với các hoàn cảnh đang thay đổi, những khám phá và kiến thức mới, 


Đạo đức thiêng liêng và chân giá trị cuộc đời- 175 


chúng ta phải biết tự thích nghi một cách phù hợp và phản ứng theo 
hoàn cảnh bằng cách tận dụng hoàn cảnh vì lợi ích của tất cả mọi 
người. Xét cho cùng, thánh kinh của bất cứ tôn giáo nào cũng chỉ là 
những lời hướng dẫn để giác ngộ Chân lý phổ quát. Đó là lý do tại sao 
trong Đạo Phật Zen [Thiền Tông], chúng ta nói rằng những lời dạy 
chỉ là những ngón tay chỉ mặt trăng. Chúng ta nên sử dụng các ngón 
tay để xác định mặt trăng, mà không phải để nhìn vào các ngón tay. 


Đạo đức và giới trẻ 

Người ta thường nói rằng, có một sự suy thoái về tiêu chuẩn đạo 
đức và kỷ luật trong giới trẻ ngày nay. Điều này rõ ràng không dành cho 
tất cả người trẻ tuổi, nhưng đúng là có nhiều người trẻ ưa lộn xộn và 
thích nổi loạn. Những thói quen và cách cư xử của họ vi phạm sự bình 
yên công cộng; qua đó, khiến những người yêu hòa bình vô tội phải 
chịu đựng sự lăng mạ và đau khổ. 

Dù sao cha mẹ vẫn bị đổ lỗi phần nào về cách cư xử xấu và sự thiếu 
chăm sóc đối với con cái. Được các nhà tâm lý học hiện đại khuyến 
khích, sự dễ dãi của cha mẹ đã trao cho con cái quá nhiều sự tự do để 
làm những gì chúng thích. Điều này thường đi đôi với sự thật rằng, 
chính các bậc cha mẹ quá bận rộn với việc chăm sóc những nhu cầu vật 
chất của riêng mình nên đã sao lãng con cái. Để ngăn chặn sự suy đổi 
đạo đức trong xã hội, các bậc cha mẹ có trách nhiệm quan trọng trong 
việc nuôi dưỡng và hướng dẫn con cái theo những lời dạy về tỉnh thần 
và tín ngưỡng được tìm thấy ở các tôn giáo lớn trên thế giới. 

Trong những lời dạy về đạo đức và đức hạnh, cái mác tôn giáo 
không còn quan trọng. Mọi tôn giáo đều có các tiêu chuẩn đạo đức 
riêng của mình để kiểm soát đức hạnh con người tới mức nhân loại 
có thể sống cùng nhau như những con người văn minh. Con người có 
thể cùng nhau đóng góp cho cộng đồng của mình - nơi đưa ra sự tôn 
trọng, bảo vệ, đoàn kết và hỗ trợ đạo đức lẫn nhau. Song bất hạnh thay, 
chính những người cuồng tín tạo ra sự phân biệt, thù địch và ghen tị 
với các nhóm tôn giáo khác, trong khi cùng lúc lại tuyên bố rằng tất cả 


176 - Sao phải lo lắng! 


chúng ta đều là con của Thượng Đế. Chúng ta có đủ các tôn giáo trên 
thế giới này để khiến mình thù hận nhưng không có đủ tôn giáo để 
làm cho chúng ta thương yêu lẫn nhau. 


Là người tốt hay làm việc tốt? 

Trong cuốn sách “Đạo đức Phật giáo” của tình, hòa thượng Dr. H. 
Saddhatissa nói: “Nói chung, có hai ý tưởng về đạo đức: ï) là người tốt và 
1i) làm việc tốt. Điễu đầu tiên là đạo đức thật sự, trong khi điều thứ hai 
chỉ là phương tiện đi đến đích. Một người có thể tốt khi cố gắng làm việc 
tốt, nhường điểu này thật hiếm hơi. Con người làm những hành động tốt — 
điều thể hiện sự vị tha trọn vẹn nhường về cơ bản lại là người ích kỷ, được 
thúc đây bởi thói hám lợi, khao khát về công lao, ban phúc, thiên đường, 
được trao thưởng hoặc bị thúc đấy bởi nỗi sợ hãi sẽ bị trừng phạt hoặc địa 
ngục. lất cả hành động được gọi là Tốt đó được truyển cảm hứng từ tính 
ích kỷ, Tuy nhiên đối với người Phật tử, ý tưởng Trở thành người tốt mới 
là đạo đức thực sự” 

Người chân thành thú nhận những hành động độc ác do bản 
thân gây ra chí ít còn tốt hơn người cố gắng biện hộ cho mình và hơn 
cả người phủ nhận hay giả vờ vô tội. Shakespeare diễn tả thật tuyệt vời 
điều này khi Quý bà Macbeth thúc giục chồng mình: “hấy tỏ ra giống 
nhưi một bông hoa trong sạch nhưng |thực ra] là con rắn ẩn mình ở đớ” 
trước khi ông ta giết chết nhà vua. Một người rõ ràng ác ít ra còn có thể 
tránh được, nhưng ý định ác của kẻ đạo đức giả sẽ chỉ được nhận ra 
khi đã quá muộn. 

Điều gì sẽ mang lại lợi ích cho những người giàu có, may mắn 
và đang hưởng thụ tất cả phần thưởng của nghiệp tốt trong quá khứ 
nhưng không có đạo đức, sự khoan dung và lòng nhân từ trong kiếp 
hiện tại? Họ giống như những người sống dựa vào tiền bạc của mình, 
liên tục rút ra từ tài khoản nghiệp thiện ở ngân hàng mà không tiếp vào 
lại. Khi tài khoản đó cạn kiệt, họ sẽ trải qua các kiếp sống trong tương 
lai như những người cùng khổ về tinh thân. Họ nên đổ lỗi cho ai về 
hoàn cảnh đau khổ của mình: Thượng Đế hay số phận? Không ai cả: 
họ chỉ có bản thân để đổ lỗi mà thôi. 


Đạo đức thiêng liêng và chân giá trị cuộc đời- 177 


“lôi nghĩ thế giới này không được tạo ra bởi Thượng Đế mà là bởi 
Ma quỷ khi Thượng Đế đang mải nhìn theo hướ nụ khác” 


Bertrand Russell 


Trong hoàn cảnh con người, sự phân vân phải lựa chọn hành 
động nào để thực hiện, giữa điều tốt và điều xấu, liên tục xảy ra với 
chúng ta. Với những trường hợp như vậy, chúng ta nên biết rõ mình 
đang lựa chọn cái gì. Nước được tích lũy dân chắc chắn sẽ đầy tràn, 
cho nên nghiệp cũng vậy. Khi có các hoàn cảnh thích hợp [đủ duyên], 
nghiệp sẽ tạo ra những kết quả không thể tránh khỏi và đó không phải 
là ban thưởng hoặc trừng phạt, mà chỉ là tiến trình tự nhiên của các 
sự kiện. Đối với những người có ý chí kém, kiến thức về sự vận hành 
của nghiệp sẽ đóng vai trò như một rào cản ngăn chặn những hành 
động ác, trong khi đối với những người tiến bộ về tâm linh, điều đó sẽ 
khuyến khích họ làm điều tốt. 

Triết gia Santayana đã chỉ ra rằng, khó khăn lớn nhất trong cuộc 
đời không nằm nhiều ở việc đưa ra sự lựa chọn giữa điều tốt và điều 
xấu mà ở sự lựa chọn giữa điều tốt với điều tốt. Khi còn trẻ, chúng ta 
không nhận ra rằng một mong ước này có thể hoàn toàn mâu thuẫn 
với một mong ước khác. Một cậu bé có thể chẩn chừ trước cả tá kế 
hoạch khác nhau cho tương lai, nhưng một người đàn ông trưởng 
thành sẽ phải từ bỏ nhiều sự nghiệp để hoàn thành một bổn phận. 

Điều tương tự như vậy cũng xảy ra đối với các cảm xúc. Trong khi 
chúng ta có thể hiểu được chuyện nam nữ thanh niên chuyển tình cảm 
yêu đương của họ từ đối tượng này sang đối tượng khác thì việc một 
người trưởng thành vẫn hành xử như thể còn thanh niên lại trở thành 
trò hề. Người đàn ông nào mặc bộ đồ phóng khoáng của thời trai trẻ và 
người phụ nữ nào khoác áo váy búp bê lên cảm xúc của mình là những 
người không đáng kính trọng. Những con người đó vẫn chưa hiểu rằng 
sự trưởng thành của con người đòi hỏi phải đóng lại nhiều cánh cửa 
trước khi một cánh cửa lớn có thể được mở ra - cánh cửa của tình yêu 
thương trưởng thành và những thành tựu lành mạnh. 


178 - Sao phải lo lắng! 


Aristotle đã nói: “Người đàn ông lý tưởng tìm niễm vui khi làm 
điều tốt cho những người khác, nhưng anh ta cảm thấy ngượng khi 
những neười khác làm điểu tốt cho mình: Người ta thường coi việc 
trao tặng hay giúp đỡ là dấu hiệu của bề trên, trong khi sự đón nhận 
chúng lại được coi là dấu hiệu của sự thấp kém. Tuy nhiên, theo đạo 
Phật, việc trao tặng và đón nhận sự giúp đỡ nên được thực hiện với sự 
bình đẳng, không mang cảm giác hơn hay kém, không có những lý 
do khó nói [mưu đồ] và không chứa hy vọng được đền đáp vật chất. 
Theo cách này, động cơ cho hành động [giúp đỡ, trao tặng] là hoàn 
toàn trong sạch, không bị ô uế bởi một chút ích kỷ nào dù là nhỏ bé 
nhất. Nếu một người cảm thấy e ngại khi đón nhận sự giúp đỡ của ai 
đó, điều đó có nghĩa rằng anh ta không đối xử với người khác một 
cách ngang bằng. Trong đạo Phật, việc cho và nhận sự giúp đỡ nên 
được xem là ngang bằng nhau. 


Thay đối tính cách cơn người thông qua tôn giáo 


Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó. Tương tự như vậy, một 
tôn giáo đích thực phải cho ra những kết quả tích cực, bền vững. Theo 
ý nghĩa này, cách đúng đắn để đánh giá một tôn giáo là dựa vào các kết 
quả của nó trong việc tạo ra những con người thánh thiện. 

Khi một người đi theo một tôn giáo, những lời dạy của tôn giáo 
đó nên giúp nâng cao cách cư xử của anh ta hoặc cô ta. Nhưng nếu 
con người theo đạo này vẫn tiếp tục tham lam, thù hận và ghen tị như 
trước, nếu anh ta hoặc cô ta lừa dối nhân viên, hoặc ăn trộm của người 
hàng xóm, nếu không có tình thương yêu đối với những chúng sinh 
đang đau khổ, hoặc chỉ với một sự khiêu khích nhỏ đã đâm dao vào 
ngực người khác, thì những lời dạy đó trở nên không hiệu quả. 

Niềm tin thuần túy, những cảm xúc dạt dào hay sự tán dương 
đối với tôn giáo của một người không có ý nghĩa gì trừ phi tôn giáo đó 
nâng cao cách cư xử và gợi lên các hành động hòa nhã. Nếu không có 
sự thay đổi nội tại nào thì điều này giống như một căn bệnh mà người 
bệnh có thể “cảm thấy tốt hơn” trong khi thực tế không phải vậy bởi vì 
nhiệt kế cho thấy rằng thân nhiệt vẫn đang cao lên. 


Đạo đức thiêng liêng và chân giá trị cuộc đời- 179 


Tôn giáo nào cho phép chúng ta hiểu tốt hơn bản chất của cuộc 
đời, tôn giáo đó có thể giúp chúng ta chấp nhận những hình thái khác 
nhau của hạnh phúc khi chúng sinh khởi trong các giai đoạn khác 
nhau của cuộc đời. Chúng ta nên sẵn sàng chào đón chúng khi chúng 
tới và để cho chúng ra đi mà không hối tiếc về sự ra đi đó. Sự thật này 
được minh chứng bởi vần thơ của William Blake khi ông viết: 


Ai đỉ hôn hạnh phúc khi nó lướt qua, 


^ » 


Sẽ sống trong ánh mặt trời bất tận. 

Sự thực hành tôn giáo cho phép con người chuyển hóa tinh thân 
~ điều sinh khởi từ bên trong hơn là từ bên ngoài. Điều làm con người 
trở nên thánh thiện không xuất hiện ở bên ngoài, mà ở sự thanh tịnh 
nội tại và một cuộc đời mẫu mực. Địa vị, lâu đài, màu da hay thậm chí 
sự giàu có và quyền lực không phải là điều cần thiết để tạo nên một 
quý ông. Chỉ có tính cách mới làm cho con người trở nên vĩ đại và 
đáng kính: 

“Sựgiàu có của bạn có thể trang hoàng cho ngôi nhà của bạn, 

Quân áo của bạn có thểtrang hoàng cho cơ thể bạn, 

Nhưng chỉ có đạo đức của bạn mới có thể trang hoàng cho bạn.” 


Đạo đức không chỉ được áp dụng ở mức độ cá nhân, mà nên 
được mọi thành viên của xã hội thực hành. Để sống bình an trong xã 
hội, các thành viên của nó phải không tách khỏi những mối quan tâm 
về mặt tinh thần. Một người có thể nghĩ rằng anh ta hoặc cô ta có thể 
thoát tội khi làm những việc ác. Người đó thậm chí có thể bị lôi cuốn 
chấp nhận các giá trị đạo đức xấu được ca tụng trên tỉ vi. Nhưng không 
ai có thể thoát khỏi kết quả của hành vi ác và không xã hội nào có thể 
bình an chừng nào vẫn còn những con người như vậy ở xung quanh. 

Ngoài ra, để có bình an và hạnh phúc trong xã hội, những người 
nắm giữ các vị trí quyền lực nên tuân thủ các nguyên tắc đạo đức bởi 
vì mọi hành động của họ có ảnh hưởng sâu rộng đối với những người 
dưới quyền. 


CHƯƠNG 16 
Chính bạn tạo nên vận may 
và số tuệnh cho trình 


“Người ngu có thể trông chờ những ngày may mắn, song anh 
ta sẽ luôn bỏ lỡ vận may. Vận may tự nó là ngôi sao riêng của 
may mắn. Khi bản thân vận may phụ thuộc vào may mắn, chỉ 
các ngôi sao thôi có thể đạt được điều gì” 


Trích Jataka (chuyện tiền thân Đức Phật) 
[ “Kẻ ngu dại trông ngóng ngày may tắn, 
Nhưng hồng vận chẳng bao giờ đến cả, 
Hồng vận chính nó là hông vận của vì sao, 
Chỉ là vì sao thì làm nên được gì?” 
Thích Tâm Quang dịch ! 


! Đây là bản dịch bài kinh Jtaka nói trên do Thích Tâm Quang dịch trong tác 
phẩm What Buddhists believe (Vì sao tin Phật) của cùng tác giả K. Sri Dhammananda. 


Chính bạn tạo nên vận ray và 
số mệnh cho chính mmình- 181 


Tìn vào may rủi là điều rất phổ biến ở mọi người. Do sự thiếu 
hiểu biết về luật nhân quả/nghiệp báo, các điều kiện thế gian và bản 
chất của hiện tượng nên con người quy những thuận lợi bất ngờ cho 
may mắn và những tai ương đột ngột cho rủi ro. Đức Phật dạy chúng 
ta rằng những kết quả tốt đến từ các nguyên nhân tốt và những kết quả 
xấu đến từ các nguyên nhân xấu theo luật nhân quả. Khi một người đối 
diện với các kết quả xấu của hành vi ác được thực hiện trong những 
kiếp sống quá khứ hay hiện tại, anh ta không nên đổ lỗi cho vận 
rủi. Thay vào đó, đúng hơn nên nói rằng anh ta hoặc cô ta đang trải 
nghiệm những hậu quả của nghiệp ác. Bất cứ ai hiểu luật nhân quả đều 
sẽ không mắc sai lầm trong niểm tin vào vận may bởi vì dù bất cứ điều 
gì xảy ra cũng là kết quả của một hay nhiều nguyên nhân do những 
tư tưởng tiêu cực và các hành vi trái đạo đức đã thực hiện trong quá 
khứ. Bằng cách này, con người có thể hiểu rằng mình chịu trách nhiệm 
với hạnh phúc hoặc bất hạnh của mình dựa trên sự tốt đẹp hoặc xấu 
xa mình đã làm trong cuộc đời. Không có điều gì do may rủi. Chính 
chúng ta quyết định sự thành công hay thất bại. 


Đừng đổ lỗi cho các ngôi sao 

Mặc dù Đức Phật không phủ nhận sự ảnh hưởng của các ngôi 
sao và hành tinh lên con người, nhưng những người có tâm yếu ớt 
thường dễ dàng đầu hàng trước điều họ nghĩ là ảnh hưởng của các 
ngôi sao và hành tinh này. Sự tưởng tượng và sợ hãi của họ chỉ thường 
làm cho tình hình căng thẳng càng trầm trọng thêm, tạo ra sự thất vọng 
và đau khổ. Trong khi đó, tất cả những ai với năng lực ý chí mạnh mẽ, 
can đảm, trí tuệ và tự tin đều có thể thành công trong nghề nghiệp của 
mình và vượt qua mọi khó khăn mà không bị nô dịch hóa theo những 
ảnh hưởng này. May mắn và tài năng có mối quan hệ gần gũi. Tất cả sẽ 
quay trở lại với năng lực của tâm - mà tiểm năng của nó là điều mỗi cá 
nhân đều có thể phát triển. 

Con người không nên đầu hàng và từ bỏ cuộc đấu tranh chống 
lại những điều không may mắn với lý do rằng họ không có vận may. 


182 - Sao phải lo lắng! 


Họ cũng không nên cho phép bản thân trở thành nạn nhân của những 
niềm tin như vậy — chúng chỉ che giấu tiến bộ về mặt tỉnh thần và vật 
chất của chính họ. Cho dù một sự nghiệp thất bại do nghiệp xấu, con 
người vẫn có thể vượt qua hay ít ra tối thiểu hóa những ảnh hưởng xấu 
của nó bằng cách duy trì mộttâm lành mạnh và làm nhiều việc tốt hơn. 
Con người có thể làm điều tốt bằng nhiều cách, trong tâm hoặc bằng 
hành động mà không phải tốn tiền. Ví dụ, một người có thể thực hành 
những hành động đáng khen ngợi của sự khoan dung, nhẫn nại, thiện 
ý và hiểu biết. 

Theo đạo Phật, sự tinh tấn là điểu kiện quan trọng nhất vì nhờ đó, 
con người có thể điều chỉnh nghiệp ác của mình. Bằng cách nỗ lực ở 
hiện tại, con người có thể tạo ra các nghiệp mới, thay đổi môi trường và 
hoàn cảnh. Con người luôn luôn có thể thay đổi nghiệp của mình. Nếu 
thất bại vì sự thiếu hiệu quả, thiếu kinh nghiệm hay lười biếng, người 
đó phải cố gắng cải thiện và học cách vượt qua thất bại mà không đổ 
lỗi cho các ngôi sao, cho ma quỷ hay những linh hồn. Việc hiểu được 
bản chất của mình và thừa nhận các điểm yếu là bước đi đầu tiên tới 
sự cải thiện. 


Số mệnh của bạn nằm trong tay bạn 

Theo những lời dạy của Đức Phật, không có điều gì là số phận 
không thể tránh khỏi hay vận mệnh không thể thay đổi được. Nếu 
chúng ta phân tích kỹ các cảm giác của mình và những người khác, 
chúng ta sẽ nhận thấy những bất hạnh và đau khổ được trải nghiệm 
hôm nay là kết quả của các lỗi lâm đã được thực hiện từ hôm qua. 


Ngươi mang vận rủi đến cho ía. 

Kalidasa - người mà chúng ta đã đề cập đến khi trước - là một nhà 
thơ Sanskrit nổi tiếng sống ở Ấn Độ trong thế kỷ II. Khi còn là một cậu 
bé, ông rất nghèo và sống với mẹ trong một túp lều nhỏ đối diện với 
cung điện của nhà vua. Bên trong những bức tường của cung điện là 


Chính bạn tạo nên vận ray và 
số mệnh cho chính tmình- 183 


một vườn xoài rộng lớn. Trong suốt mùa ra quả, các cây xoài trĩu nặng 
những quả xoài ngon ngọt. Khi không có ai nhìn thấy, Kalidasa sẽ trèo 
qua tường và hái vài quả xoài. 


Một ngày, khi Kalidasa đang ăn trộm xoài, cậu bé không biết rằng 
nhà vua đang nhìn cậu từ cửa sổ cung điện. Sáng hôm đó, trong khi 
nhà vua đang gọt một trái xoài, ông bất ngờ cắt phải tay mình. Do vết 
thương chảy nhiều máu nên nhà vua cho gọi các vị quân sư và nhà 
tiên tri của mình đến nói về ý nghĩa của tai nạn này. Các vị quân sư suy 
nghĩ một lúc và hỏi nhà vua liệu ông có nhìn thấy điều øì khác thường 
trong buổi sáng hay không. Nhà vua trả lời rằng ông thấy có một cậu 
bé đang ăn trộm xoài trong khu vườn của cung điện. Các vị quân sư 
nói: “ỔI! Điều bệ hạ nhìn thấy rất gỏ. Đứa trẻ đó sẽ mang vận rủi đến cho 
bệ hạ. Bệ hạ nên giết thằng bé ngay lập tức” 


Nhà vua ra lệnh mang Kalidasa đến. Khi cậu bé nghèo khổ đang 
run sợ đứng trước nhà vua, người ta nói với cậu rằng đức vua đã thấy 
cậu đang ăn trộm xoài và điểu này mang đến vận rủi cho nhà vua. 
Kalidasa bèn hỏi liệu cậu có được phép nói điều gì đó trước khi bị đưa 
đi hành hình không. 

Kalidasa nói: “Thân rất xin lỗi vì mang vận rủi đến cho bệ hạ. 
Nhưng cũng hợp lý khi trừng phạt người đã nhìn thần buổi sáng nay bởi 
vì như bệ hạ thấy, người đó cũng mang lại vận rủi cho thẩn.` Lời đáp 
này làm nhà vua ngạc nhiên và nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi 
nghe lời các vị quân sư - những người vẫn tự coi là nhà thông thái. 
Ấn tượng với Kalidasa, nhà vua nhận cậu làm con nuôi. Chính trong 
cung điện này, Kalidasa đã phát triển khả năng văn chương của mình 
và sau đó trở thành một nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ. Ông đã viết vở 
kịch Shakuntala - vở kịch vẫn được công diễn đến tận ngày nay. 

Con người không hoàn toàn bị sai khiến trên bàn cờ của những 
năng lực vũ trụ mà không hề có sự kiểm soát lại gì. Số mệnh là điều øì 
đó hoàn toàn tự tạo và tự đạt cho dù tốt hay xấu. Con người tạo nên số 
mệnh của chính mình bằng những suy nghị, lời nói và hành động của 
bản thân dẫu cho sớm hay muộn, cuộc đời sẽ trả lại những øì họ đã 


184 - Sao phải lo lắng! 


trao cho nó. Không có nơi nào để trốn tránh kết quả của các hành động 
đã làm. Do đó, mỗi cá nhân chính là người xây dựng nên cuộc đời của 
mình, là người sáng tạo nên số mệnh hiện tại và trong tương lai. 

Luật nhân quả - điều định hình kết quả của số mệnh con người 
- không mang nghĩa là sự khen thưởng hoặc trừng phạt. Không hề 
có động cơ trừng phạt trong năng lực vĩ đại phổ quát này. Tự nhiên 
là công bằng và vô tư. Nó không thể tâng bốc hay trao ưu đãi đặc biệt 
theo yêu cầu. Khi các điều kiện [nhân duyên] phù hợp sinh khởi, các 
hạt giống chúng ta đã gieo sẽ trổ quả. Do đó, khi đối mặt với thiên tai, 
việc khóc than đổ lỗi cho ông Trời không thu được kết quả gì. Chúng 
ta phải học cách hiểu bản chất của hoàn cảnh thế gian - những điều 
có bản chất hay thay đổi và không chắc chắn - và chịu đựng sự đau 
khổ có vẻ “bất công” với một tâm bình tĩnh. 

Ảnh hưởng của nghiệp lên số mệnh của con người không phải 
là không thể hủy bỏ và thay đổi được. Do đó, khái niệm về đau khổ 
vĩnh cửu trong địa ngục hay hạnh phúc vĩnh hằng trên thiên đường 
là xa lạ với đạo Phật. Tất cả chúng sinh trong vòng luân hồi sinh tử 
(Samsara) đều vô thường. Chỉ người nào giải thoát khỏi các phiển não 
tỉnh thần mới có thể đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. 

Tiến trình nuôi dưỡng sự trưởng thành tâm linh bao gồm việc tự 
huấn luyện và rèn luyện đạo đức, sự thanh tịnh tỉnh thần và có một lối 
sống đúng đắn trong cuộc đời, thực hiện tình yêu thương, sự hòa hợp 
và phục vụ vô ngã. Nhiều tôn giáo đưa ra những giải thích khác nhau 
về cách giải thoát khỏi đau khổ. Còn trong đạo Phật, con người có thể 
được giải thoát bằng cách sống theo các quy luật đạo đức phổ quát và 
thanh tịnh tâm. Như vậy, chúng ta có thể tự định hình số mệnh của 
chính mình mà không phải dựa dẫm vào các năng lực bên ngoài. 


Là con người, chúng ta không được lãng phí sự tồn tại của mình 
bằng cách nuối tiếc quá khứ, hay đơn giản sống qua ngày trong sự lười 


Chính bạn tạo nên vận ray và 
số mệnh cho chính mmình- 185 


nhác và lơ đễnh. Nếu sống như vậy, chúng ta sẽ chỉ lãng phí cơ hội giác 
ngộ mục đích thực sự của cuộc đời và làm chậm lại sự tiến bộ hướng 
tới sự giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ của mình. Chúng ta phải ghi 
nhớ rõ ràng điều này trong tâm và làm điều tốt khi cuộc đời trôi qua. 
Khi lãng phí thời gian của mình, chúng ta không chỉ làm ảnh hưởng 
tới người khác mà còn bỏ lỡ cơ hội thành tựu tuyệt vời trong kiếp sống 
làm người quý báu của mình. 

“Không có gì giống nhưi số mệnh noogi trừ hậu quả của các hành 
động trước đây của chúng ta. Các nỗ lực trước đây của chúng ta được gọi 
là số mệnh của chúng ta. Những thành tựu của chúng ta được xác định 
bởi những nỗ lực của chúng ta. Do đó, những nỗ lực của chúng ta chính 
là số mệnh của chúng ta. Những nỗ lực lúc trước và trong quá khứ của 
chúng ta, trong trường hợp chúng đi theo hai hướng khác nhau, giống 
như hai cơn cừu đực đang đánh nhau vậy Con khỏe sẽ luôn lấn lướt 
cơn còn lại. Dù chúng là các nỗ lực trong quá khứ hay hiện tại, cái nào 
mạnh hơn sẽ quyết định số mệnh của chúng ta. Trong bất cứ trường hợp 
nào, nỗ lực của một người sẽ quyết định số mệnh của người đó bởi vì sức 
mạnh của nỗ lực đó. Con người xác định số mệnh của mình bằng suy 
nghĩ của chính mình. Anh ta có thể khiến cho những điễu không có trong 
số mệnh sẽ phải xảy ra. Chỉ có những điều anh ta tạo ra bằng sự nỗ lực 
của chính mình tà không phải dựa vào những người khác xảy ra trên 
thế giới này. Do đó, mỗi người nên vượt qua số phận không thuận lợi 
của mình (hậu quả của những hành động trong quá khứ của neười đó) 
bằng những nỗ lực to lớn hơn ở hiện tại. Khi con người có sự nỗ lực đúng 
đắn thì không có gì trên thế giới này là không thể đạt được” 


“Mọi thứ đều có vẻ đẹp của nó, nhưng không phải tất cả mọi người 
có thểthấy được điều đó” 


Khổng Tử 


œ) 


PHƯƠNG PHÁP CHO 
CUỘC SỐNG 
HẠNH PHÚC VÀ 
THÀNH CÔNG 


CHƯỞƠNG 17 
Hi sinh vì lợi ích 
của người khác 


“Các vĩ nhân luôn coi cơ thể gồm thịt và máu của mình chỉ 
hữu ích khi được sử dụng cho lợi ích và điểu tốt lành của 
những người khác” 


¡ được hỏi điều gì là quan trọng hơn, tiền bạc hay cuộc 

ống, con người sẽ đưa ra những câu trả lời khác nhau. Đối 
với một người keo kiệt, tiền bạc trở nên quan trọng hơn. Đối với một 
người giàu có, cuộc sống quan trọng hơn. Tuy nhiên, đối với một vĩ 
nhân, các nguyên tắc còn quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc hoặc 
cuộc sống. Nhưng những vĩ nhân như vậy rất hiếm hơi và chỉ đếm 
được trên đầu ngón tay. Đó là lý do tại sao chúng ta xem họ như những 
vĩ nhân. Đôi khi, vì trung thành tuyệt đối với các nguyên tắc của mình 
và từ chối thỏa hiệp trong bất cứ tình huống nào, họ đã bị ngược đãi 
bởi chính những tín đồ của mình. Socrates đã bị đầu độc, Chúa Giê-su 


188 - Sao phải lo lắng! 


bị đóng đinh vào cây thập ác, còn Gandhi bị ám sát và chính Đức Phật 
cũng bị người khác âm mưu ám sát [nhưng không thành công]. 

Các vĩ nhân thực sự có một điểm chung là họ sử dụng những 
nguồn lực nội tại của mình: trí tuệ, sự thông cảm, năng lực, năng lượng, 
kiến thức vì lợi ích và điều tốt lành cho nhân loại. Họ hiểu rằng không 
thể làm điều tốt đẹp nhất cho bản thân mà không thực hiện điều đó 
cho cả những người khác. Đức Phật nói rằng: “Một người trước tiên 
niên đặt chính mình vào trong điều đứng đắn tồi hãy hướng dẫn những 
người khác. Một người có trí tuệ nhưi vậy sẽ không phải ăn nắn, hối hận.” 

[ “Trước hết tự đặt rmình, 

Vào những gì thích đáng. 

Sau tới giáo hóa người, 

Người trí khỏi bị nhiễm” 

Pháp Cú 158, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch] 

Theo quan điểm đạo Phật, một người có thể rất thông minh, 
nhưng nếu sự thông minh đó bị lạm dụng cho những mong ước ích 
kỷ, người đó được xem như đã bỏ mặc bản thân. Một thái độ như vậy 
sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Albert Schweitzer - người đoạt giải 
Nobel - đã nói: “Chỉ những người đã theo đuối và tìm thấy cách phục 
vụ [phụng sự] mới là những người sẽ trở nên hạnh phúc thựtc sự” 

Ruth Smeltzer viết: 

“Một số người đo lường cuộc đời mình bằng ngày và năm, 

Những người khác bằng nhịp tim đập, bằng đam mê và những 
giọt nước tắt, 

Nhưng phương pháp chắc chắn nhất dưới ánh mặt trời, 

Là những gì bạn đã làm cho người khác trong cuộc đời mình.” 

Nhiều người nghĩ rằng hi sinh nghĩa là trao đi nhiều hơn những 
øì họ chuẩn bị trao. Ihực sự không phải như vậy bởi vì mọi thứ phụ 


Hi sinh vì lợi ích của người khác- 189 


thuộc vào nhận thức của mỗi người về giá trị và mức độ không ích kỷ 
mà người đó đã phát triển được. Một người có các nhu cầu cá nhân 
nhưng anh ta hoặc cô ta coi chúng chỉ là thứ yếu khi nhận ra nhu cầu 
của người khác cấp thiết hơn. Có một câu chuyện có thật minh họa 
cho điều này. 

Xua đi nỗi buồn bằng cách giúp đỡ những người khác. Ngày 
trước, có một bác sĩ thành lập một phòng khám miễn phí mở cửa 
mỗi tuần một lần để đón các bệnh nhân nghèo. Một hôm, có người 
lao nhanh vào phòng khám báo tin rằng cậu con trai út dễ thương của 
vị bác sĩ vừa mới mất. Mặc dù rất xúc động nhưng vị bác sĩ cân nhắc 
tình hình và sau khi lấy được bình tĩnh, ông lại tiếp tục thăm khám các 
bệnh nhân của mình. 

Những người biết sự việc xảy ra đều rất ngạc nhiên về hành vi có 
vẻ vô cảm của vị bác sĩ. Khi được hỏi, vị bác sĩ giải thích: “Con frai của 
tôi đã chết và tôi không thể giúp được gì cho thằng bé nữa. Nhưng những 
bệnh nhân nghèo khổ không thể trả tiễn cho việc chữa trị này đang cẩn 
sự giúp đồ của tôi. Tôi biết trình có thể làm điều gì đó cho họ. Do đó, 
không phải tốt hơn sao khi tôi kiểm chế nỗi buôn của mình và thay vào 
đó giúp đổ những con người đang đau khổ này?” 

Làm điểu tốt cho những người khác không phải là một trách 
nhiệm. Nó là một đặc ân và nó ban tặng sự thoải mái - điều dẫn tới 
hạnh phúc và sức khỏe tốt hơn.” 


Zoroaster 


Lòng tốt cho tất cả chúng sinh 


Thông thường, con người do thiếu suy xét và đôi khi còn do cố 
tình, làm trầm trọng thêm sự khó chịu và đau khổ của người khác. 
Làm gia tăng đau đớn và khổ sở của người khác là một trạng thái tâm 
lý vô văn hóa. Nếu bản thân con người không thích bị đau đớn, họ có 
quyển gì gây ra đau đớn cho người khác? Đức Phật nói: “Người thương 
yêu chính mình không nên gây hại cho ai.” 


190 - Sao phải lo lắng! 


Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn mình được đối 
xử. Nguyên tắc vàng này được tất cả vị thầy tôn giáo như Đức Phật, 
Khổng Tử và Chúa Giê-su chấp nhận. Song, con người thường không 
quan tâm đến thực tế rằng cuộc đời này thật đáng mến đối với tất cả 
chúng sinh và như bằng chứng cho sự nhẫn tâm trong cách cư xử của 
con người, chúng ta có thể nhìn lại lịch sử loài người với đầy những 
cảnh giết chóc, đổ máu và tra tấn. Chúng ta thấy đối với một số người, 
giết chóc thậm chí đã trở thành một sở thích hoặc trò tiêu khiển. 
Những hành vi phi nhân tính này đã nhấn chìm lịch sử của nhân loại 
trong biển máu. Vì lý do này, một số người đã coi lịch sử nhân loại như 
lịch sử của sự điên rồ và vô nhân đạo. 

“Chúng ta không nên đối xử với người khác theo cách mà chúng 
ta không muốn người khác đối xử với chính chúng ta.” Câu ngạn ngữ từ 
xưa này vẫn còn đúng tới hôm nay. Qùng chung hàm ý đó, chúng ta 
còn bổ sung: “Chứng ta nên làm cho người khác những điều tà chúng 
ta mong muốn rieười khác làm cho rmình.” Những câu nói này nên 
được thực hành để vượt qua bản chất ích kỷ và tự coi mình là trung 
tâm vốn phổ biến ở con người - những người chỉ quan tâm đến bản 
thân và không dành thời gian cho những người khác. 


1ập trung nhiêu hơn vào trách nhiệm của bạn. 

Có một số người làm điều tốt trên thế giới này - những người tự 
bận rộn với công chuyện của người khác và sau đó tự đưa mình vào rắc 
rối trong quá trình đó. Bạn đã nghe câu chuyện dân gian về con lừa cố 
gắng làm công việc của con chó chưa? Một người đàn ông có một con 
lừa và một con chó. Một buổi tối, con chó sủa liên tục và đánh thức ông 
chủ dậy. Người chủ tức giận nên ông đã đánh con chó. Sau đó, con chó 
bị đau đến mức cả ngày và đêm hôm sau nó nằm một góc. Tình cờ, tối 
hôm đó, bọn trộm chui vào nhà, nhưng con chó không làm nhiệm vụ 
của mình và giữ im lặng. Con lừa ở ngoài, nhìn thấy tất cả mọi chuyện 
đang diễn ra. Nó tự nhủ: “Nhìn kìa, ông chủ đang ngủ, bọn trộm đang 
ăn cắp đồ và con chó không thực hiện nhiệm vụ của nó. Mình phải 


Hi sinh vì lợi ích của người khác- 191 


thực hiện nhiệm vụ của con chó ngay và bắt đầu làm ẩm ï trong khả 
năng của mình” Con lừa làm điều này với ý định tốt mặc dù đó không 
phải nhiệm vụ của nó. Người chủ thức dậy và hét lên: “Điều øì vậy? 
Tối qua là cơn chó, giờ lại là cơn lừa neu ngốc này” Do đó, ông ta ra 
khỏi giường và trong cơn thịnh nộ, chộp lấy cái roi da và đánh con 
lừa, khiến cho nó rất đau. Con lừa ngay sau đó rút ra bài học và than 
văn: “À! Những ai cố gắng thực hiện nhiệm vụ của người khác khi không 
được nhờ vả sẽ tự hứng toi vọt về mình'” 


Tỉnh thân của lòng nhân từ 

Cuộc sống vốn quý báu đối với tất cả chúng sinh. Tất cả chúng 
sinh đều sợ run cầm cập dù mới chỉ nghĩ đến việc mình bị mất đi mạng 
sống. Cũng như chúng ta không muốn chết, các chúng sinh khác đều 
không muốn điều này. Cũng như chúng ta bị đe dọa dù chỉ với suy 
nghĩ về cái chết, các chúng sinh khác đều vậy. Do đó, chúng ta không 
nên giết hại hay gây ra cái chết cho bất cứ chúng sinh nào, dù là nhỏ 
bé hay không quan trọng. Chúng ta phải mở kho đạo đức trong mình 
ra để cảm thông và cố gắng giúp đỡ những người kém may mắn hơn. 


Đạo Phật dạy chúng ta không cố tình gây hại hay giết bất cứ 
chúng sinh nào. Đạo Phật khuyến khích chúng ta thương yêu và bảo 
vệ tất cả chúng sinh. Nếu mọi người trong xã hội có thể học lòng nhân 
từ và biết ơn, hay sẵn sàng thể hiện lòng tốt dù nhỏ bé đối với nhau, 
thì xã hội loài người sẽ trở nên bình an và dễ chịu hơn. Mối quan hệ 
của con người, giống như quy luật của hành động và phản ứng, là mối 
quan hệ hai chiều. Khi tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau được 
thực hành ở mức độ cá nhân cũng như trong đời sống tập thể, những 
mâu thuẫn và hiểu lầm ảnh hưởng đến thiện chí và mối quan hệ sẽ bị 
loại trừ. 

Chúng ta nên luôn sẵn lòng giúp đỡ và phục vụ những người 
khác. Đồng thời, chúng ta không nên sao lãng việc huấn luyện và 
phát triển sự hiểu biết của mình tới mức có thể thấy mọi sự đúng như 
chúng là vậy, không phải theo vẻ bên ngoài của chúng. Chúng ta sẽ 


192 - Sao phải lo lắng! 


có thể thực hiện được điều này bằng cách sử dụng giác quan thông 
thường của mình. Khi chúng ta định giúp những người khác, chúng ta 
cần biết họ là ai và thái độ của họ như thế nào, để có thể toàn tâm giải 
quyết mọi việc với sự cẩn trọng. 

Tuy nhiên nên cảnh giác với người được bạn giúp đỡ. Người 
lương thiện có thể giúp đỡ kẻ xấu nhưng họ nên làm việc đó một cách 
khôn ngoan nếu không, họ cũng sẽ gặp phải các rắc rối và lâm vào tình 
trạng bất an. Mặc dù mọi tôn giáo đều khuyến khích những sự giúp đỡ 
như vậy song điều đó phải được thực hiện với sự hiểu biết. 


Hãy cảnh giác với những kẻ xấu. 

Ngày xưa, có một người đàn ông nhìn thấy một con hổ bị 
vướng trong lưới. Con hổ cầu xin người đàn ông hãy giải thoát cho 
nó nhưng người đàn ông nói: “Không, nếu tao thả tmày ra, trày sẽ 
ăn thịt tao” Nhưng con hổ khẩn thiết van nài và hứa với người đàn 
ông, nó không những sẽ để ông ra đi mà còn bảo vệ ông nữa. Người 
đàn ông ngốc nghếch tin theo con hổ và gỡ tấm lưới ra. Khỏi phải 
nói, con hổ vô ơn đã chộp ngay lấy ông. Người đàn ông kêu lên thất 
thanh trong sợ hãi và điều này thu hút sự chú ý của một con cáo. Nó 
liên chạy tới xem chuyện huyên náo gì đang xảy ra. Người đàn ông 
kể với cáo mình đã cứu hổ như thế nào. Tuy nhiên con hổ quả quyết 
rằng người đàn ông đã không làm øì nhiều để giải thoát cho nó. Do 
đó, trong lúc hai bên vẫn cãi nhau, con cáo nói: “Này chờ đã. Tồi thấy 
rối tinh lên rối. Nếu ông tmmuốn tôi phân xử việc này tôi phải biết mọi 
chuyện bắt đầu như thế nào. Bây giờ, tôi muốn thấy con hổ ở đâu khi 
ông tới đây” Người đàn ông bắt đầu giải thích nhưng con cáo nói: “1ôi 
vẫn không hiểu. Hãy cho tôi thấy con hổ đã bị bắt như thế nào” Con hổ 
ngu ngốc chui lại vào trong lưới. Khi đã chắc chắn rằng con thú đã bị 
dính bẫy, con cáo quay về phía người đàn ông và nói: “Bây giờ hãy đi 
tiếp con đường của ông và cảnh giác với những kẻ xấu - những kẻ hứa 
hẹn nhưng không bao giờ chịu giữ lời.” 


Hi sinh vì lợi ích của người khác- 193 


Người chiến thắng thực sự 

Ngày nay, con người đang cố gắng thống trị lẫn nhau. Con người 
thường nỗ lực vì tiền bạc, quyền lực và địa vị để họ có thể kiểm soát 
những người khác. Sẽ hữu ích hơn nếu chúng ta có thể nhận ra rằng 
điều quan trọng trước tiên là phải chiến thắng chính mình. Đức Phật 
nói rằng, tự chiến thắng mình còn hơn chiến thắng cả thế gian và sự 
xuất ly khỏi những điều dễ chịu trần tục tốt hơn sự tích lũy tất cả tài 
sản của thế giới. Mọi người nên nỗ lực để chiến thắng giận đữ, ghen 
tị, kiêu ngạo, tham lam và những khiếm khuyết khác. Sự can đảm, 
quyết tâm và kiên trì đều cần thiết để kiểm soát và vượt qua những 
năng lực tiêu cực này. 

Một vài tuần trước khi Mahatma Gandhi chết dưới bàn tay của kẻ 
ám sát, ông có một vị khách - người muốn biết tại sao mặc dù cơ thể 
nhỏ bé nhưng Mahatmaiïi lại có quá nhiều can đảm tới vậy và Gandhi 
đã nói rằng sự can đảm không thuộc về cơ thể mà về tâm hồn. 

Nếu chúng ta có thể chiến thắng chính mình, những người khác 
sẽ tin cậy và tôn trọng chúng ta vì chiến thắng này. Đức Phật đã chiến 
thắng bản thân trước và sau đó ngài chiến thắng toàn thể thế giới này 
bằng tình thương yêu, lòng bi mẫn và trí tuệ của mình. Do đó, ngài được 
tôn kính rộng rãi bởi cả Phật tử và những người phi Phật tử. Chúng ta 
phải hiểu rằng chúng ta là chủ nhân của số phận mình. Hạnh phúc và 
đau khổ của chúng ta là hoàn toàn do chúng ta tạo ra. Do đó, nhờ hiểu 
được điều này, chúng ta phải điều chỉnh bản thân phù hợp để có cuộc 
sống bình an và đúng đắn. Để làm được như vậy, chúng ta phải tìm 
kiếm những lời hướng dẫn và chỉ bảo cần thiết ở một tôn giáo sáng suốt 
~ nơi có thể trao cho chúng ta sự tự do suy nghĩ và không đòi hỏi bất kỳ 
niềm tin mù quáng nào. Tôn giáo phải giúp chúng ta thấy sự vật đúng 
như chúng là thế ở đây và bây giờ, đồng thời không cố làm mê muội 
chúng ta với những lời hứa về thiên đường trong tương lai. 

Chúng ta phải hiểu rằng các kết quả chúng ta gặt hái được hoàn 
toàn tương xứng với những hành động mình đã làm. Nếu đắm mình 
trong những cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ đặt bản thân trong sự nguy 


194 - Sao phải lo lắng! 


hiểm không dứt. Khi các tư tưởng xấu sinh khởi trong tâm, chúng ta 
phải hành động một cách khôn ngoan bằng cách kiểm soát chúng. Nhờ 
sự nuôi dưỡng tâm, chúng ta sẽ đồng thời tìm thấy cả hạnh phúc và mục 
đích trong những hành động, lời nói và suy nghĩ thiện. Trong cuốn sách 
Thiên Đạo Phật (Buddhist Meditation), Hòa thượng Dr. Vajiranana 
viết. “Nếu thành công trong thiển và nuôi dưỡng tâm, sự biểu lộ tích cực 
của tâm Từ (MeH: tình thương yêu) sẽ trở thành năng lực dẫn dắt hành 
động của chúng ta. Điêu đó có nghia rằng khi thái độ tỉnh thần lương 
thiện và thiện chí đã nở rộ trong tâm, nó sẽ biểu lộ ra bên ngoài qua những 
hành động thực tế của lòng tốt:” 

Chúng ta đang sống trong một thế giới bị ảnh hưởng bởi nhiều 
năng lực. Điều quan trọng là chúng ta hiểu bản chất của hoàn cảnh 
thế gian tới mức biết cách điều chỉnh lối sống của mình, dù là đối diện 
hoặc vượt qua chúng. Sau đó, chúng ta sẽ biết đâu là vị trí của mình 
trong xã hội loài người cũng như cách sống hòa hợp với các quy luật 
vũ trụ và những chúng sinh khác. Nếu thế giới này hỗn độn, đó là do 
chúng ta đã làm nó thành như vậy. Ngược lại, chúng ta cũng có năng 
lực thay đổi chất lượng của cả bầu không khí bằng cách khéo léo đưa 
ra những suy nghĩ và hành động lương thiện. Bằng cách làm như vậy, 
chúng ta sẽ không chỉ làm việc để phát triển tinh thần của riêng mình 
mà còn chia sẻ việc định hình vận mệnh của cả thế giới này vì lợi ích 
của tất cả chúng sinh. Thử nghĩ xem, nếu tất cả con người trên thế 
giới này được dạy suy nghĩ đến những tư tưởng thương yêu tốt đẹp 
- thông qua hệ thống giáo dục, thông qua phương tiện truyền thông 
đại chúng - thì thế giới sẽ trở thành nơi tuyệt vời làm sao! Lẽ dĩ nhiên, 
điều này gần như là không thể, nhưng nếu mỗi người chúng ta với tư 
cách cá nhân, phát triển các tư tưởng tích cực, thì chúng ta cũng có thể 
tạo ra được một sự khác biệt. 


Giá trị con! người 


Những nguyên tắc để phát triển các giá trị con người trong đạo 
Phật khá đơn giản. Con người phải làm việc chăm chỉ và tận tâm. 


Hi sinh vì lợi ích của người khác- 195 


Con người không nên lãng phí thời gian của mình một cách không 
cần thiết, không làm gì cả và ăn không ngồi rồi. Thậm chí đối với giấc 
ngủ, con người phải ngủ hợp lý ở mức tối thiểu cần thiết cho sức khỏe. 
Con người không nên giải thích không thỏa đáng rằng ngày hôm nay 
trời quá nóng hoặc quá lạnh để không thực hiện công việc được giao. 
Hãy tận tâm và tích cực trong bất cứ việc gì bạn làm. Người ta kể rằng 
chính đức Phật là vị thây tâm linh tích cực và đầy nghị lực nhất từng 
xuất hiện trên thế gian. Trong suốt 45 năm phụng sự nhân loại của 
ngài, người ta kể rằng ngài chỉ nghỉ khoảng hai tiếng đồng hồ mỗi 
ngày. Ngài đi khắp nơi trong đất nước để khuyên bảo mọi người cách 
có một đời sống thánh thiện. 
“Sống lâu có thể chưa đủ tốt, nhưng sống tốt là đã đủ lâu.” 
Benjamin Franklin 


CHƯƠNG 18 
Lời nói lịch thiệp 
|Ai ngũ] 


“Nói nhiều là một mối nguy hiểm. Nhờ im lặng mà [chúng 
sinh] có thể tránh được bất hạnh. Con vẹt nói nhiều nên bị 
nhốt trong lồng, trong khi những con chim khác không biết 
nói lại được tự do bay nhảy” 


Ì | ột hành giả Tây Tạng: 
*Ngaycả cơn cá sẽ không mắc câu nếu nó biết cách ngậm 
chặt cái tiệng lớn của trình lại” 

Tôi là người duy nhất không nói gì. Ngày trước, có lần bốn người 
bạn thân hứa với nhau sẽ trải qua bảy ngày liền không nói gì [tịnh khẩu] 
để hành thiển trong tnh lặng. Ngày đầu tiên, tất cả đều yên lặng và việc 
hành thiển diễn ra như dự tính. Nhưng khi đêm xuống, cây đèn họ đang 
sử dụng bỗng hết dâu và bát đầu lập lòe sắp tắt. Người phục vụ đang ngủ 


Lời nói lịch thiệp [Ái ngữ]- 197 


gà ngủ gật ở gần đó. Một người trong số họ không chịu được điều đó bèn 
nói với người phục vụ: “Hãy thêm dấu cho đền.” 

Người bạn thứ hai bị giật mình khi nghe người thứ nhất nói. Anhta 
bảo: “Này chúng ta không được nói tội từ nào, anh nhó không?” 

Người thứ ba nói: “Cả hai anh ngốc thật. Tại sao các anh lại nói?” Rất 
nhẹ nhàng, người thứ tư mỉm cười: “Tôi là neười duy nhất không nói gì” 

Chúng ta có thể phát triển hơn các loài động vật và xây dựng nên 
những nền văn minh vĩ đại cùng các hệ thống xã hội phức tạp là nhờ 
vào khả năng øiao tiếp thông qua lời nói và chữ viết của mình. Chúng ta 
không chỉ có thể giao tiếp với những người cùng thời với mình mà 
còn có thể viết ra các ý tưởng của mình để giao tiếp với những thế hệ 
tương lai rất lâu sau khi chúng ta qua đời. 

Ở xã hội hiện đại, giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong 
các mối quan hệ của con người. Từ khi sinh ra, chúng ta có một thôi 
thúc bẩm sinh để nói chuyện và giao tiếp với những người mà mình 
có quan hệ. Các từ ngữ được sử dụng khéo léo có thể giúp chúng ta rất 
nhiều. Giống như bốn người bạn trong câu chuyện vừa kể trên, chúng 
ta thường mong rằng mình đừng nói điều gì đó sau khi đã thốt ra nó. 
Nhưng khi đó thường là quá muộn bởi vì từ ngữ một khi đã nói ra 
không thể rút lại được. Chúng ta có thể xin lỗi người khác và rút lại lời 
tuyên bố nhưng sự tổn thương đã xảy ra rồi. 

Một nhà văn khác nói: “Từ nef là trang phục của tư tưởng - điều, 
giống như cơ thể bạn, không nên được xuất hiện trong những bộ quân 
áo tách nát và bẩn thiu.” 


Nói dối 

Rõ ràng trong tất cả loài vật đang sinh sống, con người là những 
chúng sinh duy nhất có thể nói dối. Điều này xảy ra bởi vì con người là 
loài vật tiến hóa nhất, nên chúng ta có khả năng nói và chúng ta dùng 
cái lưỡi của mình nói dối hầu hết mọi chuyện. Chẳng phải trớ trêu là 


198 - Sao phải lo lắng! 


chỉ loài tiến hóa nhất mới có thể nói dối sao? Và nói dối là cách duy 
nhất chúng ta hạ thấp giá trị bản thân bằng lời nói. Bạn chắc hẳn đã 
gặp phải những vướng mắc và rắc rối do lời nói gây ra như: lường gạt, 
nói không đúng sự thật, những nhận xét cẩu thả, nói chuyện phiếm và 
cả việc phổ biến các tin đồn vô căn cứ. 

Một số người có thể trốn thoát và sống sót ở đâu đó sau khi đã 
lừa dối những người khác nhờ cách nói khéo léo và xảo quyệt, trong 
khi những người vô tội lại vướng vào rắc rối. Cho nên mọi người phải 
biết giao tiếp khôn ngoan với những kẻ lường gạt. 


Điều ơì xây ra với bộ não? 

Có một câu chuyện cổ kể về một con sư tử thích ăn thịt trâu và 
thường tấn công trâu để ăn thịt. Trong khu rừng chỉ còn một con trâu 
nhưng dù cố gắng sư tử vẫn không thể bắt được con mồi yêu thích 
này. Do đó, sư tử quyết định sử dụng thủ đoạn để đạt được điều nó 
mong muốn. Nó gọi kẻ phụ tá của mình - một con cáo - tới và nói với 
cáo: “Mày biết đấy, tao thực sự không hiếu tại sao chúng ta lại sống trong 
nỗi sợ hãi lẫn nhau. Hãy tới nói với trâu rằng từ nay trở đi tao quyết định 
ăn chay và trời nó đến ở cùng trong hang của tao” Cáo đến gặp trâu 
và truyền đạt thông điệp này. Ban đầu trâu nghỉ ngờ, nhưng cáo biện 
bạch rằng sư tử thực sự vô hại. Hơn hết, chẳng phải bản thân cáo đã 
từng sống với sư tử trong một thời gian dài hay sao? Cuối cùng, trâu 
bị thuyết phục. Trâu tới hang sư tử, thấy được đối xử nhã nhặn và do 
đó, trâu yên tâm nằm xuống ngủ. Sư tử không lãng phí một phút nào. 
Nhanh như cắt, nó chộp lấy con trâu khốn khổ, giết chết bằng một cú 
đánh và mở hộp sọ ra để có thể ăn bộ óc - phần ngon nhất. Mặc dù 
sư tử đang rất đói nhưng tất cả nỗ lực này đã làm nó mệt. Do đó, nó 
quyết định nghỉ ngơi một chút và ra lệnh cho cáo hãy bảo vệ xác trâu 
trong khi nó ngủ. Tất nhiên cáo cũng thèm khát bộ óc của trâu nên 
trong lúc chủ của mình đang ngủ, nó mở hộp sọ ra và ăn ngon lành bộ 
óc. Sau khi đã thỏa mãn, nó khôn ngoan lắp hộp sọ vào và với vẻ ngây 
thơ trên khuôn mặt, nó chờ đợi ông chủ của mình thức dậy. Sư tử ngủ 


Lời nói lịch thiệp [Ái ngữ]- 199 


đậy và hăm hở đi tới để thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình 
nhưng nó rất ngạc nhiên và giận dữ khi mở hộp sọ ra và không thấy gì 
ngài, lý do hộp sọ rỗng không là vì con trâu này không có não. Ngài có 
nghĩ rằng con vật có não nào lại có thểrmắc lửa ngài không?” Nếu khôn 
ngoan, chúng ta có thể thoát khỏi bất cứ tình huống nguy hiểm nào. 

Đức Phật nói về bốn loại lời nói sai lầm [tà ngữ]. Thứ nhất là nói 
đối. Nếu một người ở tòa án, hoặc ở giữa gia đình, người thân hay bạn 
bè, anh ta nói “Tồi biết” khi anh ta không biết, hoặc nói “Tôi không 
biết” trong khi anh ta biết. Để bảo vệ bản thân, hoặc vì chút lợi ích,anh 
ta chủ tâm nói dối. 

Thứ hai là nói xấu sau lưng [nói ly gián]. Khi một người đi lang 
thang khắp nơi, anh ta truyền bá sự sai lầm là nguyên nhân gây ra sự 
chia rẽ. Anh ta phá vỡ tình bạn, không hòa giải xung đột, thấy hài lòng 
và thích thú trong tranh chấp cũng như nói ra các từ ngữ để kích động 
những người khác tranh chấp nhau. 

Thứ ba là nói lời thô lỗ. Những lời nói xấc xược và thô lỗ, cay 
nghiệt, khó nghe. Con người luôn nguyễn rủa người khác, dù chỉ vì 
một vài lỗi lâm nhỏ nhưng lại giữ yên lặng khi người khác làm điều 
tốt. Một nhà văn viết: “Kữ tôi làm điều tốt tmợi người lãng quên, nhưng 
khi tôi làm điểu xấu tmợi người đêu nhớ'” 

Thứ tư là nói huyên thuyên những điều vô ích. Đó là khi con 
người nói những chuyện không có thật hoặc không liên quan, không 
thích đáng. Lời nói của anh ta không thể kiểm chế được, không đúng 
chỗ, không có suy nghĩ và không mang lại bất kỳ lợi ích nào. 


Từ nay trở đi, trước khi mở miệng nói, chúng ta phải suy nghĩ. 
Câu thành ngữ “suy nghĩ trước khi nói” có thể giúp chúng ta tránh 
vướng vào những cuộc tranh luận hoặc sự bất đồng và tránh làm tổn 
thương những người khác một cách không cần thiết. Chúng ta phải 
phân tích các suy nghĩ và ý định của mình trước khi diễn đạt chúng. 
Chúng ta phải biết không chỉ điều gì nên nói mà còn lý do, thời điểm, 
địa điểm và cả cách nói nữa. 


200 - Sao phải lo lắng! 


Một người khôn ngoan biết cách tránh các vấn đề nhờ sự thận 
trọng về điểu nói ra. Có một câu danh ngôn rằng, ngay cả con cá cũng 
sẽ không bị mắc câu nếu nó biết ngậm miệng đúng lúc. Câu chuyện 
ngụ ngôn sau diễn đạt sự thật này. 


Con cáo bị cảm lạnh. 


Ngày xưa, có một con sư tử già rất đói bụng nhưng lại không đủ 
sức đi săn mồi. Tuy nhiên sư tử có kẻ hầu cận là một con cáo đã phục 
vụ nó trong nhiều năm. Lúc này sư tử đã bị đói kinh khủng và nó quyết 
định điều duy nhất có thể làm là ăn thịt cáo. Nhưng là vua của các loài 
thú, sư tử không thể đột nhiên tấn công kẻ hầu cận trung thành của 
mình; vì vậy, nó quyết định tìm ra một lý do để giết cáo. Sư tử gọi cáo 
đến và nói: “Này cáo, ta sẽ hỏi người trột câu hỏi mà ngươi phải trả lời 
trung thực. Nếu ngươi không đưa ra câu trả lời đúng, ta sẽ giết ngươi. [ấy 
nói cho ta biết: tuùi của ta là dễ chịu hay hôi hám?” Cáo biết câu hỏi đó 
rõ ràng là một cái bấy. Nếu nó nói mùi của sư tử hôi thối, sư tử cảm thấy 
bị lăng mạ và sẽ giết nó. Nếu nó nói mùi của sư tử thơm tho, nó sẽ bị 
coi là kẻ dối trá và cũng sẽ bị giết chết. Do đó, cáo suy nghĩ thận trọng 
và trả lời: “lâu bệ hạ, thân e rằng bệ hạ đã hỏi điều này không đúng lúc. 
Bệ hạ thấy đấy thân đang bị cảm lạnh rất nặng và tũi của thân bị ngạt, 
vậy niên thân thực sự không thể nói tùi của bệ hạ như thế nào. Thực ra, 
thân lo lắng rằng mình sẽ làm lây bệnh cảm lạnh sang cho bệ hạ. Do đó, 
để không phải lo lắng về sức khỏe của bệ hạ, thân sẽ phải xa bệ hạ một 
thời gian. 

Người khôn ngoan biết cách đưa bản thân thoát khỏi tình thế 
nan giải bằng việc nói ra đúng điều øì vào đúng lúc. 

Những từ ngữ giận dữ có thể dẫn tới việc đánh lộn. Một người 
biết kiểm soát tình hình sẽ không để dàng bị kích động tham gia một 
trận đánh nhau hoặc hành xử thiếu khôn ngoan. Hãy luôn nhớ rằng 
bạn thua trận ngay khi đánh mất trạng thái cân bằng của mình. Thay 
vào đó, rất đáng khen ngợi khi quan sát và thấy ảnh hưởng bạn có thể 


Lời nói lịch thiệp [Ái ngữ]- 201 


gây cho những người khác bằng cách từ chối cho phép bản thân bị kích 
động. Họ sẽ ngày càng phát cáu vì không thể làm cho bạn giận dữ và họ 
sẽ nhận ra bạn là người chiến thắng. Hãy nhớ tới Oscar Wilde, người 
chúng ta đã trích lời của ông ở phần trên: “Hãy luôn tha thứ cho kẻ thù 
của bạn. Không gì làm cho họ bực mình bằng điều đó” Hãy tận dụng 
cơ hội này để nghiên cứu về bản chất con người. Con người trông thật 
ngốc làm sao khi đánh mất sự bình tĩnh của họ. Tương tự, bạn cũng nên 
nhận ra mình xấu xí như thế nào khi đánh mất sự bình tĩnh của mình. 

Tôi ở giữa hai người. Một lần Socrates đang đi giữa hai người bạn. 
Một người nói với vị triết gia: ^Anh điên rồi” Người còn lại nói: “Không, 
anh ta là thằng nøốc, nhưng Socrates chỉ bình tĩnh đáp lại: “Không, tôi ở 
giữa hai người đó” Một câu trả lời đí dỏm và nhanh trí có thể tháo ngòi 
nổ của tình huống tốt hơn bất cứ một sự tranh cãi nảy lửa nào. 


Hành động khôn ngoan trong những tình huống căng thẳng. 


Chúng ta có thể tránh được những cuộc tranh luận nảy lửa bằng 
cách hành xử khôn ngoan. Đôi khi tình hình trở nên căng thẳng bởi vì 
chúng ta nói ra hoặc thực hiện những điều làm người khác đau khổ. 
Một số người chiếm vị trí thượng phong trong tranh luận bằng cách 
nói to tiếng — điều này làm cho nhịp tim của mọi người tăng lên nhanh 
chóng. Trong những tình huống như vậy, chúng ta nên ứng xử khéo léo 
để cố gắng làm dịu bớttình hình dễ bùng nổ này. 

Nếu như tôi không điên, làm sao tôi có thể nói anh điên? Có một 
ông cụ tính khí thất thường. Tâm trạng của ông cụ thay đổi nhanh 
chóng tới mức ông có thể nói đùa và cười vang vào lúc này rồi bất ngờ 
trở nên giận dữ vào lúc khác ngay sau đó. Điều này thường xảy ra khi 
ông cụ đến chơi nhà một người bạn tới mức nhiều người thấy bị quấy 
rây bởi hành vi của ông. Một ngày, người bạn nhận xét rằng có điều gì 
đó sai lạc trong tâm của ông cụ và thậm chí, ông cụ có lẽ bị điên. 

Khi nghe thấy như vậy, ông cụ trở nên rất giận dữ. Ông cụ đứng 
đối đầu với bạn mình và gặng hỏi: “Tại sao anh tới tôi bị điên?” Ông cụ 


202 - Sao phải lo lắng! 


trông rất nghiêm trọng và sẵn sàng bắt đầu khẩu chiến. 

Người bạn nhận ra rằng mình không nên đưa ra lời nhận xét đó, 
nhưng ông ta có thể làm øì bây giờ? Vì là người theo đạo Phật nên ông 
ta không muốn có một cuộc tranh luận nảy lửa. Rất nhanh, người bạn 
trả lời:  Ổ, anh biết là tôi cũng điên tà” 

Ông cụ ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại nói là mình điên?” 

“SỔ, bạn của tôi, nếu tôi không điên, sao tôi có thể nói anh điên? Chỉ 
có người điên rmới có thể gọi người khác là điên thôi” Khi nghe câu trả 
lời khôn khéo đó, ông cụ bật cười lớn và vấn đề có thể trở nên nghiêm 
trọng này đã được hóa giải. 


Talà Toàn quyên”. 


Trong thời gian nước Anh cai trị Sri Lanka, ngài Toàn quyển 
trong bộ quân phục của mình đến thăm một bệnh viện tâm thần. Một 
bệnh nhân đến trước ngài và hỏi: “Ông là ai?” Nhân vật trọng yếu này 
trả lời: “Ta là Toàn quyên. Người bệnh này cúi sát và thì thầm vào tai 
ngài: “Suyt. Đừng nói to như vậy Tôi nói giống thế và họ đã tống tôi vào 
đây năm năm Tối.” 

Thật khó khám phá ra sự thật của vấn đề thông qua tranh luận. 
Một người có tài diễn thuyết có thể thay đối, lươn lẹo và che giấu sự 
thật vì lợi ích cá nhân của mình rồi dễ dàng phá bỏ quan điểm đối lập 
nhờ nói theo cách của mình, nhưng anh ta không tiến gần hơn tới sự 
thật. Những cuộc tranh luận nảy lửa không bao giờ mang lại kết quả 
tốt đẹp. Sự thật sẽ không bao giờ hiện ra từ các cuộc tranh luận nảy lửa, 
hoặc bằng cách làm tổn thương cảm xúc của những người khác với 
những lời nhận xét khiếm nhã. Những ai tham gia vào các cuộc tranh 
luận nảy lửa thường trở nên bảo thủ và sẽ thấy khó nhận ra sai lầm của 
chính mình cũng như quên đi vấn đề tranh luận ban đầu. 


“Toàn quyền: người đại diện của Hoàng gia Anh ở một số nước thuộc 
Liên hiệp Anh. 


Lời nói lịch thiệp [Ái ngữ]- 203 


Mặt khác, khi một số người gian xảo nhận ra rằng họ không thể 
bảo vệ hoặc che giấu sai lầm của riêng mình, họ thường sẽ cố đổ lỗi cho 
đối phương bằng cách chỉ ra những điểm yếu cá nhân cụ thể của người 
đó hoặc một vài luận điệu để làm trệch hướng chú ý, khiến cho các đối 
thủ của họ sẽ quên đi lời buộc tội ban đầu được đưa ra chống lại họ. 


Nếu chúng ta thực sự muốn biết sự thật, chúng ta phải yên lặng 
suy nghĩ và trao đổi quan điểm của mình với những người khác một 
cách bình tĩnh và nhã nhặn. Khi nói chậm rãi, chúng ta sẽ kiểm soát 


được cảm xúc của mình. Khi bị kích động hoặc các cảm xúc sinh khởi, 
chúng ta phải chánh niệm để không cho phép bản thân bị những cảm 
xúc đó lôi cuốn và hành xử một cách ngu ngốc và mù quáng. 

Chúng ta không được để sự giận dữ hay oán hận kiểm soát 
mình, dẫn đến việc phạm vào các hành động bất thiện là kết quả của 
sự khiêu khích đó. Chúng ta phải hoàn toàn kiểm soát tình hình và 
không cho phép bị tình hình kiểm soát. Đây là dấu hiệu phân biệt một 
người đã làm chủ được bản thân hay chưa. Im lặng quan sát tốt hơn là 
thốt ra những lời nói đại dột. 

'Tiếc thay, những người vô văn hóa và có tâm hổn nhỏ hẹp mỗi khi 
đối diện với bất cứ sự hiểu nhầm hay tranh luận nào thường lăng mạ người 
khác bằng cách chửi bới người đó và đưa các vấn đề cá nhân như dân tộc, 
màu da, đẳng cấp ra để gièm pha. Thái độ không lành mạnh và bất lịch sự 
này có thể tạo ra sự thù địch hoặc hận thù - điểu có thể trở thành thường 
thấy trong cuộc sống hay thậm chí, tạo ra bạo lực và đổ máu. 


Hãy chánh tiệm về suy nohĩ 

Những người biết bản chất của các hoạt động tỉnh thần nói rằng 
khi một suy nghĩ được tạo ra, dù tốt hay xấu, nó sẽ vĩnh viễn khắc sâu 
vào trong tâm. Hãy suy ngẫm về điều này và cân nhắc những ý tưởng 
nào chúng ta nên nuôi dưỡng bởi vì ảnh hưởng chúng mang lại cho 
chúng ta thật lớn lao. 


204 - Sao phải lo lắng! 


“Tư tưởng biểu lộ thành lời nói, 

Lời nói biểu lộ thành hành động, 

Hành động phát triển thành thói quen, 

Còn thói quen lớn tmmạnh thành tính cách. 

Vậynên hãy xem xét tư tưởng và cách vận hành của nó thật cẩn trọng 

Và hãy để dòng suối của tình yêu thương 

Chảy1a từ tối quan tâm tới tất cả chúng sinh.” 

Những lời trên giống với những gì Đức Phật đã nói hơn 2.500 
năm trước: “Chúng ta là những oì mình suy nghi. Tất cả chúng ta chính là 
những oì sinh khởi theo các suy ehĩ của mình. Theo những suy rehĩ của 
mình, chúng ta tạo niên thế giới này” Chân lý của bài thơ này là phi thời 
gian: nó là chân lý dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. 

Chúng ta nên nuôi dưỡng thói quen không ngừng chánh niệm 
về những øì mình nói. Sau đó, chúng ta sẽ có thể phân biệt giữa những 
cách nói dễ làm tổn thương người khác và những cách nói thường 
làm cho họ hạnh phúc. Thông qua sự nhận biết này, chúng ta sẽ có thể 
xem xét giá trị hoặc các khía cạnh khác của tất cả suy nghĩ, lời nói và 
hành động của mình. Các suy nghĩ được kiểm soát có nghĩa là lời nói 
được kiểm soát. Lời nói được kiểm soát có nghĩa là hành động được 
kiểm soát. Khi tất cả ý nghĩ, lời nói, hành động được kiểm soát, con 
người trở nên vô hại và thánh thiện. 


Nuôi dưỡng lời nói khéo léo 

Điều quan trọng là hãy coi cái lưỡi của chúng ta như kẻ bề tôi. 
Chúng ta là người chủ, cái lưỡi sẽ làm theo lệnh của chúng ta. Cái lưỡi 
phải nói điều chúng ta muốn nói và không ba hoa thiếu kiểm soát. 
Tiếc rằng, đối với đa số chúng ta, cái lưỡi lại là chủ và chúng ta là nô 
lệ của nó. Chúng ta phải lắng nghe những điều nó nói ra nhân danh 


Lời nói lịch thiệp [Ái ngữ]- 205 


mình và dường như không thể ngừng lại sự ba hoa của nó. Kết quả 
của sự thiếu kiểm soát này luôn là thảm họa. 

Một số người nguyện sẽ giữ im lặng sau một kinh nghiệm tồi tệ 
về lời nói sai lầm. Họ canh chừng cái lưỡi của mình tới mức không 
một từ ác độc nào thoát ra từ môi họ nữa. Nhưng sống trong xã hội 
này, liệu chúng ta có thể luôn im lặng không? 


Chứng ta không thể tránh các vấn dể dù có nới ra hoặc im lặng. 
Ngày trước, một vị sư có một chú tiểu lười biếng luôn ngủ dậy muộn 
vào buổi sáng. Một ngày, vị sư đánh thức chú tiểu dậy và quát cậu: 
“Con vẫn còn ngủ à! Thậm chí những con rùa còn lên khỏi ao và đang 
nằm sưởi nắng rồi.” 

Vào lúc đó, có một người đàn ông đang cố đi tìm bắt vài con rùa 
để về nấu cháo chữa bệnh cho mẹ. Nghe thấy vị sư nói vậy, ông ta liền 
đi tới ao. Đúng như vậy, ở đó có nhiều con rùa đang nằm sưởi nắng 
buổi sáng. Ông ta bắt vài con về nấu cháo cho mẹ. Nhưng ông không 
quên vị sư. Với lòng biết ơn, ông dâng vị sử món cháo rùa và giải thích 
rằng nhờ lời vị sư nhắc nhở mà ông đã có những con rùa để nấu cháo 
cho mẹ mình. Vị sư kinh sợ khi biết rằng lời nói của mình đã gây ra cái 
chết cho những con rùa này và nguyện sẽ không nói gì nữa. 

Mộtthời gian sau, khi đang ngồi ở hành lang chùa, vị sư nhìn thấy 
một người đàn ông mù đang đi trệch khỏi con đường và tiến thẳng về 
phía cái ao. Vị sử muốn cảnh báo ông ta đừng đi tiếp nhưng sau đó 
nhớ ra lời hứa sẽ im lặng của mình. Trong khi vị sư đang tranh đấu 
trong tâm về việc có nên nói hay không, người đàn ông mù đã đi thẳng 
xuống ao và bị ướt sũng. Điều này làm cho vị sư cảm thấy tồi tệ và 
ông nhận ra rằng con người không thể sống trên thế giới này đơn giản 
bằng cách im lặng hay nói ra. Chúng ta phải sử dụng giác quan thông 
thường của mình để sinh tồn trên thế giới này và nói ra hoặc giữ im 
lặng đúng lúc. 


206 - Sao phải lo lắng! 


Cách đối diện hài hước với sự tranh luận. 

Một người đàn ông có một mắt đi xem phim. Ông yêu cầu một 
vé với nửa giá tiền. Người bán vé nói với ông rằng không có vé nào chỉ 
có nửa giá tiển. Người đàn ông phàn nàn: “Nư vậy không công bằng, 
những người khác xem bằng hai tắt, còn tôi chỉ sử dụng có mmội tắt” 

Nghệ thuật nói chuyện chính là nói năng lịch sự và nhẹ nhàng, 
không thô lỗ và cục cằn. Chúng ta phải học cách nói đúng lúc, đúng 
chỗ về bất kỳ điều gì nếu muốn tránh mâu thuẫn và chỉ trích. 

“Hấy nói sự thật, không gì ngoài sự thật. Nhưng hãy khôn ngoan, 
niếu sự thật bạn định nói ra không dễ chịu. Có lẽ tốt nhất là nên giữ 
yên lặng” 


Hiến pháp của chúng tôi không có gì sai cả. 

Trong cuộc họp các Thủ tướng của Khối Thịnh Vượng Chung, 
một thủ tướng nói với một thủ tướng khác - người không giỏi tiếng 
Anh lắm: “Ông biết không, trong mấy ngày gẩn đây chúng ta đã ăn uống 
quá nhiều niên bụng tôi thấy khó chịu. Tình hình (constitution) của ông 
có như vậy không?” VỊ thủ tướng kia trả lời: “Hiến pháp (constitufion) 
của chúng tôi không có øì sai cả. Nó được thiết lập trên những nguyên 
tắc dân chủ nhất” 


CHƯƠNG 19 
Gía trị của tình yêu thương 
[lâm từ] 


“Có thể chúng ta không đủ thánh thiện để yêu thương kẻ thù 
của mình, nhưng vì hạnh phúc và sức khỏe của bản thân, chí 
ít chúng ta hãy tha thứ cho họ và quên họ đi” 


Dale Carnegie 


Người đàn bà giận dữ thể trả thù 

Một nữ đạ xoa nỗ lực săn đuổi con gái của một nhà quý tộc (sát 
đế lợi) và đứa con của cô ta. Biết Đức Phật đang giảng Pháp ở chùa, 
cô gái chạy đến gặp Ngài và đặt đứa con của mình dưới chân Ngài để 
được bảo vệ. Do đó, nữ dạ xoa bị ngăn chặn không đến gần được con 
mồi của mình. Sau đó, cả hai: cô gái và nữ dạ xoa đều được gọi vào để 
nghe lời khuyên răn của Đức Phật. 

Đức Phật nói rằng trong những kiếp sống trước, một người trong 
số họ không sinh nở được và người chồng của cô đã cưới một người 
phụ nữ khác. Sau đó, người vợ cả biết rằng người vợ lẽ đã có mang, cô 


208 - Sao phải lo lắng! 


ta liên lén trộn thuốc vào thức ăn và đã làm cho người vợ lẽ sảy thai. 
Việc tương tự như vậy xảy ra hai lần nữa và đến lần thứ ba, người vợ lẽ 
chết. Tuy nhiên, trước khi chết, người đàn bà bất hạnh này, trong cơn 
oán hận của mình, đã thể sẽ trả thù người vợ cả và những đứa con 
trong tương lai của cô fa. 

Do đó, mối hận thù truyền kiếp của họ như những tình địch và 
lòng thù hận họ dành cho nhau đã dẫn tới việc họ giết hại con cái của 
nhau trong nhiều kiếp sống sau đó. Mong muốn của nữ dạ xoa muốn 
giết con của cô gái chỉ là sự tiếp diễn của mối thù hận sâu dày này. 
Lòng thù hận chỉ có thể tạo ra thêm thù hận. Lòng thù hận chỉ có thể 
giảm bớt đi nhờ tình yêu thương, tình bạn, sự hiểu biết và thiện chí. 
Cả hai sau đó hiểu ra sai lầm của mình và họ dàn hòa với nhau. 

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng con người có thể mang 
theo lòng hận thù của mình đến cả kiếp sống tương lai sau khi chết. 


Tình thương và lòng tốt 


Sự theo đuổi hạnh phúc không khó nếu chúng ta có thái độ tỉnh 
thân đúng đắn. Tình yêu thương là chìa khóa của hạnh phúc. Tất cả 
nhân loại đều có khả năng trao và nhận tình yêu thương. Chúng ta là 
những kho chứa tình yêu thương đây tiểm năng. Ngay cả các loài thú 
cũng xứng đáng với tình yêu thương và có phản ứng tích cực đối với 
điều đó. 

Kinh Thánh có một định nghĩa thú vị về tình yêu thương: “Tình 
yêu thương là sự kiên nhẫn, là lòng tốt. Nó không có sự đố kụ ghen tị. 
Nó không khoe khoang, không thô lỗ và không theo đuối lợi ích riêng 
của mình. Tình yêu thương vượt qua giận dữ và nhanh chóng tha thứ. 
Nó không thích thú trong sai lầm nhưng hoan hỷ trong sự thật. Tình 
yêu thương bào chữa cho mọi thứ, tin mợi thú, hy vọng mọi thứ và chịu 
đựng mọi thú” 


Tình yêu thương là một món quà vô giá để ban tặng cho người 
khác. Thông qua tình yêu thương, chúng ta có thể mang lại sự ấm 


Giá trị của tình yêu thưởng [Tâm từ]- 209 


áp thỏa mãn nhu cầu cháy bỏng của một cá nhân muốn được yêu 
thương, bởi vì những người yêu và được yêu đều trở nên hạnh phúc 
hơn so với những ai thiếu vắng tình yêu thương. Chúng ta càng trao 
nhiều tình yêu thương, chúng ta càng nhận lại được nhiều hơn. Điều 
này phù hợp với quy luật vĩnh hằng của luật nhân quả. 


Trong lời dạy của Đức Phật, tinh thần yêu thương quan trọng 
hơn công việc tốt. “Tất cả việc tốt không đáng giá bằng một phần mười 
sáu tình yêu thương xuất phát từ trái tim. Tình yêu thương xuất phát từ 
trái tim đã bao hàm công tiệc tốt. Nó chiếu sáng, tỏa rạng và ngời ánh 
hào quang' 

Tình yêu thương là một trong những công cụ vĩ đại nhất của 
tự nhiên. Năng lực mạnh mẽ của tình yêu thương là chất kết dính và 
ràng buộc của xã hội - tinh thân và cuộc sống của vũ trụ. Tình yêu 
thương là điều quý giá nhất trên thế giới. Dù cho bạn có bất hạnh đến 
đầu tại lúc này và trong quá khứ, bạn vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc 
ở tương lai. Chìa khóa của hạnh phúc là tình yêu thương, còn bạn sở 
hữu chiếc chìa khóa quý báu này, ngay bây giờ và mãi mãi. Và hãy 
nhớ, tình yêu thương bắt đầu từ bản thân bạn. Hãy bắt đầu tiến trình 
mở rộng tình yêu thương của mình và yêu thương tất cả chúng sinh. 
Phản ứng chắc chắn xảy ra là bạn đón nhận lại được nhiều tình yêu 
thương. Việc nói với người khác rằng “Tôi yêu thương bạn đôi khi có 
thể là một việc nhiều rủi ro, nhưng phần thưởng có thể rất lớn lao. 


Nuôi dưỡng tình yêu thương 

Quan niệm về tình yêu thương có thể mang những ý nghĩa khác 
nhau theo mỗi người. Theo Đức Phật, tình yêu thương không có nghĩa 
là sự dính mắc vào một người hoặc một đối tượng nào thỏa mãn được 
lòng ham muốn ích kỷ của mình. Tình yêu thương nên là một lòng 
thương yêu khiêm tốn vô tận, tự do hướng tới tất cả chúng sinh. 

Trong kinh Tầm Từ (Mettä Sutta), Đức Phật đã nói: 


210 - Sao phải lo lắng! 


6. Đừng lửa đảo lần nhau 

Chớ bất mãn điểu gì 

Đừng mong ai ẳau khổ 

Vì tâm riệm sân sĩ, 

Hoặc vì nuôi oán tưởng. 

7. Như mẹ giàu tình thương 

Suốt đời lo che chở 

Đứa cơn một của trình 

Hãy phát tâm vô lượng 

Đến tất cả sinh linh. 

[Từ Bi Kinh, đoạn ó, 7, bản dịch Huyền Không] 

Tình yêu thương là mảnh đất mà trên đó, những người được yêu 
thương trưởng thành. Mảnh đất đó làm giàu cho những người khác 
mà không giới hạn hoặc hạn chế người trao tặng. Tình yêu thương 
nâng cao nhân tính. Tình yêu thương không đòi hỏi chỉ phí. Tình yêu 
thương không nên lựa chọn. Một số người có thể nghĩ về yêu thương 
như một thứ gì đó để thu nhận, nhưng đơn giản nó chỉ là một tiến 
trình trao tặng. 

Khi nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng tốt, chúng ta nên bắt 
đầu với những thành viên trong gia đình. Tình yêu thương giữa cha 
và mẹ có ảnh hưởng to lớn đối với bầu không khí trong gia đình, tạo 
ra nhiều tình yêu thương, chăm sóc và chia sẻ hơn giữa các thành viên 
trong gia đình. Người vợ và người chồng nên đối xử với nhau bằng sự 
tôn trọng, nhã nhặn, tin tưởng và trung thực. 


Cha mẹ nên bày tỏ tình yêu thương thế nào đối với con cái 


Cha mẹ nên thực hiện năm nghĩa vụ đối với con cái: tránh làm các 
việc ác và làm gương trong các việc thiện, trao cho con cái sự giáo dục, 


Giá trị của tình yêu thưởng [Tâm từ|- 211 


giúp đỡ và hiểu được các vấn đề tình cảm của con cái hoặc xếp đặt hôn 
nhân cho chúng, cuối cùng là trao cho chúng tài sản thừa kế của gia 
đình vào đúng thời điểm. Mặt khác, con cái nên kính trọng và phụng 
sự cha mẹ bằng tất cả những điều thuộc bổn phận của mình. Con cái 
nên chăm sóc cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ trong công việc, giữ gìn dòng 
giống, bảo vệ tài sản gia đình, làm một số việc giúp đỡ những người 
khác nhân danh cha mẹ và duy trì các hoạt động này sau khi cha mẹ đã 
qua đời. Nếu những người chồng và người vợ, cũng như các bậc cha 
mẹ và con cái tuân theo những lời dạy này của Đức Phật, gia đình sẽ 
luôn có hạnh phúc và bình an. Cuộc sống được tạo nên từ những điều 
nhỏ bé mà ở đó nụ cười, lòng tốt, những trách nhiệm nhỏ bé và thói 
quen trao tặng là những øì chiến thắng và gìn giữ được tâm hồn. 

Một dấu hiệu của một người dang yêu thương là anh ta hoặc cô 
ta có một tấm lòng trắc ẩn. Chúng ta nên nuôi dưỡng thói quen giúp 
đỡ những người đang gặp khó khăn và những người kém may mắn 
hơn bản thân chúng ta. Con người không nên đơn thuần cảm thông 
với người khác một cách cảm tính, mà nên tìm cách chuyển cảm xúc 
đó thành những hành động tích cực. Mở rộng tình yêu thương và lòng 
tốt không có nghĩa là trao tới tấp các món quà, mà là ban rải tinh thân 
hòa nhã và rộng lượng. “Lòng tốt là đức hạnh mà người tù có thể thấy 
và người điếc có thể nohe” Chừng nào có một người mà bạn có thể an 
ủi bằng lời, truyền cảm hứng và khuyến khích bằng sự có mặt của bạn, 
có thể làm yên lòng bằng sự giúp đỡ của bạn, thì dù điều đó có quan 
trọng hay không, bạn vẫn là một tài sản quý báu đối với nhân loại và 
bạn không bao giờ nên thất vọng hoặc chán nản. Gandhi nói: “Hầu hết 
bất cứ điều tốt nào bạn làm đểu có vẻ không quan trọng, nhường điều rất 
quan trọng là bạn làm nó'” 


Hãy tìm kiếm ai đó kém may mắn hoặc sức khỏe yếu hơn bản 
thân bạn. Hãy mở rộng sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ mà bạn có thể trong 
phạm vi phương tiện và khả năng của bạn. Hãy để cho niềm cảm 
thông, quý mến và lòng tốt sánh cùng khả năng phát triển bản thân 
của bạn. Bạn có thể bị những người khác lừa dối hoặc làm cho thất 
vọng nhưng hãy nhớ rằng không một ai trên thế giới này không gặp 


212 - Sao phải lo lắng! 


phải sự vô ơn bạc nghĩa. “Chẳng có gì xấu hổ hay bẽ bàng niếu như 
bạn bị lửa đối, nhưng thật xấu hổ nếu bạn làm điễu đó với những 
người khác.” Đừng bao giờ giữ suy nghĩ trả thù lại những người đã 
làm điều sai trái với bạn. 

Có nhiều lúc, khi những người bạn yêu thương dường như 
không quan tâm [đến bạn] và bạn có thể cảm thấy trong lòng nặng 
nể. Nhưng đó không phải là lý do để chán nản. Việc những người 
khác không biết ơn bạn hoặc không quan tâm đến bạn chẳng phải là 
vấn đề, miễn sao bạn vẫn tin rằng mình tràn đầy tình yêu thương và 
bi mẫn với những người khác. 

“Có sự rạng nời bao quanh, 

Khi có tình yêu thương trong gia đình. 

Có niểm vui trong mọi âm thanh, 

Khi có tình yêu thương trong gia đình. 

Thời gian nhẹ nhàng và ngọt ngào trôi qua, 

Khi có tình yêu thương trong gia đình.” 


Yêu thương người hàng xóm của bạn 


Mọi bậc thây tâm linh đều dạy về tình yêu thương, nhưng đôi 
khi, có vẻ những người mộ đạo chỉ mở rộng tình yêu thương tới cộng 
đồng tôn giáo của mình mà không phải đến những người khác. Có 
thểhọ nghĩ rằng trách nhiệm của họ là chỉ trích những tôn giáo khác. 
Nhưng khi thuyết pháp, họ lại khuyên những tín đồ của mình hãy yêu 
thương tất cả mọi người. Có vẻ cách thực hành tình yêu thương của 
họ giống như được thực hành bởi một cậu chàng đang yêu cô con gái 
nhà hàng xóm. Khi người cha la rầy cậu, cậu ta trả lời: “Cha đừng la rây 
cơn. Con chỉ đang thực hành tôn giáo của tình.” Người cha hỏi: “Đó là 
cách thực hành tôn giáo sao?” Anh chàng trả lời: “Vâng, vị thây của con 
dạy rằng: T1ãy yêu thương người hàng xóm của tình” 


CHƯƠNG 20 
Sự khoan dung kiên nhẫn 
và trí túc (hài lòng hay biết đủ) 


“Sống trong thế giới này và khó chịu với các dân tộc, tôn giáo, 
truyền thống và màu da khác cũng giống như sinh ra là người 
Eskimo mà lại khó chịu với tuyết vậy” 


L khoan dung là một đức hạnh quan trọng trong tiêu chuẩn 
ao đức Phật giáo. Chúng ta nên nuôi dưỡng lòng khoan dung 
bởi vì nó giúp chúng ta tránh được các vấn đề. Lòng khoan dung cũng 
giúp chúng ta hiểu các vấn để của người khác, tránh đưa ra những lời 
bình luận không có tính xây dựng và nhận thấy ngay cả những người tốt 
nhất cũng không thể không sai lầm. Chúng ta cũng nhận ra rằng, một 
số khuyết điểm được tìm thấy ở những người hàng xóm cũng có thể 
được tìm thấy ở bản thân chúng ta. 


214 - Sao phải lo lắng! 


Người giác ngộ tâm linh dường như khoan dung nhiều hơn so 
với những người khác. Một người khoan dung không thích can thiệp 
vào quyền tự do suy nghĩ của người khác - đó là quyền cơ bản của mỗi 
cá nhân. Một người như vậy không dễ bị xúc phạm và chấp nhận khả 
năng những người khác cũng có thể đúng dù cho họ có các quan điểm 
khác biệt. Những người khoan dung không ngoan cố hoặc phi lý với các 
quan điểm của mình. Nếu họ nghĩ những người khác sai lầm, họ có thể 
cố thuyết phục những người đó thấy được lỗi lầm bằng lập luận rõ ràng, 
nhưng họ không bao giờ áp đặt quan điểm của mình lên người khác. 

Một trong những thảm kịch lớn nhất về các mối quan hệ của 
con người là sự bất tài và thiếu thiện chí để khoan dung và thích ứng 
với những quan điểm khác biệt. Về quan điểm tôn giáo, nếu những 
người có các niềm tin khác nhau không thể gặp nhau trên nền tảng 
chung của sự đối xử lịch thiệp, thì chắc chắn các nhiệm vụ của những 
vị thầy tôn giáo bi mẫn đã vô cùng thất bại. Tại những nền tảng chung 
như vậy, việc bàn luận và trao đổi các quan điểm chúng ta đồng ý và 
thích nghi với những quan điểm chúng ta không thống nhất sẽ tốt 
hơn. Khi có những xáo động cụ thể nào đó sinh khởi, chúng ta phải 
biết cách giải quyết chúng mà không làm phức tạp thêm tình hình. 

Người có trí tuệ cũng khoan dung và thông cảm với những 
người không phải lúc nào cũng sống theo sự kỳ vọng của xã hội. Một 
nhà sư nổi tiếng có hai đệ tử, một trong số họ rất bất tài. Một ngày, 
người đệ tử còn lại đến gặp vị thầy và hỏi: “Tại sao thây lại giữ người 
học trò bất tài đó? Cậu ta hoàn toàn vô dụng” Người thầy nói: “Con nói 
đúng. Nhưng ta không phải lo lắng nếu con rời ta ra đi bởi vì con có thể 
tự chăm sóc bản thân. Trong khi đó. vì cậu ta thật vô dụng đối với những 
người khác nên tốt nhất cậu ta nên ở với ta.” 


Cách tránh những xáo động. Tại ngôi làng nọ, người trưởng 
thôn có người cha rất nóng tính. Mỗi lần người cha mất bình tĩnh, 
ông trút cơn thịnh nộ xuống mọi người trong nhà và la mắng con trai 
mình. Mặc dù mọi người trong làng đều biết tính tình của ông, nhưng 
cơn giận dữ này vẫn khiến một số người bối rối và thường làm phiền 
những người khác. 


Sự kiên nhẫn, khoan dung và tri túc 
(hài lòng hay biết đủ)- 215 


Một hôm, người trưởng thôn treo một chiếc vòng sắt bên ngoài 
nhà mình và bảo với các cậu bé trong làng hãy đánh vào nó mỗi khi 
ông bị người cha la mắng. Tiếng kêu leng keng m1 đó đã gây chú ý và 
sớm làm cho người cha già hiểu rằng ông đang biến bản thân thành kẻ 
ngốc và ngừng la mắng con trai. Bằng cách này, người con trai nhiều 
mưu mẹo đã có thể chữa trị được cho cha mình. Chúng ta cũng nên 
hiểu rằng một cách tiếp cận nhẹ nhàng, lịch sự thường hiệu quả hơn 
những phương pháp thô bạo. 


Tính kiên nhẫn 


Trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều điều khiến chúng ta phải 
chịu đựng. Chúng ta phải chịu đựng đủ kiểu nỗi đau, cả về thể chất 
lẫn tỉnh thần. Chúng ta phải đối diện với lo lắng, thất vọng, chán nản 
và đủ nỗi sợ hãi tưởng tượng. Thật hữu ích khi biết cách kiên nhẫn 
chịu đựng những nỗi đau này bởi vì đa phần những rối loạn thể chất 
là do các thói quen sai lầm trong suy nghĩ, thái độ tinh thân không 
lành mạnh và những lo lắng không cần thiết mang lại. Trong những 
tình huống như vậy, việc thực hành tính kiên nhẫn sẽ trở nên hữu ích. 

Cùng với tính chân thật, khéo lĩnh hội và tế nhị, kiên nhẫn 
được xem là một trong những đức tính mẫu mực của một người 
theo tôn giáo. 


Ai có bốn đức tính này được gọi là người đáng kính. 


Nơi theo tấm gương của Đức Phật. 

Có lần Đức Phật được một người Bà la môn nài nỉ mời tới nhà. 
Theo lời mời, Đức Phật đến thăm ngôi nhà của người Bà la môn. 
Nhưng thay vì tiếp đãi Ngài, người Bà la môn lại tuôn ra một tràng 
chửi rủa với những từ ngữ thô tục nhất. Đức Phật lịch thiệp hỏi lại: 

- Nyrvị Bà la môn đáng kính, có nhiều khách khứa ghé thăm nhà 
ngài không? 


216 - Sao phải lo lắng! 


- Có. - Người Bà la môn trả lời. 

- Ông làm gì khi họ đến? 

- Ổ, dưng tôi chuẩn bị tiệc sang trọng để chiêu đãi. 

- Ông sẽ làm gì nếu như họ từ chối không ăn? 

- Sao chứ, chúng tôi vui vẻ tự mình ăn bữa ăn đó. 

-Ổ này Bà la môn, ông đã mời ta đến đây và tiếp đón ta bằng 
những lời chửi rủa mà ta từ chối không nhận. Vậy nên giờ đây chúng 
thuộc về ông. 

Đức Phật không trả đũa, nhưng nhã nhặn trả lại những øì vị Bà 
la môn đã trao cho Ngài. Đức Phật đã khuyên: “Hận thù không xóa bỏ 
được hận thù, chỉ có tình thương tới làm được điểu đó” 

Không có vị thây tâm linh nào được ca ngợi, tán dương và bị chỉ 
trích, chửi rủa cũng như bị lên án mạnh mẽ như Đức Phật. Đó là số 
phận của những con người vĩ đại. 

Trong một buổi giảng Pháp đông người, một người đàn bà đê 
tiện tên là Cinca đã giả vờ có thai và buộc tội Đức Phật [rằng ngài là 
tác giả của cái thai trong bụng nàng]. Với nụ cười trên môi, Đức Phật 
nhẫn nại chịu đựng lời sỉ nhục và nhờ đó sự vô tội của Ngài được 
chứng minh. 

Khi Đức Phật và các đệ tử của Ngài đến thăm một ngôi làng, có 
một nhóm người trong làng bắt đầu chửi rủa Đức Phật và các đệ tử 
của Ngài. Đại Đức Ananda khẩn khoản thỉnh cầu Đức Phật hãy ra đi 
và đến một ngôi làng khác. 

- Này Ananda, nếu dân làng ở nơi đó cũng chửi rủa chúng ta 
thì sao? 

- Ổ, nếu vậu thưa Thế Tòn, chúng ta sẽ đi tiếp đến ngôi làng khác. 


- Nếu vậy thì toàn bộ xứ Ấn Độ sẽ không có nơi nào cho chúng ta cả. 
Hãy nhẫn nại. Những lời chửi rủa vô căn cứ này cuối cùng sẽ chấm dút. 


Sự kiên nhẫn, khoan dung và tri túc 
(hài lòng hay biết đủ)- 217 


Magandiya - một thứ phi của nhà vua - thù hận Đức Phật do 
ngài đã nói về sự ghê tởm đối với dáng vẻ bể ngoài hấp dẫn của bà khi 
cha của bà, vì vô minh, đã mong muốn dâng nàng để kết hôn với Đức 
Phật. Bà đã thuê những kẻ say rượu chửi rủa Đức Phật trước công 
chúng. Với tâm Xả ba la mật, Đức Phật đã chịu đựng những lời chửi 
rủa này. Và cuối cùng Magandiya đã phải đau khổ vì hành động có 
hại của mình. 

Bị chửi rủa là một điều thông thường mà nhiều người phải đối 
diện và chịu đựng. Chúng ta càng làm việc nhiều hơn và càng trở nên 
cao thượng hơn, chúng ta càng trở thành đối tượng cho sự chửi rủa và 
sỉ nhục nhiều hơn. Hãy nhớ rằng, một cái cây có ích mang đầy hoa trái 
luôn bị các loài vật tấn công, trong khi những cây cối vô dụng thường 
được bỏ qua. 


Sức mạnh của sự nhẫn nại 


Sau khi đạt được sự giải thoát tâm linh, tôn giả Pindola - một đệ 
tử của Đức Phật - lên đường trở về quê hương của mình - Kosambi 
- để báo đáp con người nơi đây vì lòng tốt họ thể hiện với ngài. Đó là 
một ngày hè nóng nực và trên đường tới vùng ngoại ô của Kosambi, 
tôn giả Pindola ngồi thiển dưới bóng mát của một cái cây trong khu 
vườn ven bờ sông Yamuna. 

Vào lúc đó, vua Udena đến khu vườn này cùng với các bà vợ của 
mình để nghỉ ngơi. Sau thời gian ca hát và vui đùa, nhà vua chợp mắt 
dưới bóng mát của một cây khác. Trong lúc chờ đợi nhà vua ngủ dậy, 
các bà vợ và cung nữ của ông liền đi dạo và bất chợt đi qua chỗ tôn giả 
Pindola đang ngồi thiền. Họ nhận ra ngài là một bậc Thánh và để nghị 
Ngài giảng dạy cho mình. 

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn của mình, nhà vua đi tìm các bà vợ 
và nhận thấy họ đang vây quanh và lắng nghe lời giảng của vị tu sĩ 
thánh thiện này. Vốn có bản tính ghen tị và dâm đãng, nhà vua trở nên 
giận dữ và chửi rủa tôn giả Pindola rằng: “Người thật không thểtha thứ 


218 - Sao phải lo lắng! 


được khi là nhà sưrmà lại ởgiña đám phụ nữ và thích thú tán chuyện với họ” 
Tôn giả Pindola lặng lẽ nhắm mắt lại và giữ im lặng. 

Nhà vua giận dữ rút kiếm và đe dọa tôn giả Pindola, nhưng 
nhà sư thánh thiện này vẫn im lặng và vững chắc như một tảng đá. 
Điều này làm cho nhà vua càng giận dữ hơn và ông ta phá vỡ một tổ 
kiến rồi ném vài phần tổ kiến đã vỡ dơ bẩn này về phía Ngài. Tôn giả 
Pindola vẫn ngồi thiền và yên lặng chịu đựng sự sỉ nhục và đau đớn. 

Sự nhẫn nại của tôn giả Pindola đã tác động lên nhà vua. Ông ta 
trở nên xấu hổ vì hành vi xấu xa của mình và cầu xin tôn giả Pindola 
tha thứ. Nhờ sự việc này mà những lời dạy của Đức Phật đã thâm 
nhập vào lâu đài của nhà vua và từ đó lan rộng ra khắp cả nước. 


Hãy nhẫn nại. Giận dữ chỉ đưa đến khu rừng không lối thoát. 
Trong khi sự giận dữ chọc tức và làm người khác bực mình, nó cũng 
làm chính người đang giận dữ đó đau khổ, làm suy yếu cơ thể và làm 
tâm bất an. Mỗi từ cay nghiệt giống như một mũi tên được bắn ra 
khỏi cây cung, không bao giờ có thể quay trở lại dù cho có nói cả ngàn 
lời xin lỗi. Đừng bao giờ sử dụng những từ ngữ cay nghiệt trong lời 
chỉ trích lúc nóng giận. Chính cách tranh cãi ăn miếng trả miếng khơi 
mào cho các rắc rối. 

Bằng cách nuôi dưỡng và phát triển lòng kiên nhẫn, các năng 
lượng cảm xúc tiêu cực trong chúng ta sẽ không có cơ hội lộ diện để 
nắm quyền kiểm soát và điều khiển chúng ta làm những việc ác. 


Tôi không nghe thấy anh nói gì. 

Một lần tôn giả Sariputta - đại đệ tử của Đức Phật - phải đương 
đầu với một vị Bà la môn chửi rủa ngài. Khi thấy những lời chửi rủa 
của mình không ảnh hưởng gì tới tôn giả SärIputta, vị Bà la môn trở 
nên tò mò. 

Ông ta giận dữ hét lên: “Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? 
Ngươi không đáp lại lời nào trước tất cả lời chửi rủa của ta t?” 


Sự kiên nhẫn, khoan dung và tri túc 
(hài lòng hay biết đủ)- 219 


Tôn giả Sariputta mỉm cười dịu dàng với vị Bà la môn và trả lời: 
“Ồ, bạn của tôi, tôi nghe thấy rõ ràng những gì bạn nói. Nhưng vì tôi 
biết rằng bạn không có điều gì hữu ích để nói nên tôi chỉ nghe những âm 
thanh rung động mà không nghe các từ nơữ. Do đó tôi không bị ảnh 
hưởng bởi ý nghĩa của chúng” 

Hãy lãng quên mọi điều xấu xa và sự chửi rủa; hãy nhớ tới mọi 
điều tốt đẹp. Thế giới này đã chứng kiến quá nhiều sự giận dữ rồi. Hãy 
để tương lai được đặt cơ sở trên nền tảng bao la của tình yêu thương, 
lòng bi mẫn và trí tuệ. Con đường giải quyết vấn đề của Đức Phật 
không mang tính mệnh lệnh mà mang tính điều trị. Giận dữ hoặc 
căm ghét, giống như các cảm xúc tiêu cực khác, được xóa bỏ không 
phải bởi sự cấm đoán mà bằng việc loại dân đi nguyên nhân sâu xa 
của nó. 

Nếu chúng ta đáp lại bạo lực bằng bạo lực, bạo lực có thể không 
bao giờ chấm dứt. Oán thù sẽ càng làm tăng thù oán. Mong muốn báo 
thù sẽ làm sinh khởi nhiều tư tưởng trả thù hơn. Sự oán giận không 
bao giờ có thể được chinh phục bằng sự oán giận, cũng như hận thù 
chỉ có thể sinh ra hận thù. Cách tiếp cận tốt nhất đối với các tư tưởng 
xấu ác này là làm khuây khỏa chúng bằng liều thuốc giải độc của lòng 
cảm thông, tha thứ, nhẫn nại và kiên trì. Gandhi nói: “Nếu chơi trò ăn 
miếng trả tiếng, lấy một trắt vì mất một mắt, thì cả thế giới này sẽ trở 
niên mù lòa.` 


CHƯƠNG2I 
Võ mộng trong tình yêu 
(Thất tình) 


“Con người không nên hạ thấp phẩm giá của mình hoặc gây 
phiển toái cho những người khác” 


ên thế gian này, việc thỏa mãn được tất cả mong ước của 
mình là điểu không thể. Dù cho con người có năng lực hay 
ảnh hưởng đến đâu, anh ta hoặc cô ta vẫn phải trải nghiệm sự thất vọng. 
Mọi người mong mỏi điều mà mình không có. Khiai đó có đượcnhững 
điều mình muốn, họ lại mong mỏi có nhiều hơn hoặc mong có sự thay 
đổi. Mong ước không thành là điều phổ biến đối với tất cả mọi người. 
Trong các vấn đề thuộc về tình cảm, sự mong mỏi tình yêu của 
người khác luôn mang lại sự thất vọng. Khi con người yêu và nhận ra 
rằng cảm xúc của mình không được đáp lại, anh ta hoặc cô ta sẽ trở nên 
thất vọng. Thậm chí, ngay cả khi tình yêu được đáp lại, sẽ luôn có mong 
ước được nhiều hơn nữa. Điều này thường xảy ra giữa những người trẻ 


Vỡ mộng trong tình yêu (Thất tình)- 221 


tuổi cũng như ở cả những người lớn tuổi hơn vì nhiều lý do khác nhau. 
Các điều kiện rõ ràng thuận lợi ban đầu có thể thay đổi ngoài ý muốn 
trong một thời gian ngắn. Câu chuyện sau có thể minh họa điều đó: 


Ai đã cưới cô gái? 

Ngày trước, có một chàng thanh niên yêu say đắm một cô gái ở 
thị trấn khác. Hằng ngày, anh viết những bức thư đài cho cô để bày tỏ 
tình yêu của mình. Sau khi đã gửi đi không dưới một trăm bức thư, 
anh bàng hoàng khám phá ra cô đã yêu và cưới người bưu tá giao thư 
cho mình mỗi ngày. 

Một số người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và vẫn hạnh phúc 
cho đến cuối cuộc đời. Một số người yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ để 
hiểu ra rằng đó là sự si mê rồi về sau thấy hối tiếc. Nhưng đối với đa 
số, tình yêu cần thời gian để phát triển. Do đó, nếu tình yêu không nở 
hoa ngay lập tức, bạn không nên thất vọng quá dễ dàng. Ngạn ngữ có 
câu: “Một trái tim yếu ót không bao giờ chinh phục được một người phụ 
nữ tốt” Điều này ý nói rằng, một người từ bỏ quá dễ dàng sẽ không thể 
cưới được người mà mình mong ước. 

Một số người có thể kiểm soát bản thân thật kỹ càng và từ từ thu 
hút sự chú ý của người khác đến lòng tốt, sự quan tâm, tính kiên định và 
tình yêu của mình dành cho người đó. Con người không được thể hiện 
cảm xúc của mình một cách ích kỷ và vô lý. Sau cùng, giống như mọi thứ 
trong tự nhiên, cảm xúc của con người cũng là đối tượng của sự thay đổi. 
Khi một người kiểm soát tốt bản thân, sẽ luôn có cơ hội để những người 
khác bắt đầu đánh giá cao các đức tính tốt và phát triển những cảm xúc 
thân thiện. Nhưng tất cả những điều này cần có thời gian. 

Song phải có giới hạn trong việc cố gắng chiến thắng trái tim của 
người khác, đặc biệt khi câu trả lời rõ ràng là “KHÔNG” và con người 
không được phép thể hiện tình yêu của mình một cách cực đoan. 
Mọi người phải trao cho người khác quyền tự quyết định và tôn trọng 
quyết định đó. Không có luật lệ nào qui định rằng tình yêu của một 
người dành cho một người khác phải được đáp ứng. Trong trường 


222 - Sao phải lo lắng! 


hợp tình yêu của một người không được đáp ứng, tốt nhất mỗi bên 
nên mong ước tất cả đều hạnh phúc trong tương lai và chia tay nhau 
như bạn bè mà không gây ra bất cứ cản trở nào đối với nhân cách của 
mình hoặc tạo phiền phức cho bản thân. 


Bùa yêu tất hiệu quả. 

Ngày trước, có mộtchàng trai muốn cô gái trong mộng của mình 
đáp lại tình yêu của anh dành cho cô. Anh cố gắng gửi hoa và quà cho 
cô nhưng cô không hề đáp lại. Dù đã cố thử nhiều cách nhưng vẫn 
thất bại trong việc chinh phục tình yêu của cô gái, cuối cùng anh ta 
nghĩ ra một kế - dùng bùa yêu và anh đi tới một ngôi chùa để thuyết 
phục vị sư chuẩn bị bùa cho mình. 

Nhà sư trả lời: “Xin lỗi, ở đây chúng tôi không làm bùa yêu. Nếu cô 
sái không thích anh, hãy cố gắng tìm người khác” Nhưng chàng trai vẫn 
khăng khăng chỉ mong muốn tình yêu của cô gái đó mà thôi. 

Không thể thuyết phục được anh ta bằng lời khuyên, nhà sư thử 
dùng một phương pháp khác. Ông nói: “/hôi được, anh hãy mang 
chai dâu này bên tình. Khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên vào buổi sáng, 
anh hãy bôi dâu lên trán cô ấy” 

Sáng hôm sau, chàng trai dậy thật sớm và nóng lòng chờ đợi cô 
gái bước ra khỏi cửa nhà của cô. Khi cô gái cầm chổi ra khỏi cửa nhà 
để quét sân, chàng trai chạy vội tới, nhúng ngón tay của mình vào chai 
đầu và bôi nó lên trán cô như lời chỉ dẫn của nhà sư. 

Cô gái không chỉ cáu kỉnh và hoảng sợ mà còn trở nên giận dữ 
tới mức cô đuổi anh ra và dùng chổi đánh anh. Chàng trai sau đó học 
được bài học cay đắng của mình về bùa yêu. 


'Tan vỡ 


Trong bất cứ mối quan hệ tình cảm nào, luôn luôn có khả năng 
tan vỡ. Một mối quan hệ bắt đầu như một giấc mơ có thể trở nên xấu 


Vỡ mộng trong tình yêu (Thất tình)- 223 


đi và các bên liên quan có thể nhìn thấy sự tan vỡ đang đến gần. Sự 
tan vỡ của mối quan hệ nào cũng có nỗi đau, đặc biệt khi cảm xúc 
của người trong cuộc hoàn toàn bị dính chặt trong mối ràng buộc này. 
Không sớm thì muộn các mối ràng buộc cảm xúc phải được cắt bỏ và 
mỗi lần chúng được cắt bỏ là các bên liên quan lại đổ máu một ít. Con 
người nên chấp nhận sự thật rằng, đôi khi mình sẽ là đối tượng của sự 
đao động đột ngột về cảm xúc. Các ký ức về những điều đã nói hoặc đã 
làm có thếbất ngờ sinh khởi và đưa con người theo dòng lũ của cảm xúc. 

Trong trường hợp như vậy, một số người đi lang thang như 
những nạn nhân bị tổn thương. Nếu con người không thể làm gì được 
nữa trước sự tan vỡ, điều quan trọng trước nhất là hãy chấp nhận sự 
thật không thể tránh khỏi đó. Cho đến khi làm được điều đó, người đó 
có thể bị tê liệt với những suy nghĩ không ngừng tràn ngập trong đầu 
về cách sửa đổi một số điều không thể sửa đổi được. Con người phải 
sẵn sàng trải qua một vài giai đoạn đầy cảm xúc trước khi hồi phục sau 
sự tan vỡ. 

Trước tiên, đó sẽ là một cú sốc tâm lý. Con người sẽ cảm thấy khó 
tin được rằng sự tan vỡ đã thực sự xảy ra. Sau cú sốc sẽ là nhận thức 
về tính kiêu hãnh bị tốn thương. Con người thấy mất mặt, nhất là với 
chính bản thân. Sau cú sốc và khi đang tìm cách để cứu vớt lòng kiêu 
hãnh, con người phải đối diện với sự cô đơn khi ở một mình. Nhưng 
ngay cả điểu này cuối cùng cũng sẽ trôi qua. Nó sẽ không ra đi trong 
vòng một ngày hay một tuần; nó cần thời gian, nhưng rồi nó sẽ qua đi. 
Trong giai đoạn này, con người nên cố gắng sống từng giây phút một 
trong hiện tại. Đừng nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng quá nhiều về tương 
lai. Sống từng giây phút một trong hiện tại sẽ giúp con người vượt qua 
những ngày tôi tệ nhất. Và sau đó, trước khi nhận ra không còn bị ảnh 
hưởng bởi sự tan vỡ nữa, con người thực sự được tự do trở lại. 

Con người nên cố gắng tránh làm những điều ngu ngốc trong giai 
đoạn điều chỉnh này. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn đọc thấy trên báo chí 
về các thảm kịch của việc tự tử, bạo lực hoặc án mạng gây ra bởi những 
con người đau khổ trong tình yêu. Có trường hợp, một thanh niên gieo 
mình xuống dòng sông và chết đuối cùng những bức thư tình của mình 


224 - Sao phải lo lắng! 


được bọc trong một cái túi ni-lông nhét ở túi áo. Anh ta thấy đau khổ 
bởi vì bạn gái của anh đã quyết định lấy người khác. Chàng thanh niên 
này đã quyết định tự tử. Một số người tự tàn phá cảm xúc mình tới mức 
bị điên cũng bởi vì thất vọng và chán nản do tình yêu tan vỡ. Một số 
khác lại từ chối cưới hay yêu trở lại sau khi đã bị phụ bạc. 

Tại sao con người phải trải qua tất cả đau khổ này? Đó là do họ 
đã không phát triển sự hiểu biết về tính không chắc chắn [vô thường] 
của cuộc đời cho nên bị chìm trong sự hỗn loạn cảm xúc. Họ phát 
triển sự dính mắc và có những mong cầu phi lý. Một người có hiểu 
biết tốt hơn về bản chất của cuộc đời sẽ biết rằng cuộc đời bị ảnh 
hưởng của tám điều kiện thế gian”. Giống như sóng ở đại dương, tám 
điều kiện thế gian này luôn dao động. Giây phút này đang thuận lợi và 
được chào đón với những cánh tay giang rộng; vậy mà giây phút khác 
lại trở nên bất lợi và khó chịu đựng. Giống như con lắc đu đưa qua lại, 
những điều kiện đáng mơ ước và không đáng mơ ước thắng thế trên 
thế gian này và tất cả mọi người, không ngoại trừ một ai, đều phải đối 
diện với chúng. 

Con người có thể vui hưởng một số thành tựu, nhưng mọi 
thành tựu đều có nguy cơ mất đi. Đây chính là sự thật của danh tiếng, 
sự ca ngợi và hạnh phúc - những thứ có rủi ro là các điều đối lập tiêu 
cực sinh khởi như: mất danh dự/tiếng xấu, sự khiển trách và đau khổ. 
Tuy nhiên sự xuất hiện của những điều kiện tiêu cực lại mang theo 
hy vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi cho tốt đẹp hơn. Một người thất 
bại có thể gây dựng nền tảng để thành công trong tương lai, trong khi 
mất danh dự có thể chuyển thành có danh tiếng, khiển trách chuyển 
thành ca ngợi, còn đau khổ chuyển thành hạnh phúc. Đó là sự không 
ổn định của các điều kiện thế gian. Và chuyện tình cảm yêu đương 


Tám điểu kiện thế gian: được (labha) và thua (alabha), danh thơm (yasa) 
và tiếng xấu (ayasa), ca tụng (pasamsa) và khiển trách (nindã), hạnh phúc 
(sukha) và đau khổ (dukkha). Độc giả có thể tham khảo thêm cuốn “The Eight 
Worldly Conditions”- “Những bước thăng trầm” tác giả: Nãrada Mahãä Thera, 
dịch giả: Phạm Kim Khánh. - ND. 


Vỡ mộng trong tình yêu (Thất tình)- 225 


cũng là đối tượng của các điều kiện thế gian nên cũng không có gì 
khác. Tình yêu giữa hai người có thể phát triển sâu sắc và chín muổi 
hơn, được nuôi dưỡng bởi sự trao tặng không vị kỷ, bởi sự tôn trọng 
và chia sẻ lẫn nhau. Tình cảm này cũng có thể phai tàn khi các bên liên 
quan trở nên thiếu quan tâm đến nhau và khi các điều kiện thay đổi 
mà không phải lỗi của ai cả. 

Một cách để tìm thấy sự an ủi cho nỗi đau tỉnh thần hoặc trạng 
thái thất tình của bạn là hiểu về mức độ đau khổ và khó khăn của 
riêng bạn bằng kinh nghiệm của những người khác. Bạn nghĩ rằng 
mọi thứ quanh mình dường như sụp đổ. Tuy nhiên, nếu cố gắng xem 
lại các yếu tố tinh thần và suy ngẫm về niềm hạnh phúc của mình, bạn 
sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người 
đang đau khổ hơn. Nói tóm lại, bạn đang phóng đại quá mức các vấn 
đề của mình. Nhiều người còn gặp vấn đề tổi tệ hơn bạn nhiều nhưng 
họ không lo lắng một cách thái quá. Hãy nhớ câu nói: “Töi đã khóc vì 
mình không có giây cho đến khi tôi thấy một người còn không có chân 
để äi giây” Một số vĩ nhân trên thế giới có rất ít của cải vật chất (như 
Chúa Giê-su, Khổng Tử, Mahatma Gandhi); song các mối quan tâm 
cao cả dành cho những người khác của họ đã tạo nên sự thoải mái tự 
nhiên không cần tới vật chất. 

Một cách khác để bạn giảm thiểu vấn đề của mình là điểm lại 
những øì bạn đã vượt qua trước đây trong các hoàn cảnh tương tự 
hoặc tồi tệ hơn bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực của mình - bạn đã có 
thể vượt qua những khó khăn đó như thế nào. Bằng cách làm như 
vậy, bạn sẽ không cho phép các vấn đề hiện tại dìm chết mình. Trái 
lại, bạn quyết định sẽ giải quyết bất cứ vấn đề hoặc trở ngại nào có thể 
cản đường mình. Bạn nên nói trong tâm rằng, bạn đã vượt qua những 
tình huống còn tồi tệ hơn và rằng, bạn sẵn sàng đối mặt với trở ngại 
này - dù cho có xảy ra điều gì. Với sự ổn định này trong tâm, bạn sẽ 
nhanh chóng lấy lại sự tự tin và có thể đối diện và giải quyết bất cứ điều 
gì sắp xảy ra với mình. Một lời khuyên tốt khác là hãy dành thời gian 
của bạn để làm điều tốt cho những người khác. Theo cách này bạn sẽ 
không có thời gian đắm mình trong sự tự thương hại bản thân. 


CHƯNG 22 


Hôn nhân hạnh phúc 


“Một số người tin rằng hôn nhân được tạo ra trên thiên đường. 
Nhưng khi tình trạng hôn nhân trở nên xấu đi, chúng giống 
như được tạo ra trong địa ngục” 


ong hôn nhân, cả người chồng và người vợ đều phải nghĩ về 

mối quan hệ nhiều hơn là nghĩ cho bản thân. Mối quan hệ 

này là một sự đan xen của sở thích, quyền lợi và phải có sự hi sinh vì lợi 

ích của cả hai bên. Nó xuất phát từ sự hiểu biết và quan tâm lẫn nhau 
để có thể thiết lập sự an toàn và hài lòng trong hôn nhân. 

Không có đường tắt cho hạnh phúc trong hôn nhân. Không có 
hai con người nào từ một mối quan hệ cảm xúc ban đầu lại có thể sống 
hạnh phúc cùng nhau trong quãng thời gian dài hết ngày này qua ngày 
khác mà không hề có việc hiểu lầm hoặc bất đồng. Hiểu biết và nhẫn 
nại là những đức tính cần thiết để vượt qua các cảm xúc của sự ghen 
tuông, giận dữ và nghi ngờ. Suy nghĩ mọi người không cần chấp nhận 
thái độ cho-và-nhận là sự võ đoán cho rằng tình yêu tồn tại trong hôn 
nhân chỉ là sự đòi hỏi mà không có bất cứ sự hi sinh nào. 


Hôn nhân hạnh phúc- 227 


Xây dựng hôn nhân tốt đẹp 

Thành công trong hôn nhân dựa trên khả năng tương hợp hơn 
là việc chỉ tìm kiếm đối tượng phù hợp. Cả hai bên đều phải cố gắng 
là người tốt bằng cách đối xử xuất phát từ sự tôn trọng, thương yêu 
và quan tâm lẫn nhau. Tình yêu là cảm xúc nội tại và là sự đáp ứng 
phát sinh từ sự phát triển lành mạnh của cả hai với nhau và cho chính 
mình. Trong một cuộc hôn nhân thành công, mỗi bên không được 
luôn cố làm mọi điều theo cách riêng của mình. Điều này gợi nhớ đến 
câu nói hài hước của tác gia người Mỹ - Oliver Wendell Holmes §r: 
“Đàn ông có chí, nhưng đàn bà có cách.” Chỉ có một con đường cho cả 
hai cùng bước đi, con đường đó có thể không bằng phẳng, gập ghềnh 
và đôi khi khó khăn nhưng nó luôn luôn là “con đường chung” 


Hôn nhân hạnh phúc không phải là điều cho phép chúng ta tổn 
tại trong đó với đôi mắt nhắm nghiền. Chúng ta nhìn thấy nhược 
điểm cũng như ưu điểm và chúng ta nên chấp nhận sự thật rằng 
không ai hoàn hảo cả [nhân vô thập toàn]. Người chồng và người vợ 
phải học cách chia sẻ hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống thường 
ngày của mình. Sự hiểu biết lẫn nhau chính là công thức bí mật của 
hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân là một ân huệ nhưng tiếc thay, do 
thiếu sự hiểu biết và giao thiệp đúng đắn nên nhiều người đã đối xử 
với nó theo một cách khác. 

Hầu hết rắc rối và lo lắng trong hôn nhân thường phát sinh do 
sự thiếu nhiệt tình của một bên trong việc thỏa hiệp và kiên nhẫn với 
bên còn lại. Nguyên tắc vàng để tránh thổi phồng quá mức việc hiểu 
lầm nhỏ bé [chuyện bé xé ra to] là sự kiên trì, lòng nhẫn nại và sự hiểu 
biết. Con người có cảm xúc nên có thể dính vào sự tranh luận - điều 
sẽ khiến họ trở nên tức giận. Người chồng và người vợ nên làm hết 
sức mình để cả hai không giận dữ cùng lúc. [Như câu tục ngữ: 

“Chồng giận thì vợ bớt lời, 

Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê'' 


228 - Sao phải lo lắng! 


Đây là nguyên tắc vàng cho một đời sống hôn nhân hạnh phúc. 
Nếu cả hai bên không giận dữ cùng lúc, các vấn đề có thể được giải 
quyết dễ dàng bằng cách chấp nhận tinh thần cao quý của sự kiên trì, 
lòng nhẫn nại và sự hiểu biết. 

Người chồng nên đối xử với người vợ bằng sự tôn trọng, hiểu 
biết và quan tâm mà không được phép xem người vợ như người phục 
vụ hoặc con búp bê trong tay mình. Cho dù người chồng có thể là 
người kiếm tiền chính cho gia đình nhưng anh ta cũng phải có trách 
nhiệm giúp đỡ người vợ trong việc nhà mỗi khi rảnh rỗi. Mặt khác, 
người vợ không nên luôn luôn cằn nhằn hay chì chiết chồng mình vì 
những chuyện nhỏ nhặt. Nếu người chồng thực sự có thiếu sót, người 
vợ nên cố gắng nói chuyện với chồng và chỉ ra sai sót đó. Người chồng/ 
người vợ nên cố gắng khoan dung và giải quyết các vấn đề của mình 
mà không làm phiền người kia, nhất là các vấn đề về công việc, nghề 
nghiệp. Nếu một người có ý ghen tuông, người đó phải cố gắng kiểm 
chế sự nghi ngờ của mình trước những hành động của người kia bởi 
vì có thể họ không dám bào chữa. Trong đạo Phật, sự tôn trọng và tin 
tưởng lẫn nhau là điều tối quan trọng cho một sự kết hợp hạnh phúc. 


Ứng xử khéo léo 

Có một người phụ nữ rất nóng tính luôn trách mắng chồng 
mình vì những lỗi nhỏ nhặt bằng câu nói: 24h là thằng ngốc nreu sỉ!” 
Người chồng là một người đàn ông rất nhẫn nại và giữ im lặng khi bị 
la mắng. Tuy nhiên, một ngày, khi người vợ hét lên: “Anh là thằng ngốc 
#1eu si!”thì người chồng đáp lại: “Anh nelĩ em nói đúng. Nếu anh không 
là thằng ngốc em nghĩ tại sao anh lại lấy người phụ ri như em làm vợ?” 
Từ đó về sau, người vợ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa. 


Tình dục trong hôn nhân 


Tình dục nên được xếp vào vị trí thích đáng của nó trong một 
cuộc hôn nhân hạnh phúc. Giống như lửa, tình dục là một người hầu 


Hôn nhân hạnh phúc- 229 


tốt nhưng có thể là một ông chủ tổi. Nó không nên bị đè nén một 
cách không lành mạnh cũng như không nên bị lạm dụng một cách 
bệnh hoạn. Cũng giống như các khao khát khác, khao khát tình dục 
cần phải được kiểm soát bởi lí trí. Mặc dù đây là một yếu tố quan 
trọng trong hạnh phúc của hầu hết các cặp vợ chồng, nhưng cần hiểu 
rằng con người vẫn có thể hạnh phúc mà không cần trao cho tình 
dục một vai trò tối cao. Nói cách khác, một người có thể có một đời 
sống tình dục tốt đẹp nhưng vẫn không hạnh phúc. Tình yêu thực sự 
không chỉ mang tính thể xác: nó là một sự kết hợp tinh thần, một sự 
gặp gỡ của tâm hồn. 

Tình dục lớn hơn sự thỏa mãn nhục dục nhiều. Nó là cơ sở cho 
mối quan hệ thân mật của hai người bạn đời. Trải qua thời gian, việc 
thể hiện tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng cho sự thân mật 
gần gũi giữa những người có quan hệ tình dục. Tiến sĩ Helen Kaplan ở 
Trung tâm Y tế Cornell nói rằng, nếu không có sự thân mật sẽ không 
thể có tình yêu thực sự. Định nghĩa của bà về sự thân mật là sự chia 
sẻ cảm xúc, không phải thông tin. Các cặp đôi không có sự thân mật 
thường sẽ nói về những đề tài phù phiếm như thời tiết, chương trình 
truyền hình mới nhất hay ăn gì vào bữa tối. Họ không bao giờ tạo được 
điều øì để cho nhau biết xem họ đang thực sự hạnh phúc, bất hạnh, sợ 
hãi, lo lắng hoặc bất kỳ cảm xúc thân mật nào như vậy. Họ cũng không 
muốn biết bạn đời của mình thực sự cảm thấy thế nào. 

Cặp đôi đã kết hôn nên nỗ lực hết sức để nuôi dưỡng những đức 
tính vĩnh cửu của tình yêu thương, sự chung thủy và đoan trang. Sự 
trưởng thành thực sự chỉ đến từ sự phát triển của những đức tính này. 
Không ai có thể bãi bỏ quy luật đạo đức của vũ trụ về Nhân Quả, về sự 
đồng nhất bền vững của tất cả loài người. Hy vọng về sự trưởng thành 
và hòa hợp của cá nhân trong đời sống xã hội nằm ở sự công nhận quy 
luật cơ bản này hơn là việc nhượng bộ bản thân trước các thú tính lỗ 
mãng và thấp kém vốn chỉ mang tới đau khổ cho những người chúng ta 
yêu thương tha thiết. Lòng tự trọng, phẩm giá và nhân tính đang bị tiêu 
mòn trong xã hội hiện đại. 


230 - Sao phải lo lắng! 


Ai văn trinh hơn? 


'Tại một bộ lạc miền núi, trang phục truyền thống của phụ nữ là để 
trần phần trên của cơ thể. Những người phụ nữ này, trừ khi họ thực 
hiện chức năng sinh sản [tình dục], không thu hút bất kỳ sự chú ý nào 
từ những người đàn ông của bộ lạc đi khắp nơi bên ngoài để làm các 
công việc thường ngày. Tuy nhiên, khi có một số viên chức tới đó thăm 
để tiến hành nghiên cứu về lối sống của bộ lạc, các tù trưởng bảo những 
cô gái trẻ hãy che thân mình lại. Họ được an toàn giữa những người đàn 
ông của bộ lạc mình nhưng không ai nói trước điều gì mà những người 
đàn ông có giáo dục từ thế giới văn minh có thể làm đối với họ. 

Xu hướng của con người ngày nay trở nên tự do quá mức và bị 
ám ảnh vềtình dục khiến điều đó trở thành một nguyên nhân đáng báo 
động. Các thế hệ cha ông chúng ta đã dựng lên bức màn kín đáo và đạo 
đức quanh vấn đề này, song rõ ràng đối với đa số bức màn này đã rách 
toang. Mà khi tình dục trở nên được tôn vinh và được kích động trong 
quần chúng như hiện nay, bức màn đó bị xem như cản trở sự phát triển 
các giá trị cao hơn trong xã hội. Các phương tiện thông tin đại chúng 
khai thác rất nhiều khía cạnh tình ái của cuộc sống một cách hấp dẫn và 
thành công đến mức nhân loại phát chán bởi bị hàng loạt kích thích tình 
dục tấn công không ngừng từ mọi phía. Cách nhiều người tổ chức lối 
sống của mình là để cho những người khác thấy đời sống tình dục trở 
thành khía cạnh quan trọng nhất trong đời sống con người và lãng quên 
tất cả trách nhiệm cùng nghĩa vụ quan trọng khác mà một con người 
đáng tôn trọng cần phải có. 


Có một cuộc hôn nhân tốt đẹp 

Đức Phật nói rằng cuộc hôn nhân giữa một người chồng xấu và 
một người vợ xấu giống như một quỷ sứ sống với một quỷ sứ khác. 
Cuộc hôn nhân giữa một người đàn ông xấu và một người phụ nữ tốt 
giống như một quỷ sứ sống với một thiên thần. Cuộc sống hôn nhân 
giữa một người đàn ông tốt và một người phụ nữ xấu giống như một 


Hôn nhân hạnh phúc- 231 


thiên thân sống với một quỷ sứ. Cuộc sống hôn nhân giữa một người 
đàn ông tốt và một người phụ nữ tốt giống như một thiên thân sống với 
một thiên thân khác. Montaigne có câu nói hài hước về cuộc sống hôn 
nhân rằng: “Một cuộc hôn nhân tốt đẹp chỉ có giiña một cô vợ tru và một 
anh chồng điếc” 

Theo điều luật của một số tôn giáo, người đàn ông có thể cưới 
nhiều vợ trong khi các tôn giáo khác lại khăng khăng với chế độ một 
vợ một chồng. Theo quan điểm đạo Phật, kết hôn là vấn đề của lựa 
chọn cá nhân và con người cũng là đối tượng điều chỉnh của luật lệ 
của quốc gia nơi họ sống. Ngay cả ở những nước cho phép chế độ đa 
thê, có đủ bằng chứng cho thấy một người đàn ông lắm vợ sẽ chỉ rước 
thêm nhiều lo lắng và gánh nặng trong suốt cuộc đời anh ta mà thôi. 


Hầu hết chúng ta có quá đủ rắc rối rồi. Nhưng thay vì giải quyết 
chúng, nhiều người lại ra ngoài để tìm thêm rắc rối nữa cho mình. 

Một số người nói: Cưới một người cực kỳ hấp dẫn giống như 
mua một chiếc ô tô cũ bởi vì cả hai đều có thể đưa đến những trách 
nhiệm ngoài mong đợi. 


Một cái đầu và hai người vợ. 

Ngày trước, có một người đàn ông trung niên không hài lòng 
với bà vợ của mình - người ông đã cưới được vài năm. Ông quyết 
định lấy tiếp người vợ thứ hai - một phụ nữ xinh đẹp và yêu kiểu. 
Giờ đây, người vợ hai này cảm thấy ngượng ngùng khi bị bắt gặp đi 
cùng một người chồng già như ông. Do đó, để làm cho ông trông trẻ 
hơn, bà dành nhiều thời gian nhổ hết tất cả sợi tóc bạc xuất hiện trên 
đầu ông. Khi người vợ cả nhận ra điều này, bà bát đầu nhổ hết những 
sợi tóc đen của ông, lần lượt từng sợi một, nhằm làm cho ông trông 
già hơn. Cuộc cạnh tranh giữa hai người vợ cứ tiếp diễn và cuối cùng, 
đầu của người đàn ông trở nên trọc lóc, không còn sợi tóc nào, dù tóc 
bạc hay tóc đen. 


232 - Sao phải lo lắng! 


Khi một người coi trọng ngày sinh nhật và ngày lễ kỷ niệm 
thì người còn lại nên cẩn thận ghi nhớ những ngày quan trọng này. 
Những hành động quan tâm nhỏ bé như vậy sẽ làm cho người mà 
bạn yêu thương thấy rằng bạn đang nghĩ về họ, rằng bạn muốn làm 
họ hài lòng, rằng hạnh phúc và sự an vui của họ là điều rất gần gũi và 
thân thương đối với tâm hồn bạn. Một người sẽ đánh giá cao những 
hành động quan tâm nhỏ bé đó từ bạn đời của mình và chính thiện 
chí suốt đời này giữ cho ngọn lửa gia đình luôn ấm áp. Những hành 
động nhỏ bé của tình yêu thương như vậy là ngọn nguồn của hầu hết 
niềm hạnh phúc hôn nhân. 


Các cặp đôi kết hôn ngày nay có thể kiểm soát số con mình sinh 
ra nhờ việc kế hoạch hóa gia đình đúng đắn. Những cặp vợ chồng 
khôn ngoan nên hoạch định cho gia đình theo thu nhập và khả năng 
của mình. Không có lý do gì để người Phật tử chống lại các biện pháp 
tránh thai và thực hiện sinh đẻ có kế hoạch bằng cách ngăn không cho 
trứng được thụ tinh. Tuy nhiên, một khi thai nhi đã thành hình, sinh 
linh đó phải được giữ lại trong suốt quá trình mang thai. Đạo Phật 
không ủng hộ hoặc tha thứ cho việc phá thai - điều cấu thành nên 
hành động sát sinh. 

“Hôn nhân tương tự như hai lưỡi của chiếc kéo kết hợp cùng với 
nhau tới tức chúng không thể bị tách tời ra. Thông thường, hai lưỡi kéo 
di chuyển theo hai hướng ngược nhau. Nhưng bất cứ ai xen vào giữa 
chúng sẽ gặp bất hạnh.” 


“Dâyxích của tờ hôn thú nặng đến nổi cân tới hai người để mang nở” 


CHƯƠNG 23 


Vẻ đẹp của bạn 


“Vẻ đẹp mang tính rất chủ quan. Những gì bạn coi là đẹp có 
thể trở thành xấu với người khác” 


gày nay, quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc 

ảnh hưởng đến khái niệm của chúng ta về vẻ đẹp ở thời kỳ 
hiện đại. Vẻ đẹp là cách chúng ta thấy như thế nào, như câu nói: “Vẻ 
đẹp nằm trong mắt người năm.” Những thủ thuật xúc tiến thương 
mại xông xáo được sử dụng để định hình kỳ vọng của mọi người cũng 
như cách mạng hóa các mức độ được chấp nhận về phong cách, chất 
lượng và vẻ quyến rũ. Trải qua thời gian, các nhà quảng cáo đã điểu 
khiển để phát triển những kỳ vọng không thực tế này đến mức khiến 
cho những người đàn ông và đàn bà nhẹ dạ trên thế gian này đòi hỏi 
vẻ đẹp như một quyền con người cơ bản. Tuy nhiên vẻ đẹp được con 
người tìm kiếm ngày hôm nay là vẻ đẹp hình thức hơn là vẻ đẹp nội 
tâm. Có vẻ bề ngoài ưa nhìn là điều mà con người, nhất là giới trẻ, tìm 
kiếm khi chọn bạn bè hoặc bạn đời. 


234 - Sao phải lo lắng! 


Do có giải thưởng cao dành cho vẻ ngoài ưa nhìn nên con người 
cố gắng bảng nhiều cách khác nhau để đạt được trạng thái đáng mơ 
ước này. Đó có thể là việc đi tập aerobic (thể dục nhịp điệu), tham gia 
một khóa giảm cân nghiêm ngặt, phẫu thuật thẩm mỹ, mặc những bộ 
quần áo thời trang, thay đổi kiểu tóc mới hoặc trang điểm. Con người 
thường ý thức rất rõ ràng và cầu kỳ về cân nặng của bản thân khi họ 
khám phá ra rằng mình đã tăng thêm vài cân. 

Bất chấp mọi sự nghiêm túc của mình trong việc tìm kiếm vẻ 
đẹp, con người đã quên sử dụng một nguồn gốc mà tất cả mọi người 
đều được thiên nhiên ban tặng nhưng thường không dùng đến. Họ 
quên mất nguồn gốc tự nhiên của vẻ đẹp. Nguồn gốc này có thể dễ 
dàng bị bỏ quên bởi vì ngày nay, mỹ phẩm cung cấp một nguồn thay 
thế thuận tiện để đưa ra khái niệm giả tạo ngay tức khắc về vẻ đẹp 
thực sự. Trong kỷ nguyên của thức ăn nhanh và tất cả kiểu “việc này 
ngay tức khác” hay “việc kia ngay tức khắc) nhiều phụ nữ nhờ tới sự 
viện trợ của vẻ đẹp ngay tức khắc và các loại mỹ phẩm sẵn có trên thị 
trường. Giờ đây, quay trở lại với nguồn gốc tự nhiên cho vẻ đẹp của 
mình, chúng ta muốn hỏi: “Nguồn gốc của vẻ đẹp này có thể là gì?” 
Không có gì ngoài lòng tốt, tình yêu thương hồn nhiên và vẻ đẹp của 
tâm hồn. Trong tất cả các loại mỹ phẩm sẵn có, loại tốt nhất chính là 
tình yêu thương (tâm Từ). Nó tự nhiên, không đắt và luôn luôn hiệu 
quả. Ai có được đức tính này trông thật đẹp, thậm chí không phải lo 
lắng về việc cần trang điểm gì trên khuôn mặt hoặc làm gì với mái tóc 
của mình. 

Dù cho một người được sinh ra với vẻ bề ngoài khó nhìn nhưng 
người đó có thể trông rạng rỡ và hấp dẫn nếu nuôi dưỡng những đức 
tính về tình yêu thương, lòng tốt bụng và sự nhẫn nại. Những đức 
hạnh này sẽ phát triển thành sức quyến rũ bên trong và tỏa sáng ra 
bên ngoài, làm cho người đó có sức hấp dẫn. Nhiều người sẽ bị hấp 
dẫn bởi anh ta hoặc cô ta bởi vì sự quyến rũ đặc biệt này giống như vẻ 
đẹp tự nhiên tỏa ra từ cơ thể người đó. Không như vẻ đẹp hình thể bề 


Vẻ đẹp của bạn- 235 


ngoài nhanh chóng héo tàn như một bông hoa, vẻ đẹp bên trong này 
mang tinh hoa quyến rũ có thể thường trở nên mãnh liệt hơn trong 
ánh sáng rực rỡ của nó khi người đó trưởng thành hơn. 

Nói cách khác, dù một người được sinh ra với hình thể hấp dẫn 
và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nhiều người sẽ xa lánh người đó nếu 
như anh ta hoặc cô ta có tính ghen tị, ích kỷ, gian giảo và kiêu ngạo. 
Nhưng nếu người đó tràn ngập lòng yêu thương, nói năng lịch sự và 
nhẹ nhàng, anh ta hoặc cô ta sẽ càng cuốn hút hơn người vẫn được gọi 
là đẹp song kiêu ngạo và tự phụ. Một vẻ đẹp bên ngoài có thể thu hút 
sự chú ý, nhưng trong bao lâu? Không vẻ bề ngoài nào có thể duy trì 
nét đẹp của con người, đặc biệt khi tâm người đó bị ô nhiễm. Vẻ đẹp 
bên ngoài sẽ nhanh chóng phai tàn như tất cả mọi thứ phải tàn hoại. 
Câu nói: “vẻ đẹp chỉ dày bằng lớp da” quả thực rất đúng. Nhưng vẻ đẹp 
của lòng tốt còn mãi và được tất cả mọi người đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta rằng vẻ ngoài 
mộc mạc, chất phác hoặc không hấp dẫn không có nghĩa rằng người 
đó hoàn toàn là thánh thiện hoặc tốt đẹp. Như chúng ta đã nói khi 
trước, chỉ có nội tâm là quan trọng, không phải dáng vẻ bên ngoài. 

Thế giới như một tấm gương. Nếu chúng ta nhìn vào gương và 
mỉm cười, chúng ta sẽ thấy nụ cười đáp trả mình. Nhưng nếu nhìn 
vào nó với vẻ lo lắng hoặc giận đữ, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy sự xấu 
xí như vậy đáp trả lại. Cũng như vậy, nếu chúng ta đối xử bằng lòng 
tốt và sự cảm thông, các đức tính tốt đẹp này cũng đáp trả chúng ta. Và 
khi chúng ta làm cho các đức hạnh thánh thiện sinh khởi trong tâm, 
chúng sẽ được chuyển thành hành động và lời nói tốt đẹp thể hiện rõ 
ràng tới tất cả mọi người. 

Nếu một người sinh ra với ngoại hình ưa nhìn, người đó nên 
thấy bản thân mình may mắn. Theo Đức Phật, được sinh ra xinh gái 
hoặc đẹp trai là một ân phúc. Nhưng người đó không nên dựa vào vẻ 
đẹp này để phát triển sự ngạo mạn hoặc kiêu căng. Làm như vậy chỉ 
khiến cho người đó bị những người khác ghét bỏ. Tính tự phụ không 


236 - Sao phải lo lắng! 


chỉ chống lại vẻ bể ngoài của một người mà quan trọng hơn, nó sẽ 
là một chướng ngại đối với sự phát triển tâm linh và hạnh phúc của 
người đó. 

Đức Phật nói với chúng ta rằng vẻ đẹp không chỉ là dáng vẻ bề 
ngoài mà cả đức tính bên trong: “Không phải chỉ bằng tài hùng biện 
hoặc điện mạo bên ngoài trà một người trở nên đẹp đẽ, nếu chen fị, ích 
kở và gian giảo còn hiện điện. Nhưng khi những điều xấu này hoàn toàn 
vắng bóng, người đó đẹp thực sự.” 


CHƯNG 24 


Tích lũy tài sẵn 


“Sự giàu có không có gì sai nếu những thành tựu đó đạt được 
bằng các cách thức đúng đắn” 


làu có và thịnh vượng không phải là cách duy nhất để có 

được hạnh phúc, bởi vì cái tâm bất mãn liên tục và kỳ quặc 
không thể được thỏa mãn bằng những tiện nghi vật chất đơn thuần. 
Hầu hết nhu cầu hằng ngày của chúng ta có thể được đáp ứng dễ dàng 
nhưng những mong ước tham lam vô độ của chúng ta lại không phải 
vậy. Trên thực tế, người nào có thể đơn giản hóa những mong muốn 
của mình là người có thể đạt được nhiều ước vọng hơn từ cuộc sống. 
Cơ thể của chúng ta cần sửa sang rất ít. Nhiều người thường ăn quá 
nhiều, nhất là khi họ có đủ tiền để trả cho việc đó. Sự thật đáng buồn 
làở nhiều nước phát triển và trong giới người giàu, việc ăn quá mức và 
ăn quá nhiều các thực phẩm giàu dinh dưỡng trở thành nguyên nhân 
gây ra bệnh tật. Những người này sống để ăn, không phải ăn để sống. 
Họ sẽ tới các nhà hàng đắt tiền và gọi những suất ăn lớn trong một 


238 - Sao phải lo lắng! 


bữa, nhưng không hề đưa một đồng nào cho người ăn xin đã không 
được ăn nhiều ngày liền. Chúng ta không cần phải dành quá nhiều 
quần áo sang trọng cho bản thân. Như Socrates đã có lần nói: “Tứ 
ăn ngon và quân áo đất tiễn, tọợi thú xa xỉ có thể, là những øì bạn gọi là 
hạnh phúc, nhưng tôi tin rằng trạng thái rà con người không còn mong 
ước øì tới là ân phúc cao quý nhất. Để có thể đạt tới hạnh phúc œao quý 
nhất, con người phải quen với việc hài lòng với sự íf ởi [thiểu đục tri túc: ít 
uốn bíết đủ]” 

Sau nhiều ngày mưa to, một ngôi làng có nhiều người bơi giỏi 
bị ngập lụt khi nước sông tràn qua bờ. Khi mưa ngớt, năm hay sáu 
người bạn trong làng quyết định lấy một chiếc thuyền đi sang bờ bên 
kia. Ngay khi họ tới giữa sông, chiếc thuyền bắt đầu bị chìm. Do tất cả 
đều có thể bơi rất giỏi nên họ nhảy xuống sông và bắt đầu bơi vào bờ 
bên kia. Có một người bơi rất chậm mặc dù anh ta đã dùng hết sức 
của mình. 

- Này sao cậu tụt lại phía sau vậy? Cậu thường vẫn bơi tốt hơn 
tất cả chúng tó mà. - Những người bạn của anh ta kêu lên. 

- _ Mình buộc 1.000 đồng tiển vàng quanh thắt lưng và chúng quá 
HIẶHg. 

- _ Nướcchảyxiếtlắm và dòngnước khá mạnh. Cậu hãyeõnhững 
đồng tiễn vàng đó ra và nớm chúng đi. — Những người bạn khuyên anh 
ta. Mặc dù đã kiệt sức, nhưng anh ta lắc đầu bởi vì anh ta không thể 
chịu nổi việc xa rời tiền bạc của mình. 

Khi những người bạn đã lên được bờ ở cách xa, họ nhìn thấy 
anh ta đang chìm rất nhanh. Họ lại hét lên lần nữa: “Hãy ớm tiển 
đi. Tại sao cậu ngốc vậy? Cậu đang chừm đấy” Nhưng anh ta vẫn giữ 
những đồng tiền, rồi bị dòng sông hung dữ cuốn đi và chết đuối. 


Sự mãn nguyện [tri túc: biết đủ] 


Không ai có thể đạt tới trạng thái của hạnh phúc hoàn hảo trừ 
phi anh ta hoặc cô ta kiểm soát trọn vẹn trái tim và tâm hồn đầy ham 


Tích lũy tài sản- 239 


muốn của mình. Chừng nào chúng ta còn tìm kiếm hạnh phúc trong 
sự thỏa mãn khao khát về thành tựu vật chất, chừng đó chúng ta còn 
chưa tìm thấy nó. Hạnh phúc sẽ chỉ là một giấc mơ khó tìm. Con 
người không thể đạt được tất cả mọi thứ mình mong ước bởi vì bản 
chất của sự thèm muốn là vô hạn [tham lam vô đội]. 


Dính mắc vào tiên bạc 

Tôn giáo của thế giới vật chất ngày nay đang tôn thờ tiền bạc. 
Tất cả mọi người đều muốn được nhanh chóng trở nên giàu có bằng 
mọi giá và bằng bất kỳ cách thức nào có thể, dù theo các phương 
pháp đúng đắn hoặc sai lầm. Thế giới bị nhiễm thói quen tích lũy tài 
sản bằng mọi biện pháp. Dưới sự vây hãm của chủ nghĩa vật chất, 
nhân loại đang nhanh chóng mất đi tầm nhìn của các giá trị tỉnh 
thần. Giàu có không có gì sai nếu những thành tựu đó đạt được nhờ 
các cách thức đúng đắn. Tuy nhiên những thành tựu đạt được một 
cách sai lầm sẽ dẫn tới các rắc rối, khó khăn và sự cắn rứt lương tâm. 

Trong quá trình theo đuổi sự giàu có, con người đã đánh mất 
tầm nhìn về sự thật rằng tiền bạc chỉ đơn thuần là phương tiện đi đến 
đích. Chúng ta thất bại trong việc hiểu bản chất, ý nghĩa và mục đích 
của sự giàu có. Chúng ta chỉ quan tâm đến một mục đích - chỉ để có 
nhiều tiền hơn. Kết quả là chúng ta kết thúc trong một con đường 
mò mẫm đầy thất vọng và hoang mang bởi vì chúng ta không tiến 
gần đến hạnh phúc thực sự hơn so với khi chúng ta còn nghèo. Đây 
là lý do tại sao một số người giàu không hạnh phúc, bất an và đáng 
thương bởi vì họ thất bại trong việc hiểu rằng tiền chỉ có thể mua cho 
họ những sự dễ chịu giác quan và hạnh phúc trần tục mà không phải 
là niềm hạnh phúc nội tại. 


Các tu sĩ lương thiện như thế nào? 
Thậm chí những người phụng sự tôn giáo cũng có thể biểu lộ 


240 - Sao phải lo lắng! 


niềm yêu thích lớn lao dành cho tiền bạc. Đây là một câu chuyện về 
các tu sĩ từ ba tôn giáo khác nhau. Giả sử rằng họ thuộc về các tôn 
giáo A, B và C. Một ngày nọ, họ bàn luận về việc nuôi sống bản thân 
như thế nào khi không nhận lương. Vị tu sĩ của tôn giáo A nói rằng 
khi người ta bỏ tiền vào hòm công đức, ông sẽ vạch một đường và 
nói: “Thưa Thượng đế con sẽ ném số tiễn này lên và khi chúng rơi 
xuống, đông nào ở bên phải là của ngài, còn đồng nào ở bên trái là của 
con.” Hai vị tu sĩ còn lại nói như thế là không lương thiện bởi vì anh 
ta có thể ném tiền theo cách chúng rơi về phía dành cho anh ta nhiều 
hơn. Sau đó tu sĩ từ tôn giáo B nói: “Tôi vẽ rnột vòng tròn và ném tiễn 
lên, đông nào rơi vào trong vòng tròn là của Thượng Đế, phần còn lại 
thuộc về tôi” Tu sĩ của tôn giáo C nói: “Ôi không, đó là lừa dối bởi vì nếu 
anh ném tiễn lên thật cao, phần lớn số tiễn sẽ rơi ra ngoài vòng tròn và 
Thượng Đế sẽ không nhận được phần của mình. Thực sự tôi là vị tu sĩ 
lương thiện nhất bởi vì tôi biết tất cả số tiên đều thuộc về Thượng Đế cho 
niên tôi ném chúng về phía thiên đường và nói: "Thưa Thượng Đế tất cả 
số tiển này là của ngài. Xin ngài hãy lấy bao nhiêu tùy thích và hãy để 


332 


những sì ngài không muốn tơi trổ lại trái đất cho con: 


Nhiều trường hợp lừa đảo, bịp bợm và gian lận liên quan đến 
hàng triệu đô la đã được nêu trên báo chí. Các hành động ghê tởm này 
đã gây ra những đau khổ khôn kể và thậm chí cả cái chết đối với những 
người không thể chịu nổi các mất mát về vật chất hoặc tinh thần của 
mình. Điều làm cho mọi việc còn tổi tệ hơn là các hành động tỉ tiện này 
do những người nắm giữ các vị trí trọng yếu gây ra. Họ đã sử dụng sai 
trí thông minh của mình cùng niềm tin đặt vào họ bằng cách làm giàu 
bất lương cho bản thân dựa trên tiền bạc của những người khác. 

Sự bất lương và vi phạm sự thật đáng tiếc này là kết quả của mối 
bận tâm ám ảnh về việc trở nên giàu có càng nhanh càng tốt. Mục tiêu 
duy nhất trong cuộc đời những con người này là kiếm tiền, thật nhiều 
tiền, và họ đi ngược lại với những lời dạy tâm linh. Sự lương thiện và liêm 
chính không có ý nghĩa gì đối với họ. Họ cần nhiều tiền hơn cho sự thỏa 
mãn ham muốn của các giác quan và khao khát chiếm hữu của mình. 


Tích lũy tài sản- 241 


Sự đánh đông sai lâm 

Chúng ta không thể phủ nhận sự thật rằng tích lũy tài sản mang 
lại một số mức độ về hạnh phúc và an toàn. Nhưng chúng ta không 
nên coi tích lũy tài sản là mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình - như 
đang diễn ra với hầu hết mọi người hiện nay - và quên rằng, ngoài sự 
giàu có còn nhiều điều khác khiến cho cuộc đời trở nên ý nghĩa. Để 
duy trì sự bình an và hài hòa trong đời sống của mình, chúng ta phải 
chấp nhận một thái độ thực tế và hợp lý về sự giàu có. Nếu chúng ta 
cho phép bản thân trở thành nô lệ của tiền bạc, chúng ta sẽ bị chính 
nó phá hủy. 

“Người biết đủ là đủ sẽ luôn có đủ.” 

[Tri túc vi phú: Biết đủ là giàu] 
Lão Tử 


Mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc và điều này hoàn toàn tự 
nhiên. Tiếc thay, nhiều người lại đánh đồng hạnh phúc với giàu có. 
Đối với người khôn ngoan, sự đồng nhất này là sai lầm. Chỉ có vài 
mong muốn nhỏ và thấy hài lòng với những điều giản dị là dấu hiệu 
của một vĩ nhân. Tất cả vĩ nhân đều có đời sống giản dị nhưng cao 
quý, thực hành tự kiểm chế và tránh mọi sự thái quá - những thứ 
khuyến khích nhục dục và làm tiêu mòn năng lượng sống. Nói cách 
khác, nhu cầu càng ít, hạnh phúc càng lớn lao. Triết gia người Hy lạp 
- Epicurus nói: “Nếu bạn rmuốn làm cho một người thấy hạnh phúc, 
đừng làm cho anh ta giàu có thêm tmà hãy bỏ bói mơ ước của anh ta đi.” 


Sử dụng sự giàu có trột cách đúng đắn 


Sự giàu có nên được sử dụng một cách tốt đẹp và khôn ngoan. 
Điểu này được áp dụng cho cả tài sản của riêng mình cũng như của 
những người khác. Nếu chúng ta dành thời gian bám níu vào của cải 
mà không thực hiện những bổn phận của mình đối với đất nước, 


242 - Sao phải lo lắng! 


nhân dân và tôn giáo, chúng ta sẽ có một cuộc đời trống rỗng với 
nhiều lo lắng. Cuối cùng, khi đến lúc phải giã từ thế giới này, chúng 
ta có thể nhận thấy quá muộn rằng mình đã không sử dụng hết khả 
năng của sự giàu có. Không ai thực sự được hưởng lợi ích từ sự giàu có 
đã được tích lũy một cách cực nhọc đó. 


Đức Phật đã khuyên chúng ta chống lại sự ngu ngốc của việc 
dính mắc một cách ích kỷ vào tài sản của mình mà không nỗ lực nâng 
cao chất lượng sống và hạnh phúc của những người khác. “Tài sản 
của bạn sẽ còn lại khi bạn chết. Bạn bè và người thân của bạn sẽ tiễn 
đưa bạn tới nấm mồ. Nhườg chỉ có các hành động thiện và ác mà bạn 
đã làm trong suốt cuộc đời mới theo bạn đến kiếp sau. 

Nhà tiên tri Mohammad nói rằng chỉ có ba phần tài sản của 
chúng ta có thể được khẳng định là của mình mà thôi: 

1. NHững sì chúng ta đã sử dụng. 

2. Những gì chúng ta trao tặng cho người khác. 

3.. Những gì chúng ta đóng cóp cho tôn giáo. 

Con người có tiềm năng làm điều tốt hoặc phạm vào điều xấu. 
Tuy nhiên, bằng sự lừa gạt, con người có thể bóp méo và chuyển vấn 
đề theo hướng có lợi cho mình nhằm biện hộ cho bất cứ hành động 
bất lương và trái đạo đức nào mà anh ta có thể phạm phải. Khi đã thực 
hiện một hành động xấu, tốt hơn nên nói thật và thú nhận hành động 
sai lâm đó với chính bản thân. Nếu không, người đó sẽ tiếp tục bị trói 
buộc với những tai ương không thể chuộc tội. Thậm chí, Mussolini và 
Hitler đã khẳng định những động cơ tốt đẹp của mình khi họ gây ra 
cái chết cho khoảng 40 triệu người. Con cọp cũng làm như vậy khi nó 
tha đứa trẻ về cho bầy con của nó ăn thịt. Nếu bạn muốn thực sự hạnh 
phúc, bạn phải thẩm tra rõ ràng các hành động của mình để xác định 
rằng chúng không bắt nguồn từ động cơ ham muốn của bản thân mà 


Tích lũy tài sản- 243 


là vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Do đó, đây là lúc chúng ta tiến hành 
một cuộc khảo sát mới về hoàn cảnh của mình và kiểm tra lại một lần 
nữa các giá trị chúng ta nắm giữ. 

Có lẽ bài thơ này của một tác giả vô danh có thể giúp chúng ta có 
được sự hiểu biết tốt hơn về giá trị của tiền bạc. 


Những điều tiên bạc có thểrmmua 

“Chiếc giường tà không phải giấc ngủ 

Sách mà không phải kiến thức 

Thức ăn mà không phải sự ngon miệng 

Trang phục mà không phải vẻ đẹp 

Nhà cửa mà không phải gia đình 

Thuốc ren mà không phải sức khỏe 

Tiện nhi tuà không phải sự thoải mái 

Sự đễ chịu mà không phải hạnh phúc 

Tồn giáo mà không phải sự giải thoát/cứu rỗi 

Đừng nói rằng cái này là của anh còn cái kia là của tôi, 
Hãy nói rằng cái này đến với anh và cái kia đến với tôi, 
Cho niên chúng ta sẽ không hối tiếc ánh nắng đang phai tàn, 
Của tất cả những điểu thú vị khi chúng hoại diệt.” 


CHƯƠNG 25 
Sống hòa hợp 
với những người khác 


“Sống hòa hợp với những người khác có nghĩa là sống hòa hợp 
với thiên nhiên. Và chính thiên nhiên sẽ bảo vệ bạn” 


M: yếu tố quan trọng cho cuộc sống hạnh phúc là khả năng 
ống hòa hợp với những người khác. Để đạt được điều 
này, chúng ta phải hiểu rằng có nhiều hướng đi cho con người có thể 
đạt tới cùng một mục tiêu. Do đó, chúng ta không nên bị quá bối rối 
nếu những người khác giữ các tục lệ riêng hay có những ý kiến khác 
biệt với quan điểm của chúng ta. 


Phong tục và tập quán 


Những tiêu chuẩn về phong tục [cách cư xử] tốt của con người 
vốn khác nhau trong các xã hội khác nhau. Ở một số nước, khách 
đến ăn bữa tối được kỳ vọng ăn uống càng ầm ï càng tốt. Khách cũng 
không bị coi là bất lịch sự nếu ợ to vào cuối bữa ăn bởi vì điều đó 


Sống hòa hợp với những người khác- 245 


chứng tỏ với chủ nhà rằng khách đã thực sự thưởng thức bữa ăn. Việc 
ăn bốc cơm và ca-ri [phong tục của người Ấn Độ và Srilanka] có thể 
bị một số người xem thường. Đối với một số người khác, việc ăn cơm 
và ca-ri bằng thìa và nĩa giống như việc thực hiện một mối quan hệ 
lãng mạn thông qua một người phiên dịch. Những cách cư xử tại bàn 
ăn như vậy có thể được xem là thô lỗ, không biết cách cư xử ở những 
xã hội khác. Trong khi tại một số nước việc đưa ngón tay vào mũi 
hay miệng mình vì bất kỳ lý do gì bị xem là sự xấc xược lớn nhất, thì 
hành động đó có thể trở nên vô nghĩa ở một số nước khác. Một số 
người nghĩ rằng việc bị đánh bằng giày dép là một hành động làm mất 
danh dự, song với những người khác, một chiếc dép mềm có thể được 
dùng để phát vào mông trẻ. 

Trong thế giới với nhiều tôn giáo khác nhau này, có nhiều điều 
nên làm hoặc không nên làm mà chúng ta nên học cách tôn trọng. 
Nếu không, chúng ta sẽ gặp rủi ro của việc thiếu ý thức văn hóa. Lẽ dĩ 
nhiên, giữa những người hiểu biết, chúng ta có thể cười nhạo các thói 
quen của bản thân và những người khác. Có một câu chuyện về một 
cha xứ Thiên Chúa Giáo khi ông hỏi người bạn Hồi giáo của mình: 
“Ông định khi nào ăn thịt lợn?” và người bạn Hồi giáo của ông trả lời: 
“Vào ngày cưới của ông” 

Chúng ta khám phá ra những nét riêng biệt của các phong tục 
và tập quán nổi bật trong những xã hội khác rõ nhất khi đi du lịch. 
Chúng ta không nên quá vội vã phê phán các phong tục và tập quán 
rằng điều gì là đúng là sai. Tự bản thân các phong tục chỉ nói đến việc 
chúng ta cư xử như thế nào mà không phải là tốt hay xấu, nhưng khi 
chúng gây nên cảm giác khó chịu ở những người khác thì điều này có 
thể được coi là cách cư xử xấu. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn thay đổi. Chúng 
ta không nên dính mắc một cách mù quáng vào các truyền thống, 
phong tục, tập quán, nghi thức và nghi lễ được thực hành theo cha 
ông hoặc tổ tiên của chúng ta - những người đã chấp nhận những 
thói quen này do niềm tin và khả năng hiểu biết của họ phổ biến tại 


246 - Sao phải lo lắng! 


thời điểm đó. Một số tập quán hoặc truyền thống được tổ tiên chúng 
ta truyền lại có thể tốt, trong khi những cái khác trở thành vô dụng. 
Chúng ta nên cân nhắc với suy nghĩ cởi mở xem những thói quen này 
liệu có thích hợp và có ý nghĩa đối với thế giới hiện đại không. 

Trong Kinh Kalãma [Tăng Chi Bộ Kinh AN 3:65], Đức Phật đã 
đưa ra lời khuyên về các tập quán, truyền thống, niểm tin và thói quen 
như sau: “Khi bản thân con biết rằng những điều đó là bất thiện và sai 
lâm, là không tốt cho con và những người khác, hãy từ bỏ chúng... Và khi 
bản thân con biết rằng những điều đó là thiện, là tốt cho con và những 
người khác, hãy chấp nhận và làm theo chúng” 

Một số người già không thể chịu nổi các ý tưởng và lối sống hiện 
đại của thế hệ trẻ. Họ hy vọng con cái mình sẽ tuân thủ những tập quán 
và truyền thống lâu đời của cha ông. Thay vì chọn thái độ như vậy, họ 
nên cho phép giới trẻ thay đổi theo thời đại nếu những hành động đó 
là vô hại. Những người già nên tự hỏi xem cha mẹ họ đã phản đối các 
lối ứng xử phổ biến thịnh hành vào thời điểm họ còn trẻ như thế nào. 
Những sự khác biệt về nhận thức này giữa cha mẹ bảo thủ và lớp trẻ 
là nguồn gốc mâu thuẫn phổ biến trong các gia đình ngày nay. Điều 
này không có nghĩa rằng cha mẹ nên lưỡng lự trong việc khuyên răn 
và hướng dẫn con cái nếu chúng đi lầm đường do một số giá trị sai lạc. 
Nhưng khi sửa chữa cho chúng, cha mẹ nên tôn trọng nguyên tắc rằng 
ngăn ngừa tốt hơn trừng phạt [phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh]. Cha 
mẹ cũng nên giải thích cho con cái tại sao họ lại đồng ý hay không đồng 
ý theo những giá trị cụ thể. 


Cho phép những người khác quyên được khác biệt 

Nếu một người sống một mình thì anh ta hoặc cô ta sẽ không có 
vấn đề gì đối với các ý kiến khác biệt. Nhưng nếu chúng ta đã lựa chọn 
sống trong một xã hội, chúng ta phải học cách tôn trọng và đối xử với 
các quan điểm và ý kiến của những người khác mặc dù chúng không 
hề làm chúng ta dễ chịu. 


Sống hòa hợp với những người khác- 247 


Ú Thant, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nói rằng khi còn 
đương chức, ông đã rất chú ý để không đưa những niềm tin cá nhân và 
thói quen theo truyền thống của mình vào công việc ông làm dù bằng 
ví dụ hoặc lời nói. Tuy nhiên, khi ở nhà, ông tuân thủ đầy đủ truyền 
thống Miến Điện của mình về ngôn ngữ, thức ăn và tôn giáo. Điều 
này ít ra cho thấy một vĩ nhân không bao giờ sử dụng ảnh hưởng cá 
nhân của mình để ép buộc những người khác chấp nhận niềm tin và 
lối sống của riêng mình như thế nào. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới tôn sùng sức mạnh hơn 
lẽ phải. Người mạnh chiếm lợi thế của người yếu và người giàu bóc 
lột người nghèo. Chúng ta nên tránh cách hành xử này. Nếu chúng 
ta không đồng ý, ít nhất chúng ta phải học cách thỏa thuận để không 
đồng ý. Chúng ta nên bày tỏ quan điểm của mình một cách lịch thiệp 
và nhã nhặn mà không cố áp đặt quan điểm lên người khác bằng vũ 
lực. Những ai sử dụng vũ lực để vượt qua những người đối lập với 
mình cho thấy rõ ràng họ không có khả năng thuyết phục những 
người đối lập rằng quan điểm của mình là đúng đắn. 


Chiến tranh 


Một lĩnh vực quan trọng nơi sự vô nhân đạo được nhìn thấy hết 
sức rõ ràng chính là xung đột vũ trang. Chiến tranh là một mối kinh 
doanh lớn và là một món lợi đối với các nước mạnh. Nó là lý do để 
một số nước phát triển vũ khí hạt nhân. Các nước nhỏ và yếu hơn 
tiếp cận các nước lớn để xin sự hỗ trợ về kinh tế và vũ khí bị rơi vào 
cái bấy này và đánh mất nền độc lập của mình. Những người yêu hòa 
bình thỉnh cầu các nước lớn ngừng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân của 
mình nhưng [lời thỉnh cầu của] họ đã không được lắng nghe. 

Các nhà lãnh đạo đầy quyền lực không thấy rõ rằng những 
người đi chinh phục vĩ đại trong quá khứ cũng đã tan biến theo thời 
gian. Song không ai rơi lệ, dù chỉ một giọt, trước cái chết của họ, 
nhưng những vĩ nhân đã chinh phục được trái tim mình thông qua 
tâm Từ và tâm Bi (lòng tốt và yêu thương) lại chiến thắng trái tim của 


248 - Sao phải lo lắng! 


những người khác. Họ vẫn sống và sẽ tiếp tục sống mãi trong tâm trí 
của những người tốt. 

Một đứa trẻ đã hỏi mẹ khi đang xem bóng đá trên tỉ vi: “Tới s4o 
họ lại tranh nhau quả bóng. Tại sao chúng ta không đưa cho trỗi người 
một quả?” 


Cách ngăn chặn chiến tranh 


“Thù hận không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có tình thương tới 
làm được điều đó. Đó là quy luật vĩnh hằng” 


Đức Phật 
[“Thù oán điệt oán thù, 
Đời này không thể có 
Từ bi diệt oán thù, 
Ấpylà luật ngàn thu” 


Pháp Cú số 5, Hòa Thượng Thích Thiện Châu dịch] 

Câu nói của Đức Phật đáng giá hơn cả triệu mạng sống bởi vì nó 
có thể ngăn chặn được chiến tranh thế giới. Sự thật là nó có thể ngăn 
chặn được tất cả các cuộc chiến tranh nếu tất cả mọi người khắc sâu 
câu nói vàng ngọc này trong tim mình. Nhưng chừng nào con người 
còn nghĩ về thuật ngữ chiến tranh, chừng đó sẽ luôn có chiến tranh 
bởi vì chiến tranh được xảy ra do những ý nghĩ tham muốn, thù hận 
và thèm khát của chúng ta. Chỉ khi hết thảy mọi tư tưởng của con 
người đều trở thành tư tưởng của tình yêu thương, thiện chí, không 
tham lam, tư tưởng của sự giác ngộ, khi đó mới có hòa bình. 

Chúng ta thấy thoải mái khi ở cùng những người đồng ý với 
chúng ta, nhưng sự phát triển cá nhân xuất hiện theo các tình huống 
nơi có sự khác biệt về quan điểm. Đôi khi các ý kiến khác biệt với ý 
kiến của chúng ta về thái độ hoặc hành động có thể không phải là điểu 
chúng ta muốn nghe. Nhưng nếu chăm chú lắng nghe, chúng ta sẽ 


Sống hòa hợp với những người khác- 249 


thấy có một số sự thật trong các ý kiến đó. Điều này có thể cho chúng 
ta một cơ hội phát triển bản thân nếu chúng ta sẵn sàng thay đổi cách 
tiếp cận và phương pháp của mình. Thế giới giống như một khu vườn 
với những loài hoa khác nhau. Giống như một con ong đi hút mật 
hoa, chúng ta nên lựa chọn cẩn thận điều tốt và rời bỏ những øì vô ích. 
Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người khi chúng ta muốn 
làm điều gì đó bởi vì trước bất kỳ một vấn đề cụ thể nào cũng xuất 
hiện những quan điểm khác nhau từ những con người khác nhau. 
[Chín người mười ý!] 


Chứng ta không thểlàm hài lòng tất cả trợi người. 

Ngày trước, có một người đàn ông và anh con trai dắt một con 
lừa ra chợ. Khi họ đang đi bộ, một số người nhìn thấy và nói: “Hãy 
nhìn những người noốc này, tại sao họ không cưỡi lửa?” Người cha nghe 
thấy vậy liền bảo anh con trai cưỡi lừa trong khi ông đi bộ bên cạnh. 
Một phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy liền nhắc: “Thế giới này sắp sao vậy? 
Hãy nhìn người thanh niên đang cưỡi lừa một cách thoải tái trong khi 
anh ta để cho người cha khốn khổ của mình đi bộ!” Vậy là anh con trai 
tụt xuống và lần này người cha cưỡi lừa. Lát sau, họ gặp một cô gái 
trẻ đi qua và cô ta nói: “Tại sao cả hai người không cùng cưỡi lửa?” Thế 
là hai cha con nghe theo cô ta và cả hai cùng cưỡi lên lưng lừa. Song 
chẳng lâu sau, một nhóm người nhìn thấy họ và nói: “Ôi, con vật khốn 
khổ. Nó phải mang trên lưng hai gã béo vô tích sự Sao con người lại có 
thể nhẫn tâm như vậy” Lần này người cha và anh con trai đều thấy 
chán ngấy. Họ quyết định tụt xuống và vác con lừa lên để không ai 
có thể nói gì được nữa. Điều này khiến cho mọi người cười to và nói: 
“Hãy nhìn những con “lừa” người này đang vác một cơn lửa.” Tất nhiên 
con lừa không thích sự xếp đặt kỳ cục này chút nào. Tới lúc họ đang đi 
qua sông, nó vùng vãy đữ dội để giải phóng bản thân và cuối cùng, cả 
hai cha con và con lừa đều rớt xuống nước. 

Khi bạn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, kết cục sẽ là bạn 
không làm hài lòng ai cả mà chỉ làm cho bản thân gặp rắc rối. 


250 - Sao phải lo lắng! 


Kiên nhẫn và tha thứ 

Những người có thể duy trì sự vui vẻ trong các thời khác khó 
khăn là những người đáng ngưỡng mộ và trở thành nguồn cảm hứng 
cho những người khác. Họ có thể tránh được mâu thuẫn nhờ nhìn 
thấy phần tươi sáng hơn của sự việc. Một người thông minh có thể 
tránh khỏi một cuộc cãi vã bằng cách trả lời những câu bông đùa và 
bình luận trực tiếp về mình bằng một câu đùa khác. 

Khi có người làm bẽ mặt mình, chúng ta phải học cách đối diện 
nhẹ nhàng với họ bằng cách vô hiệu hóa lời giễu cợt đó một cách hài 
hước dễ chịu. 


Gậy ông đập lưng ông. Ngày trước có một người Anh nổi tiếng 
đến một bữa tiệc. Khi ông ta ra khỏi phòng, bạn bè ông quyết định 
trêu chọc ông. Họ vẽ khuôn mặt một con lừa vào đằng sau chiếc áo 
bành tô của ông. Bữa tiệc kết thúc và khi người đàn ông đến lấy chiếc 
áo, ông nhận ra bức hình mới vẽ. Thay vì trở nên giận dữ, ông bình 
tính hỏi: “Hôm nay ai đã lau mặt vào chiếc áo của tôi vậy?” Bạn bè của 
ông rất ngạc nhiên trước câu hỏi này. Ông giải thích: “Ổ, tôi chỉ hỏi vậy 
bởi vì hình khuôn tặt anh ta vẫn còn trên lưng áo khoác của tôi đây 
này” 

Bạn nên làm gì khi thua trong một trò chơi? Bạn không nên thể 
hiện sự mất bình tĩnh của mình bởi vì làm thế bạn không chỉ làm hỏng 
sự vui vẻ của trò chơi mà còn đánh mất sự tôn trọng của bạn bè mình. 

Mọi người có trách nhiệm làm cho thế giới này tốt đẹp hơn bằng 
cách vun trồng những hạt giống của sự nhãn nại, tình yêu thương và 
sự chân thành sâu sắc trong trái tim nhân loại. Cuối cùng, một thời 
đại mới sẽ nở hoa mang lại lợi ích cho thế hệ của anh ta và những thế 
hệ sau. Một người có văn hóa là người biết cách đối diện với khó khăn 
bằng lòng cảm thông và sự hiểu biết. 

Biểu hiện của các vĩ nhân nằm ở chỗ họ đối diện với những tình 
trạng bị chọc tức hằng ngày bằng tâm Xả như thế nào. 


Sống hòa hợp với những người khác- 251 


Anh ta không phải người hầu rnà là thây của ta. 

Một đạo sư Phật giáo người Ấn Độ được mời tới Tây Tạng để 
thuyết Pháp. VỊ thây đưa theo cùng với mình một người đàn ông 
không chỉ hay sinh sự và vô trách nhiệm mà còn nấu ăn dở nữa. Sau 
khi quan sát anh ta một thời gian dài, những người Tây Tạng đến gặp 
vị thầy một cách cung kính và nói: “Ihưa Thấy, tại sao thầy lại có ruột 
neười đầu bếp vô dụng như vậy? Anh ta là một tối phiên toái hơn là sự 
giúp đồ cho thấy: Tại sao thầy không để anh ta quay về [Ấn Độ]? Chúng 
con sẽ vui vẻ đáp ng các nhu câu của thấy” Vị thầy mỉm cười và trả 
lời: “À! Các cơn không hiểu. Tà giữ anh ta lại không phải để làm người 
hấu mà để làm thây cho bản thân mình.” Những người Tầy Tạng ngạc 
nhiên và hỏi: “Sao lại như thế được?” VỊ thầy giải thích: “Các cơn thấy 
đấu bản chất vô dụng và hay gây gổ của anh ta dạy cho ta cách kiên 
nhẫn và tha thứ mỗi ngày. Do đó, ta ci trọng anh ta” 

Một số người có thể nói rằng các đức tính kiên nhẫn và tha thứ là 
không thực tế và quá lý tưởng để tuân theo. Một số lại hoài nghi và tự 
hỏi liệu một người đang nỗ lực tranh đấu sống còn trong một thế giới 
thù địch có thể thực sự quan tâm tới việc nuôi dưỡng tình yêu thương 
và lòng tốt hay không. Mặc dù thực hiện được những đức tính này 
thật không đễ dàng, nhưng đó là điều có thể nếu bạn thật sự kiên nhẫn 
và quyết tâm. Đức Phật và các đệ tử của ngài đã chứng minh điều này 
là sự thật trong rất nhiều hoàn cảnh. 


Thuật ngoại giao 


Bạn không thểhy vọng có được sự bình an bằng cách điều chỉnh 
hết thảy mọi người trên thế giới này. Giống như vậy, bạn không thếbỏ 
đi tất cả đá và bụi gai trên thế gian này để con đường đi được trơn tru. 
Thay vào đó, để cảm thấy thoải mái khi đi bộ trên mặt đất, chúng ta 
nên cố gắng mang một đôi giây. Tương tự như vậy, chúng ta nên học 
cách bảo vệ nhận thức của mình để có sự bình an trong tâm hồn bởi 
vì chúng ta không thể thành công trong việc xóa bỏ những đối tượng 
gây bất an trên thế giới này. 


252 - Sao phải lo lắng! 


Có nhiều cách để sửa đổi một con người khi anh ta làm sai. Nếu 
phê bình, khiển trách và quát mắng họ ở nơi công cộng, bạn sẽ không 
thể sửa đổi được họ mà chỉ khiến họ thêm cương quyết theo quan 
điểm của mình. 

Nếu bạn nói với người khác một cách khéo léo về những sai lầm 
của họ, họ sẽ đễ dàng lắng nghe bạn hơn và một ngày nào đó, họ sẽ 
cảm ơn bạn về lòng tốt cùng sự hướng dẫn của bạn. 

Mỗi khi bạn bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề cụ thể, 
hãy tránh nói ra những từ ngữ cay nghiệt với sự giận dữ cũng như 
tránh làm tốn thương cảm xúc của người khác. Hãy luôn trình bày 
quan điểm của bạn thật nhẹ nhàng hoặc lịch sự. Nói cách khác, bạn 
không nên đánh mất sự bình tĩnh hoặc thể hiện bộ mặt hờn dỗi của 
mình khi bị chỉ lỗi. Bạn có thể nghĩ, bằng cách nổi nóng, thể hiện bộ 
mặt khó ưa và quát mắng những người khác, bạn có thể đe dọa họ 
nhằm làm cho họ bỏ qua thiếu sót của mình. Đây là một thái độ sai 
lầm. Sự thô lỗ, la hét, chửi mắng, giận đữ và nguyễn rủa là sự giả vờ 
mạnh mẽ của một con người yếu đuối. 

Đức Đạt lai Lạt ma có lần nói: “Kfi tôi gặp một người khác, tôi sẽ 
không bao giờ nghĩ về chủng tộc, tàu da, tín ngưỡng hoặc địa vị xã hội 
của người đó. Điễu tôi cảm thấy chính là mình đang gặp gỡ một thành 
viên khác trong gia đình nhân loại của chúng ta." 


CHƯNG 26 
Chúng ta có thể 
thay đổi bản thân 


“Tâm là kiến trúc sư [người sáng tạo] vận mệnh của chúng ta. 
Nó có thể làm cho chúng ta đau ốm hoặc có thể chữa lành cho 
chúng ta” 


ử nhiên rất cân bằng. Sự ổn định của nó không thể bị phá vỡ. 

Các quy luật tự nhiên hoạt động chính xác, không sai lệch, 

không bị ảnh hưởng bởi những lời cầu nguyện, tán dương hoặc tế lễ. 

Chúng hoạt động trong các cõi giới vật chất và tỉnh thần mà không có sự 

can thiệp của một Đấng Tối Cao nào. Mộttrong những quy luật tự nhiên 

có liên quan mạnh mẽ đến chất lượng đời sống nhân loại là quy luật 

Nhân Quả (Kamma). Quy luật này hoạt động trong lĩnh vực đạo đức. 

Các hành động thiện và ác được thực hiện bởi suy nghĩ, lời nói và hành 
động sẽ tạo ra các kết quả tốt xấu tương ứng vào thời điểm thích hợp. 


Nếu một người độc ác, thực hiện những hành động xấu xa và 
không sống theo các quy luật tự nhiên của vũ trụ, họ sẽ làm ô nhiễm 


254 - Sao phải lo lắng! 


cả bầu không khí bằng các hạt giống bất thiện của mình. Kết quả của 
các hạt giống bất thiện này là những kết quả không có lợi sẽ sinh khởi 
khiến người đó gặp khó khăn để có thểtận hưởng một cuộc sống hạnh 
phúc, đầy đủ và bình an. Và chính những người đó tạo ra sự bất hạnh 
cho bản thân cũng như cho những người khác bằng tâm hồn ô nhiễm 
của mình. Ngược lại, nếu họ sống thuận theo quy luật tự nhiên của 
vũ trụ này và có một đời sống đúng đắn, không đáng chê trách, thì họ 
làm thanh tịnh bầu không khí bằng công đức từ những đức hạnh của 
mình. Với những rung cảm tỉnh thần tích cực của mình, họ sẽ ảnh 
hưởng đến những người xung quanh và tạo ra một môi trường có ích 
cho bình an và hạnh phúc. 


Nuôi dưỡng đức hạnh 

Đức hạnh và một tâm trạng tích cực không phải là những đức 
tính sinh khởi tự nhiên trong con người. Đối với nhiều người, việc 
nhượng bộ trước giận dữ, ghen tị, ác ý, báo thù, ích kỷ, nhất là khi chịu 
áp lực hoặc cạnh tranh, thật quá dễ dàng. Con người cần thật nỗ lực 
để trở lại tốt đẹp dù gặp phải hoàn cảnh bất lợi. Con người cần hiểu rõ 
giá trị trọn vẹn về tầm quan trọng của đức hạnh và nhu cầu vượt qua 
những mong ước đây thù hận, kiêu ngạo và ích kỷ. 

Báu vật thực sự là gì? Ngày trước, có một phụ nữ thích nịnh bợ 
những người khác để thu lợi cá nhân. Bà ta có một viên ngọc bích và 
đã cố tặng nó cho một vị bộ trưởng. Bất chấp những lời thuyết phục, 
vị bộ trưởng vẫn từ chối nhận viên ngọc. 

Người phụ nữ nói: “Đây là một báu vật thực sựI! Không một con 
người bình thường nào xứng đáng sử dụng nó. Chỉ người có năng lực 
như ngài trới có thể sử đụng nó mà thôi. Thật xứng đáng nếu như viên 
neọc bích này thuộc sở hữu của ngài và được ngài đeo” 

Vị bộ trưởng liêm khiết trả lời: “Bà có thể cơi viên ngọc là một 
báu vật. Nhưng tôi không dễ bị ảnh hưởng bởi sự tâng bốc và đó chính 
là báu vật của tôi” 


Chúng ta có thể thay đổi bản thân- 255 


Đức hạnh được nuôi dưỡng nhờ việc huấn luyện chu đáo. 
Những người mong muốn có đức hạnh nên tập thói quen nuôi 
dưỡng các đức tính cao quý trong đời sống hằng ngày. Cũng giống 
như các sinh viên phải chăm chỉ học hành để thành công trong học 
tập. Ban đầu, họ phải tập trung mọi nỗ lực và sự quyết tâm để phát 
triển các đức tính tích cực, đặc biệt khi họ có khuynh hướng thiên về 
các thói quen tiêu cực. Nhờ áp dụng chánh niệm và tinh tấn, họ có 
thể đảo ngược những khuynh hướng tiêu cực và nuôi dưỡng các thói 
quen tốt về suy nghĩ, lời nói và việc làm. Một khi những thói quen tốt 
này đã hình thành và được phát triển thông qua thực hành, họ sẽ thấy 
ngày càng khó thực hiện các hành động ác và tiêu cực. Các hành động 
sinh khởi từ họ sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp, thanh thoát, sáng tạo, khéo 
léo và đưa tới hạnh phúc. 


Lắng nghe chăm chú và hành động khôn ngoan 


Một hôm, một bệnh nhân trong nhà thương điên áp tai mình 
vào tường và bắt đầu nói: “Thật tuyệt vời”. Cùng lúc đó, một bác sĩ 
đi đến nơi và thấy bệnh nhân đó. Người bệnh đang lắng nghe trong 
tường kêu lên: “Bác sĩ, hãy đến đây và lắng nghe. Quả thật là tuyệt vời” 
Vị bác sĩ, quên rằng mình đang trong bệnh viện tâm thần, đi đến và áp 
tai vào tường nhưng không nghe thấy gì và nói: “Không có gì cả.” Bệnh 
nhân trả lời: “Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu ngài lắng nghe xem nó tuyệt 
vời như thế nào'” 


Tâm có sức mạnh toàn năng và là đấng sáng tạo tuyệt đối của 
cái thiện và cái ác. Tâm là nguyên nhân của mọi hành động ác nên tất 
cả cái ác là do tâm tạo ra. Tâm cũng có thể là nguyên nhân của tất cả 
hạnh phúc, sự thịnh vượng và thỏa mãn, vậy mọi trạng thái này cũng 
là do tâm tạo nên. Điều đáng buồn là dù tâm ở trong chúng ta, nhưng 
chúng ta không biết bản chất của nó? 


Lời nói đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ viết: “Chiến tranh được tạo ra 
từ trong tâm của con người nên pháo đài của hòa bình phải được xây 


256 - Sao phải lo lắng! 


dựng chính trong tâm của con người” Ở đây, chúng ta có thể hiểu rằng 
hòa bình không từ thiên đường rơi xuống. 


Đọc suy righĩ của người khác. 


Một nhà ngoại cảm đang thử vận may bằng cách tuyên bố rằng 
ông có thể đọc được suy nghĩ của những người khác. Một ngày, một 
thanh niên đến gặp nhà ngoại cảm. Người thanh niên chìa cho ông 
thấy một cái gậy lớn và nói: “Hãy đọc suy nghĩ của tôi. Xem tôi có sắp 
đánh ông hay không?” Nhà ngoại cảm nhìn thấy tình thế khó khăn 
của mình. Dù cho ông nói có hay không thì người thanh niên cũng 
sẽ phủ nhận điều đó. Không thể đọc được suy nghĩ của người thanh 
niên, nhà ngoại cảm thấy rằng tốt nhất là không nói gì và sự im lặng 
của ông đã vạch trần ông là một kẻ dối trá. 

Đức Phật không coi cái ác là điều phải được chuộc lỗi thông qua 
một Đấng Cứu thế, nhưng phiển não sinh khởi từ vô minh phải được 
loại trừ nhờ trí tuệ. Ngài phủ nhận niềm tin tưởng tượng của thần học 
cho rằng con người được sinh ra bởi Thượng Đế, sinh ra trong tội lỗi, 
được định hình theo hướng bất công và được dành sẵn một nỗi khổ 
đau vĩnh cửu. Theo quan điểm của Đấng Giác ngộ, mọi người đều 
có khả năng theo đuổi điều tốt đẹp và thậm chí, những người xấu xa 
nhất cũng có thể bằng nỗ lực bản thân để trở thành người đức hạnh 
nhất. Và bất kỳ tội ác nào, dù lớn đến đâu, cũng không bị trừng phạt 
bởi một địa ngục đau khổ vĩnh cửu. 


Hãy nghĩ tâm như một công cụ. Nếu được sử dụng tốt, tâm có 
thể trở nên rất hữu ích, song nếu bị sử dụng kém, tâm sẽ thành ra rất 
đáng sợ. Sự lựa chọn tùy thuộc vào chúng ta. Một suy nghĩ đơn độc 
có thể khởi đầu cho một chuỗi phản ứng của các hạt giống - điều có 
thể mang lại hạnh phúc hoặc đau khổ trên đường đi của tâm. Vì lý do 
này mà đạo Phật nhấn mạnh rất nhiều vào việc huấn luyện tâm bởi 
vì một tâm được huấn luyện tốt rõ ràng là bí quyết cho một cuộc đời 
hạnh phúc, bình an và toại nguyện [hài lòng vì biết đủ]. 


Chúng ta có thể thay đổi bản thân- 257 


Tâm là điều gì đó giống như điện. Điện có thể giết người nào 
nắm lấy dây điện trần [không có vỏ bọc] nhưng cũng thắp sáng ngôi 
nhà của anh ta. Điều đó phụ thuộc nhiều vào việc điện được sử dụng 
như thế nào. Tương tự như vậy, một người thực hiện các việc ác và 
phóớt lờ quy luật của tâm sẽ chỉ mời gọi đau khổ. Ngược lại, sự huấn 
luyện tâm thành thục có thể mang lại hạnh phúc lớn lao. 


Khi nước Mỹ đưa người lên mặt trăng và tự hào tuyên bố về 
công nghệ siêu việt của mình, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch 
Đông đã nói: “À! Họ đã đưa người lên mặt trăng bằng máy móc. Nếu 
tất cả người Trung Quốc chúng ta đứng lên vai nhau từng người một, 
chúng ta có thể chạm tới mặt trăng mà không cẩn một chiếc tuáy nào'” 


Đức Phật nói: “Tâm chói sáng, đây năng lượng thanh tịnh trong 
bản chất của nó. lâm chỉ bị ô nhiễm bởi phiển não” Thật không dễ 
kiểm soát các tư tưởng bất thiện của chúng ta và thậm chí, còn khó 
khăn hơn để từ bỏ các tư tưởng bất thiện của tham dục, thù hận và 
vô minh - những điều chỉ có thể được xóa bỏ nhờ huấn luyện tâm. 
Các tư tưởng đứng đằng sau mọi hành động và việc thực hiện những 
hành động này sẽ chuyển sang quyết định tính cách của chúng ta. 
Nếu chúng ta nghĩ tốt, chúng ta sẽ trở nên tốt; nếu chúng ta nghĩ thô 
lỗ, chúng ta sẽ trở nên thô lỗ; nếu chúng ta nghĩ lừa đảo, chúng ta sẽ 
trở nên lừa đảo; nếu chúng ta nghĩ lương thiện, chúng ta sẽ trở nên 
lương thiện; nếu chúng ta nghĩ bi mẫn, chúng ta sẽ trở nên bi mẫn. Đó 
chính là ảnh hưởng từ suy nghĩ của chúng ta lên hành động và bản 
chất của chúng ta. 


Sứ mệnh của chúng ta 


Do đó, điều quan trọng đối với chúng ta là phát triển các tư tưởng 
thương yêu và trí tuệ cũng như phát triển các đức tính nhân văn của 
mình. Chúng ta nên thấy hạnh phúc vì được sinh ra làm người. Được 
sinh làm người là kết quả của những hành động thiện trong quá khứ 
của chúng ta. Là con người, chúng ta có cơ hội không gì sánh bằng 


258 - Sao phải lo lắng! 


để làm điều tốt và phát triển trí tuệ, nhờ đó góp phần cho hạnh phúc 
và sự thịnh vượng của mình. Hãy sống một cuộc đời có mục đích và 
phát triển phẩm hạnh vì sự tồn tại của con người. Chúng ta không 
nên lãng phí kiếp người của mình bằng cách lạm dụng đặc ân này và 
thực hiện những hành động bất thiện - điều chắc chắn sẽ dẫn tới đau 
khổ. Đừng để tháng ngày của chúng ta trôi qua như bóng mây, không 
để lại dấu vết nào phía sau. 


Ngày nay, điều cần thiết là quay về với trí tuệ của quá khứ - đó 
cũng là trí tuệ cao nhất của tương lai. Song đó không chỉ là trí tuệ của 
quá khứ hoặc tương lai. Nó là trí tuệ vĩnh cửu được Đức Phật khám 
phá và thuộc về mọi thời đại cũng như cho cả nhân loại. Đó là trí tuệ 
của Pháp. Trí tuệ này giống như nước giếng sâu chảy ra từ mùa xuân 
vĩnh cửu. Chúng ta hãy tìm kiếm mùa xuân vĩnh cửu của trí tuệ này, 
điều mà nếu không có nó thì mỗi cá nhân cũng như các quốc gia 
không thể có sự bình an lâu dài và tiến bộ thực sự. 


CHƯƠNG 27 


Nhân phẩm 


“Triết học cổ đại đã nói rõ rằng mục đích đời sống của chúng ta 
không phải là sự phái triển ích kỷ mà là hành động thánh thiện để phục 
vụ những người khác” 


Chúng ta hãy thử xác định phạm vi có thể bàn luận (từ quan 
điểm của đạo Phật) rằng điều gì là thích hợp với chủ đề giản dị nhưng 
đôi lúc lại rối rắm này liên quan đến nhân phẩm. 

Những đức tính làm gia tăng phẩm giá và sự thánh thiện là øì? 
Chúng được dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức, lương tâm, trí tuệ và 
tâm linh mà con người chúng ta vẫn nắm giữ và trân trọng trong mối 
quan hệ hằng ngày với nhau. Là con người, chúng ta có tâm - thứ 
chúng ta có thể phát triển tới mức có thể phân biệt được giữa điểu gì 
là đúng là sai, giữa điều chúng ta nên tự hào hay nên xấu hổ. Những 
điều này là những đức tính nhân văn mà tất cả con người chúng ta coi 
trọng. Chính nhờ sự coi trọng những giá trị như vậy mà chúng ta nổi 
bật trở thành con người, không phải là muông thú. 

Để có thể phát triển tâm, con người phải có khả năng phát triển 
và duy trì năng lực tư duy của mình để có thể đánh giá giữa điều gì là 


260 - Sao phải lo lắng! 


đạo đức hay trái đạo đức, điều gì là có lương tâm hay trái lương tâm, 
điều gì là tốt là xấu và điều gì là đúng là sai. Đây là những khả năng 
đặc trưng của loài người. Các loài vật không có những đặc tính đó — 
chúng chỉ hành động theo bản năng. Con người là những chúng sinh 
duy nhất có thể phát triển tâm hoặc khả năng suy nghĩ của mình tới 
các mức độ cao như vậy - thậm chí tới mức đạt Phật quả. Thật thú vị 
khi nhận thấy trong quá khứ, con người đã phải cần tới vũ khí để bảo 
vệ bản thân trước các loài thú và bùa chú để bảo vệ mình khỏi những 
linh hồn xấu ác. Lẽ dĩ nhiên, ngày nay rất ít người trong chúng ta cần 
sự bảo vệ như vậy. Tuy nhiên chúng ta có vẻ đã trở nên e sợ những 
đồng loại của mình nhiều hơn. 


Tàm và quý (xấu hồ và sợ hãi trước tội lỗi) 

Trước khi tôn giáo xuất hiện, con người được dẫn hướng bởi 
hai yếu tố quý giá - những yếu tố mà trong thời kỳ nguyên thủy đã 
đóng góp vào việc gìn giữ nhân phẩm. Chúng là Hiri và Ottappa. 
Hiri là sự xấu hổ mà tâm thanh tịnh cảm thấy trước suy nghĩ về hành 
động ác độc. Ottappa là sự tự trọng khiến cho con người chùn bước 
trước hành động ác. Xấu hổ và sợ hãi trước tội lỗi luôn luôn chi phối 
mọi hành động của con người. Loài vật chỉ được dẫn hướng bởi bản 
năng sinh tồn và không hành động theo nhận thức về đạo đức. Tuy 
nhiên, khi con người ngừng kháng cự trước các hậu quả xấu của ma 
túy, rượu, tham dục, giận dữ, ham muốn, ghen tị, ích kỷ và thù hận, 
họ sẽ đánh mất sự quân bình của mình. Họ chối bỏ bản thân khỏi 
quyền về nhân phẩm và trở thành những con thú. 


Trong khi chúng ta tự hào về bản thân bằng cách gọi mình là 
những người văn minh, chúng ta nên nhận thấy bằng sự hối tiếc sâu 
sắc rằng, một số hành vi và thái độ của loài người chúng ta có thể 
được mô tả không tốt hơn nổi hành vi và thái độ của loài cầm thú. 
Điều này rõ ràng không phải là sự phát triển dành cho loài người 


Nhân phẩm- 261 


mà chúng ta muốn khuyến khích. Một người xứng đáng được tôn 
trọng nên là một người có các đặc tính của Tàm và Quý (Xấu hổ 
và Sợ hãi trước tội lỗi), người có lòng tốt, bi mẫn và cảm thông với 
những người khác, người e ngại gây ra thiệt hại cho những người 
khác nhưng lại sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ khi cần đến. Đó là những 
giá trị nhân văn thông thường mà chúng ta nên coi trọng và gìn 
giữ. Chúng ta nên phát triển các đức tính nhân văn của mình và 
không vi phạm chúng. Qua việc phục vụ những người khác, chúng 
ta phát huy các đức tính tốt cao quý vốn có ở con người. Nhờ phục 
vụ những người khác, chúng ta thể hiện tỉnh thần của sự hiểu biết, 
lòng tốt, tình yêu thương, sự chân thành, giản dị, hòa nhã, khiêm 
tốn và tri túc. Đó là những giá trị nhân văn xứng đáng mà chúng ta 
nên tự hào khi có được chúng. 


Các đặc tính khác nhau của con igười 


Có những đặc tính cụ thể trong nhân tính mà chúng ta phải 
bảo vệ và nuôi dưỡng cẩn thận thành các giá trị nhân văn hữu ích. 
Nói đại khái, những đặc tính này được chia thành ba khía cạnh: thú 
tính, nhân tính và thiện tính. Ba khía cạnh tính cách này ảnh hưởng 
lên hành vi của chúng ta ở những mức độ khác nhau. Nếu chúng 
ta mở đường cho thú tính mà không có bất cứ nỗ lực nào để giảm 
thiểu hoặc kiểm soát các hành vi xấu xa của mình, chúng ta sẽ trở 
thành món nợ với xã hội. Tôn giáo là một công cụ quan trọng có 
thể giúp chúng ta kiểm soát thú tính của mình. Tôn giáo, với những 
lời dạy cao đẹp xuất phát từ các vị lãnh đạo tôn giáo trứ danh, nên 
đóng vai trò hướng dẫn cho hành vi nhân văn tốt đẹp. Tôn giáo cũng 
đáp ứng như một công cụ cho chúng ta vun trồng, nuôi dưỡng và 
phát triển những khía cạnh khác nhau về nhân tính còn ẩn giấu của 


262 - Sao phải lo lắng! 


chúng ta. Bằng cách nuôi dưỡng và phát triển nhân tính, chúng ta 
cuối cùng sẽ đạt tới mục tiêu thánh thiện của mình - giác ngộ ra 
thiện tính. Khi làm được điều này chúng ta đạt tới mức độ phát triển 
mà tại đó, những cảm xúc cơ bản của lòng tham, dục vọng, giận dữ, 
ghen tị, ganh ghét và các đặc tính bất thiện khác hoàn toàn bị loại 
trừ; khi đó con người trở nên thánh thiện hơn và xứng đáng với sự 
tôn trọng cao quý nhất. Với sự giúp đỡ của tôn giáo, chúng ta kiểm 
soát, giảm thiểu thú tính của mình, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân 
tính để rồi đạt tới thiện tính. 

Thiện tính này phụ thuộc vào sự phát triển của thiện chí hoặc 
tình thân hữu hay sự chăm lo đến lợi ích của những người khác, 
lòng bi mẫn hoặc tốt bụng, tùy hỷ [vui theo, cảm thông] với sự tiến 
bộ của những người khác và có tâm xả [không thiên vị, vô tư] đối 
với thành công hoặc thất bại cũng như với sự tán dương hoặc chỉ 
trích. Đây cũng chính là trạng thái siêu phàm. 

Ma mai thay, nhiều người theo tôn giáo vẫn còn hiểu biết sai 
lầm rằng con người có thể đạt tới mục đích thánh thiện của mình 
chỉ bằng hành động đơn thuần của sự cầu nguyện hoặc thờ cúng và 
sự thực hành đơn giản về các nghỉ thức và nghi lễ cụ thể. Thái độ này 
cần phải thay đổi. Chúng ta có trách nhiệm và bổn phận phải thực 
hiện để có thể sống như những con người thực sự và có nhân phẩm. 
Chúng ta phải nuôi dưỡng và phát triển nhân tính của mình để đạt 
tới các đặc tính thánh thiện. Chúng ta phải thực hành tất cả giá trị 
nhân văn vì sự tốt đẹp và thịnh vượng của nhân loại. Chúng ta phải 
thực hiện mọi điều tốt đẹp chúng ta có thể làm và xóa bỏ tất cả điều 
xấu xa. Các tôn giáo trên thế giới đã được phát triển nhằm hướng 
dẫn và chỉ cho chúng ta thấy con đường đúng đắn để sống trong 
bình an và hòa hợp. Tất cả tôn giáo nên cung cấp cho tín đồ của 
mình những lời hướng dẫn quan trọng và phù hợp để mọi người 
có thể sống và làm việc cùng nhau với sự tôn trọng, hiểu biết và có 


Nhân phẩm- 263 


phẩm giá. Là những người theo tôn giáo, tất cả chúng ta nên có khả 
năng sống với người khác mà không ấp ủ bất cứ sự thù hận, ghen tị, 
thù địch hay những cảm xúc kiêu ngạo nào. Đạo Phật cho chúng ta 
những hướng dẫn như vậy. 


Một trong những quy tắc vàng dẫn tới một cuộc đời phẩm giá 
là có được kế sinh nhai cân bằng - không có bất kỳ sự thái quá nào. 
Đức Phật không khuyên chúng ta hành hạ thân thể hoặc tâm trí vì 
lý do tôn giáo. Chúng ta có thể thực hành tôn giáo của mình như một 
chúng sinh có lí trí. Đừng làm điều gì quá trớn. Chúng ta không nên 
lãng quên khía cạnh quan trọng nhất của cuộc đời: sự phát triển tỉnh 
thần của mình. Lời dạy của Đức Phật có thể được tổng kết thành ba 
mức độ: hạnh phúc cho cuộc đời này, hạnh phúc cho đời sau và hạnh 
phúc tối thượng - Niết Bàn. Trong quá trình theo đuổi ba loại hạnh 
phúc này, con người có thể đạt tới phẩm giá và sự thánh thiện. 


SAMANTA trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của độc giả. 


Mọi thông tin xin gửi về: 
infoesamanta.vn hoặc trinhducvinh2004@gmail.com, 


SE BE Bà BE BE m BE BS BH m BH BE BỊ BH BS: lê sài Em mm SỈ l0 HH 0S HH là mm mm HH m' mm Em m9 iyy 


Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội SAMANTA 
16 - Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội 


Website: www.samanta.vn 





ÂN mi THÍ Em HH TH: BH: mài (HH: TH: mm mm Em Em mm TH TH mm HH mm BHIƯm mm mm TH Em Em mm mm mm Em mm B mm ng “T 


Hà BH TH mm mm Em BH BH HH TH: cm mm HH HH HH mm HH mm mm mm mi BẾP 


